Claude c. Hopkins 


CÂU CHUYỆN 

CỦA TÕI 

TRỌNG NGÀNH 

QUẢNG CÁỌ& 

KHOA HỌC QUẢNG CÁO 

My lìfe in Advertìsỉng and Scỉentìtic Advertỉsing 

Trước khi dấn thân vào ngành quảng cáo, hãy đảm bảo 
bạn đã đọc cuốn sách này đủ bảy lần. Nó đã thay đổi 

hướng đi của cuộc đời tôi. 

- David Ogilvy 

2<alptabooks* [0 "ÍỉônL b ^ahội 



HÃY QUẢNG CÁO MỐT CÁCH KHOA HOC 

LỜI NỔI ĐẦU 

PHẦN I. CÂU CHUYÊN CỦA TÔI TRONG NGÀNH 

QUẢNG CÁO 

CHƯƠNG-1. NHỮNG ẢNH HƯỚNG ĐẦU TIỀN 

CHƯƠNG 2. NHỮNG BÀI HOC TRONG QUẢNG CÁO VÀ BÁN 

HÀNG 

CHƯƠNG 3» KHỎI NGHIẺP 

CHƯƠNG 4. TỐI GIA NHÂP VÀO NGÀNH QUẢNG CÁO NHƯ 

THẺ NÀO? 

CHƯƠNG s NHỮNG LĨNH vưc RỐNG LỞN HƠN 

CHƯƠNG 6. NGHỀ THUÂT BÁN HÀNG TRƯC TIẾP 

CHƯƠNG 7. QUẢNG CÁO THUỐC 

CHƯƠNG 8. TRẢI NGHIÊM LIOUOZONE CỦA TỐI 

CHƯƠNG Q. KHỞI ĐẦU 17 NĂM TRONG MỐT CỐNG TY 

QUẢNG CÁO 

CHƯƠNG 10. QUẢNG CÁO Ố TỐ 

CHƯƠNG 11. QUẢNG CÁO LổP XE 
CHƯƠNG 12. GIAI ĐOAN ĐẦU CỦA PALMOLIVE 





















CHƯƠNG 13 , BỎNG GAO VÀ YẾN MACH QUAKER 

CHƯƠNG 14 . PEPSODENT 

CHƯƠNG iq. KINH NGHIỀM VỀ ƠUẢNG CÁƠ ĐĂT HÀNG 

ƠUATHƯ 

CHƯƠNG 16. NHỮNG LỶ Dơ ĐEM LAI THÀNH CỐNG 

CHƯƠNG 17 . KHƠA Hơc VỀ ƠUẢNG CÁƠ 

CHƯƠNG 18. SAI LẰM LỜN NHẤT cửa tối 

CHƯƠNG 1Q. MỐT VÀI ĐIỀU RIỀNG Tư 

PHẦN IL KHOA HOC VỀ QUẢNG CÁO 

CHƯƠNG 1. CÁC ƠUY LUẲT ƠUẢNG CÁƠ HỈNH THẢNH NHƯ 

THẺNẢƠ? 

CHƯƠNG 2 . CHỈ LÃ BÁN HẢNG THÔI 

CHƯƠNG 3. CUNG CẤP DICH vu 

CHƯƠNG 4 . ƠUẢNG CÁƠ ĐĂT HÀNG ƠUA THƯ DAY CHỨNG 

TA ĐIỀU GỈ? 

CHƯƠNG 5 . CÁC DỒNG TÍT 

CHƯƠNG 6. TÂM LỶ CỬA NGƯỜI TIỀU DỪNG 

CHƯƠNG 7 . HÃY CU THỂ 

CHƯƠNG 8. HÃY KỂ CÂU CHUYỀN HƠẢN CHỈNH 

CHƯƠNG Q. NGHỀ THUẲT TRƠNG ƠUẢNG CÁƠ 

CHƯƠNG 10. NHỮNG THỬ ƠUÁ ĐẮT Đỏ 

CHƯƠNG 11. THỐNG TIN 
























CHƯƠNG 12. CHIẼN Lươc 
CHƯƠNG iq. CHO DỪNG THỬ 

CHƯƠNG 14 . PHÂN PHỔI 

CHƯƠNG 15 , CÁC CHIẾN DICH THỬ NGHIẺM 

CHƯƠNG lố. DƯA VÀƠ CÁC ĐAI LỶ 

CHƯƠNG 17 . CÁ TÍNH 

CHƯƠNG 18. ƠUẢNG CÁƠ TIỀU CƯC 

CHƯƠNG 1Q. VIẾT THƯ 
CHƯƠNG 20. MỐT CÁI TỀN HỮU ÍCH 

CHƯƠNG 21. TỐT VỀ MĂT KINH DƠANH 












HAY QUANG CAO MỌT CACH 

KHOA HOC 


T rong kinh doanh, tiêu chí sản phẩm chất lượng thôi chưa đủ, 
mẫu mã đa dạng thôi vẫn chưa đủ, việc quan trọng, bức thiết 
hon chính là việc làm thế nào để khách hàng biết đến sản 
phẩm của công ty bạn, từ đó có thiện cảm và tin dùng những 
sản phẩm đó. Đây chính là vai trò cốt lõi của quảng cáo - một trong 
những công cụ quyền năng nhất trong kinh doanh nói chung. Claude 
c. Hopkins - thiên tài vĩ đại nhất ngành quảng cáo của đầu thế kỷ XX 
- vói những ý tưởng đột phá, sáng tạo của mình đã làm thay đổi lĩnh 
vực này. Ông chính là cha đẻ của nhiều phưong pháp trong ngành 
quảng cáo hiện đại mà vẫn được ứng dụng rộng rãi cho đến ngày nay. 

Nội dung cuốn sách được chia làm hai phần. Phần đầu tiên, 
Hopkins thuật lại một số mốc quantrọng về tuổi tho*, những bước 
ngoặt dẫn ông đến với ngành quảng cáo và chính cuộc đời làm quảng 
cáo của ông. Đây là phần chứa đựng những chia sẻ của ông vói độc 
giả về những kinh nghiệm quý báu và cả những thất bại xưong máu 
của bản thân ông khi tham gia lĩnh vực này. 

Từ những kinh nghiệm đó, ông đã đúc kết thành những khái 
niệm, lý thuyết ngắn gọn, súc tích về những điều co* bản trong quảng 
cáo cũng như nghề viết mẫu quảng cáo. 

Thông qua cuốn sách này, độc giả sẽ được biết rất nhiều những 
điều tưởng chừng như hiển nhiên nhưng không phải ai cũng nhận ra. 
Ví như chúng ta không bị khuất phục bởi những thứ được thổi phồng 
quá mức, mà bởi những thông điệp đầy thuyết phục, chân thành của 
những nhà làm quảng cáo. Bạn nên tránh kể những câu chuyện lấp 
lửng khiến người tiêu dùng nhanh chóng nản chí, hoặc thay vì chọn 
những kênh bán buôn, bạn nên chọn những kênh bán lẻ sẽ tạo được 
hiệu quả về kinh phí cũng như lợi nhuận cao hon... 


Vói mục tiêu truyền đạt những nguyên tắc mà tác giả đã khám 



phá ra trong quá trình làm việc, trau dồi kinh nghiệm một cách chăm 
chỉ cho những người muốn thử sức trong ngành quảng cáo, những 
phưong pháp của Hopkins tuy không còn mói nhưng chưa từng lạc 
hậu, lỗi mốt. Chúng luôn được áp dụng trong mọi thời đại, dù ngày 
nay, chúng ta đang sử dụng những phưong tiện, những kênh quảng 
cáo hiện đại hon. Tuy nhiên, những nhà quảng cáo bậc thầy đều nhận 
ra rằng, qua thời gian, bản chất, nhu cầu và mong muốn của con 
ngưòi vẫn không hề thay đổi, và những phưong pháp của Hopkins 
luôn đáp ứng thỏa mãn được những điều đó. 

Trân trọng giói thiệu tới độc giả! 

Công ty Cổ phần sách Alpha 



Ebook miễn phí tại: www. Sachvu 1. Com 

Đ ây không phải là cuốn sách về tiểu sử, mà là một câu chuyện 
kinh doanh. Tôi đã cố tránh những chuyện tầm phào và giới 
hạn trong những vấn đề giá trị đem lại kiến thức. Mục tiêu 
chính là đưa ra lòi khuyên hữu ích cho những người sẽ tiếp 
nối con đường của tôi và giúp họ không phải dò dẫm như tôi đã từng. 

Một buổi tối ở Los Angeles, tôi kể câu chuyện này cho Ben 
Hampton, một nhà vãn, ngưòi làm trong ngành xuất bản kiêm quảng 
cáo. Ồng yên lặng lắng nghe hàng giờ liền, vì ông nhìn thấy trong tác 
phẩm này có quá nhiều giá trị đối vói những người mói bắt đầu. Ông 
thuyết phục tôi xuất bản câu chuyện này và chỉ đến khi tôi hứa sẽ làm 
mói chịu thôi. 

Ông đã đúng. Bất kỳ ai áp dụng những điều đã học được, nhiều 
hon người khác, trong suốt cuộc đòi, đều cần chia sẻ vói những 
người đi sau bằng một bản ghi chép. Các kết quả nghiên cứu phải 
đưực ghi chép lại. Mỗi người tiên phong đều phải ghi dấu những con 
đường họ đã đi qua. Đó cũng là tất cả những gì tôi cố gắng thực hiện. 

Khi cuốn tự truyện này được phát hành theo từng kỳ, tôi đã nhận 
đưực nhiều thư phản đối. Một số thư đến từ người đứng đầu những 
công ty lớn mà tôi đã từng làm việc. Họ sợ rằng tôi sẽ đòi hỏi sự công 
nhận quá mức, làm tổn thưong lòng tự trọng của người khác. Tôi đã 
viết lại một số chưong để loại bỏ mọi khả năng có thể gây ra những 
nỗi sự như vậy. 

Không phải vậy; điều duy nhất tôi muốn đưực công nhận là có lẽ, 
tôi đã làm việc nhiều gấp đôi bất kỳ ai trong lĩnh vực này. Tôi đã làm 
việc nhiều năm trong ngành quảng cáo, nên dĩ nhiên, tôi đã đúc rút 
được rất nhiều kinh nghiệm. 


Giờ đây, tôi muốn những kinh nghiệm đó, giúp những ngưòi 



khác tránh vấp phải những khó khăn tương tự càng nhiều càng tốt. 
Tôi viết ra những phát hiện này chỉ nhằm một mục đích duy nhất là 
giúp người khác có được xuất phát điểm cao hơn nhiều so với tôi. Tôi 
không được lợi gì ngoài sự thỏa mãn đó. 

Giá như khi tôi mới bắt đầu, có ai đó đã viết ra những điều này, 
thì hẳn là tôi đã biết ơn người đó vô cùng. Khi đó, với những nỗ lực 
mà tôi sẽ miêu tả ở đây, tôi có thể đã đạt được một số thành tựu trong 
ngành quảng cáo mà ngày nay có lẽ không mấy người làm được. 

Hy vọng tôi còn sống để được nhìn những người khác làm được 
điều đó. 

Claude c. Hopkins 



PHAN I 


CÂU CHUYỆN CỦA TÔI TRONG 
NGÀNH QUẢNG CÁO 


Claude c. Hopkins 


CHƯƠNG 1 

NHỮNG ẢNH HƯỎNG ĐẦU TIÊN 


S ự kiện trọng đại nhất trong sự nghiệp của tôi xảy ra một năm 
trước khi tôi ra đòi. Bố tôi đã chọn cho tôi một bà mẹ người 
Scotland. Bà là hình mẫu điển hình cho tính tằn tiện, sự cẩn 
trọng, thông minh, tham vọng, và npuồn năng lượng của dân 
tộc bà. Ngưòi ta nói rằng, đa phần các phẩm chất của con trai đều 
được thừa hưởng từ người mẹ. Chắc chắn, tôi đã kế thừa từ mẹ tôi 
chủ nghĩa bảo thủ nổi trội, số người làm quảng cáo hay kinh doanh 
thất bại vì không có phẩm chất này nhiều hon bất kỳ nguyên nhân 
nào khác mà tôi biết. 

Điều này sẽ được nhắc đi nhắc lại trong cuốn sách này. Tôi nhấn 
mạnh nó ở đây là để nói đến nguồn gốc sự bảo thủ của tôi. Châm 
ngôn sống của. tôi luôn là “An toàn la trên hết”. Một bà mẹ người 
Scotland là tài sản tuyệt vòi nhất mà đứa con trai mong muốn tạo 
dựng sự nghiệp trong ngành quảng cáo có thể có đưực. Khi đó, tính 
cần kiệm và sự cẩn trọng sẽ trở thành bản năng của cậu ấy. Thành 
công, trừ những trường họp hy hữu, sẽ không thể đạt được, nếu 
không có những phẩm chất này. Mặc dù vậy, việc thiếu chúng có thể 
được bù đắp một phần, nếu ta chăm chỉ trau dồi, bồi dưỡng. 



Phần lớn những thất bại trong kinh doanh mà tôi gặp phải đều có 
nguyên nhân từ việc thực hiện những điều vưựt quá khả năng của 
mình. Liều lĩnh đầu cơ vào một cơ hội không rõ ràng. Hấp tấp vội 
vàng mà lờ đi sự cẩn trọng. Chạy đua trên một con đường tăm tối, vói 
nỗi lo sự rằng, đối thủ có thể sẽ tiến xa hơn hoặc lên cao hơn. 

Có thể có ngoại lệ trong kinh doanh, nhưng trong quảng cáo thì 
không. Mọi thảm họa quảng cáp đều do liều lĩnh; chúng không đáng 
xảy ra và không thể bào chữa. Ở đây, tôi không có ý nói đến các quảng 
cáo thất bại. về khía cạnh này, tất cả chúng ta đều cố gắng làm những 
việc bất khả thi. Chúng ta đang đương đầu với bản chất con ngưòi, 
với những ham muốn, định kiến và khí chất mà chúng ta không thể so 
sánh. Dù có trải nghiệm đến mức nào cũng không thể chỉ ra con 
đường đúng đắn, thậm chí là trong đa số trường họp. Đó là lý do việc 
thiếu cẩn trọng lại là sự bất lương trong quảng cáo. Trong bất kỳ 
thương vụ nào, chúng ta đều phải đối mặt với việc mua hàng mà 
không rõ chất lượng. 

Tuy nhiên, các thất bại thường chỉ là những thất bại nhỏ. Ngưòi 
ta đã lường trước được chúng. Mọi thương vụ quảng cáo trong giai 
đoạn đầu đều chỉ đơn giản là cảm nhận nhịp đập của công chúng. Nếu 
họ không phản ứng lại, thì lỗi thường nằm ở sản phẩm, hoặc ở những 
tình huống ngoài tầm kiểm soát. Mất mát, nếu có, đều không đáng kể 
trong các thương vụ được tiến hành đúng cách. Những hy vọng và ý 
tưởng không thành hiện thực chỉ là những tai nạn mà thôi. 

Cái tôi nói đến là các thảm họa hay sự sụp đổ của những dự đoán 
liều lĩnh. Tôi muốn nói đến những gã làm quảng cáo lái một con tàu 
rất to và đắt đỏ đâm thẳng vào vách đá. Những gã đó hiếm khi có cơ 
hội được lái một con tàu như thế lần nữa. Những gã lái tàu liều lĩnh 
sẽ mãi bị người ta tránh xa. Tôi đã chứng kiến rất nhiều gã đầy tiềm 
năng phá tan tương lai của mình chỉ bởi dám mạo hiểm giương buồm 
theo một lộ trình chưa ai biết đến. Trong trí nhơ của tôi, không một ai 
trong số đó từng quay trở lại. Suốt 35 năm, dòng máu Scotland chảy 
trong huyết quản đã giúp tôi không gặp phải những thảm họa như 
vậy. 


Nhờ mẹ mà một xu đối với tôi luôn lớn như một đô-la. Không chỉ 
đồng xu của tôi mà của cả người khác cũng vậy. Tôi chi tiêu rất cẩn 
thận, dù vói tư cách là chủ hay chỉ là người được ủy thác. Tôi chưa 
bao giờ đặt cược lớn, dù hành động đó là cho chính tôi hay cho người 



khác. Vậy nên những thất bại mà tôi gặp phải - chúng rất nhiều - 
không bao giờ gây thiệt hại ión cho tôi. Tôi không bị mất uy tín vì các 
thảm họa. Khi thua, tôi mất rất ít tiền và không giảm chút uy tín nào. 
Khi thắng, tôi thường giành được hàng triệu đô-la cho khách hàng và 
rất nhiều uy tín cho bản thân. Đây là điều mà tôi phải cám on mẹ rất 
nhiêu. 

Còn vô vàn điều khác mà tôi phải cám on mẹ tôi. Bà dạy tôi tính 
siêng năng. Tôi hầu như không nhó* được có giờ nào, ngày nào, hay 
đêm nào mà mẹ tôi không làm việc. Bà là một cử nhân vô cùng thông 
minh. Có thời gian, là một góa phụ, bà phải kiếm tiền nuôi con bằng 
cách dạy học. Trước và sau giờ dạy, bà làm việc nhà. Vào các buổi tối, 
bà viết sách dành cho trẻ mẫu ^iáo. Đến kỳ nghỉ, bà lặn lội đi từ 
trường này đến trường khác đe bán chúng. Bà làm việc tưong đưong 
với ba hay bốn người phụ nữ và đã phát triển ba hay bốn sự nghiệp. 

Từ rất sớm, dưới sự khích lệ và định hướng của bà, tôi đã làm 
những điều tưong tự. Tôi tự nuôi thân từ năm chín tuổi. Trong khi 
vói những đứa trẻ khác, đi học là việc chính trong ngày, thì đối với 
tôi, đó chỉ là việc phụ. Trước giờ vào lóp, tôi mở cửa hai lóp học, 
nhóm lửa và quét bụi trên ghế. Tan học, tôi lại quét các lóp học đó, rồi 
đi phát báo Detroit Evening Neivs cho 65 gia đình trước bữa ăn nhẹ 
vào buoi toi. 

Vào thứ Bảy, tôi lau chùi hai lóp học và đi phát tờ roi. Chủ nhật, 
tôi quét dọn nhà thờ từ sáng sóm đến 10 giờ tối. Trong các kỳ nghỉ, 
tôi đến nông trại và làm việc ở đó 16 tiếng một ngày. 

Khi bác sĩ nóTtôi không đủ sức khỏe để đi học, tôi đã đến vùng 
rừng tuyết tùng. Ở đó, công việc bắt đầu từ bốn rưỡi sáng. Chúng tôi 
vắt sữa bò và cho gia súc ăn trước bữa sáng. Đến sáu rưõi, chúng tôi 
lái xe vào rừng và mang theo bữa trưa. Chúng tôi chặt cây suốt cả 
ngày. Sau khi ăn tối, chúng tôi lại vắt sữa một lần nữa; rồi trải cỏ cho 
gia súc ngủ. Đến 9 giờ, chúng tôi leo lên tầng áp mái và đi ngủ. Mặc 
dù vậy, chưa bao giờ tôi thấy mình làm việc vất vả. 

Vào những năm sau này, tôi cũng làm điều tưong tự trong kinh 
doanh. Tôi không có giờ làm việc. Nếu có ngày nào tôi ngừng làm việc 
trước nửa đêm, thì tôi coi đó là một ngày nghỉ. Tôi thường ròi văn 
phòng lúc 2 giờ sáng. Tôi thích làm việc vào Chủ nhật nhất vì không bị 
làm phiền. Trong 16 năm tham gia kinh doanh, tôi hiếm khi có buổi 



tối hay Chủ nhật nào mà không bận rộn vói công việc. 

Tôi không bảo mọi người noi theo tấm gưong của tôi. Tôi cũng 
không bảo con của tôi làm vậy. Cuộc đời còn nhiều thứ khác quan 
trọng hon thành công, và chúng ta sẽ nhận đưực nhiều niềm vui hon 
khi làm việc có chùng mực. Nhưng một ngưòi làm việc gấp đôi các 
đồng nghiệp khác chắc chắn sẽ đi xa hon gấp đôi, đặc biệt là trong 
ngành quảng cáo. 

Đó là điều chắc chắn. Tất nhiên, có sự chênh lệch về trí tuệ, 
nhưng nó không quan trọng bằng sự chênh lệch trong tính siêng 
năng. Người làm gấp hai, ba lần người khác cũng học đưực gấp hai, 
ba lần. Người đó mắc lỗi nhiều hon nhưng cũng thành công nhiều 
hon và học hỏi được từ cả hai trường họp. Nếu tôi đã vưon cao hon 
người khác trong ngành quảng cáo hoặc làm được nhiều hon, thì đó 
không phải là do tôi có tài năng xuất chúng, mà do số giờ làm việc 
khổng lồ của tôi. Nó có nghĩa là người đó đã hy sinh mọi thứ khác 
trong đời để đổi lấy việc trở nên xuất sắc trong nghề, cồ thể, điều này 
có nghĩa là ngưòi đó đáng thưong, thay vì đáng ghen tỵ. 

Có lần, trong một bài diễn thuyết, tôi nói rằng tôi phát hiện ra, 
mình đã dành 70 năm cho ngành quảng cáo. Nếu tính theo lịch thì chỉ 
là 35 năm, nhưng nếu đo bằng số giờ làm việc và lưựng công việc tôi 
đã hoàn thành thì tôi đã sống hai năm trong một năm. Tính tằn tiện 
và thận trọng giúp tôi tránh được thảm họa, nhưng tính siêng năng 
đã dạy tôi về quảng cáo và khiến tôi trử thành ngưòi như bây giờ. 

Nhờ bố tôi, tôi có đưực sự nghèo khổ, và đó là một may mắn nữa. 
Bố tôi là con trai của một tu sĩ. Tổ tiên nhiều đời của ông đều là tu sĩ, 
lớn lên và học tập trong nghèo khó, nên đây là tình trạng đưong 
nhiên của ông. 

Điều này đã giúp tôi rất nhiều. Nó đưa tôi vào tầng lóp những 
người bình thường, những người mà Thượng Đế đã tạo ra quá nhiều. 
Tôi được hiểu họ, hiểu những ham muốn, những động lực, những 
khó khăn của họ, hiểu được tính tằn tiện và giản dị của họ. Những 
người bình thường đó, những người mà tôi hiểu rất rõ, về sau đã trở 
thành khách hàng của tôi. Khi tôi nói chuyện vói họ, dù là trực tiếp 
hay qua quảng cáo, thì họ đều nhận ra, tôi là một trong số họ. 


Chắc chắn, tôi không biết gây ấn tượng với người giàu, vì tôi 



không hiểu họ. Tôi không bao giờ cố gắng bán thứ họ mua. Tôi chắc 
chắn sẽ thất bại nếu cố quảng cáo Rolls-Royce, Tiffany & Company 
hay đàn dưong cầm Steinway. Tôi không biết phản ứng của những 
ngưòi giàu, nhưng lại biết rõ những người bình thường. Tôi thích nói 
chuyện với ngưòi dân lao động, thích học từ những bà nội trự phải 
tính toán chi ly đến từng xu, thích giành được sự tin tưởng và tìm 
hiểu tham vọng của những đứa trẻ nghèo. Hãy đưa cho tôi thứ gì đó 
mà họ muốn và tôi sẽ gây ấn tượng với họ. Tôi sẽ dùng ngôn từ đon 
giản và các câu ngắn gọn. Những ngưòi trí thức có thê chế nhạo 
phong cách của tôi. Người giàu và kẻ tự phụ có thể cười vào những 
nét đặc trưng của tôi. Nhưng trong hàng triệu ngôi nhà khiêm tốn kia, 
những người bình thường sẽ đọc và mua sản phẩm do tôi quảng cáo. 
Họ sẽ cảm thấy rằng người viết ra những thứ đó hiểu họ. Và trong 
ngành quảng cáo, họ chính là 95% khách hàng của chúng tôi. 

Trong nghèo khổ, tôi có đưực rất nhiều kinh nghiệm dạy tôi nghệ 
thuật bán hàng. Nếu không có sự nghèo khổ ấy, tôi đã không bao giờ 
trở thành người bán hàng tại nhà. Chính ở đó, tôi đã học được nhiều 
nhất về cách người ta tiêu tiền. Công việc bán hàng tại nhà là một 
trường học tuyệt vời. Một trong những ngưòi làm quảng cáo vĩ đại 
nhất mà đất nước này từng sản sinh ra, luôn đi ra ngoài để bán trực 
tiếp trước khi tìm cách bán qua quảng cáo. Tôi biết, ông đã dành vài 
tuần đi từ nông trại này đến nông trại khác để lắng nghe quan điểm 
của những người nông dân. Tôi biết, ông đã bấm chuông một nghìn 
ngôi nhà để thu thập ý kiến của nữ giới. 

Vì nghèo khổ, nên tôi không đi học đại học. Tôi đã dành bốn năm 
đó để học trong trường thực tiễn, chứ không phải trường lý thuyết. 
Tôi biết trường đại học sẽ không dạy đưực điều gì giá trị cho một 
ngưòi làm quảng cáo. Tôi biết anh ta sẽ cần phải loại khỏi đầu nhiều 
thứ được dạy ở trường thì mới có thể đi đưực bất kỳ bước đi thực 
tiễn nào. Cao học hoàn toàn chỉ là vật cản đối vói một ngưòi đàn ông 
dành cả cuộc đời cho việc thu hút những người bình thường. 

Tất nhiên, thời đi học, chúng tôi không có khóa học quảng cáo, 
bán hàng hay báo chí. Tôi chắc chắn, giờ không có cũng tốt hon. Tôi 
đã đọc về một vài khóa học này. Chúng đi sai hướng và thiếu thực tiễn 
đến mức khiến tôi bức xúc. Một lần, có một ngưòi đàn ông mang đến 
cho tôi giáo trình khóa học quảng cáo của một trường kỹ thuật nổi 
tiếng và hỏi tôi cách cải thiện nó. Sau khi đọc xong, toi nói: “Đốt nó 
đi! Anh không có quyền tước đi những năm tháng quý giá nhất của 



một thanh niên bằng những thứ thối nát như thế này. Nếu những 
thanh niên ấy dành bốn năm để học những lý thuyết này thì họ sẽ 
phải mất 12 năm để loại chúng ra khỏi đầu. Cuối cùng, họ sẽ bị bỏ lại 
rất xa, đến mức không bao giờ muốn cố gắng đuổi kịp nữa”. 

Như đã nói, tôi rất bức xúc. Tôi đã để lại một ấn tượng xấu. Mặc 
dù vậy, hãy giải thích cho tôi, tại sao một giảng viên đại học, vốn sống 
cả đòi trong bốn bức tường, lại có thể trở thành người phù họp để 
dạy về quảng cáo hay bất kỳ ngành nào khác mang tính thực tiễn. 
Những thứ đó thuộc về trường kinh doanh ngoài đòi. Chúng không 
thể được học ở đâu khác. Tôi đã nói chuyện vói hàng trăm người về 
chủ đề này. Tôi đã chứng kiến rất nhiều người, vì không đưực đi học, 
nên đã đặt những vòng hào quang lên những ngưòi được làm việc đó. 
Tôi đã đến các trường đại học, tham gia các lóp và lắng nghe các bài 
giảng. Tôi đến vói sự kính trọng vì tôi ở trong một gia đình có truyền 
thống học đại học. Tôi sinh ra trên một khu trường đại học. Bố mẹ tôi 
đều tốt nghiệp đại học, ông tôi là một trong những người sáng lập ra 
một trường đại học. Chị tôi và con gái tôi đều được hưởng nền giáo 
dục đại học. 

Tôi đang cân nhắc cách dùng từ của mình. Tôi đã được gặp vô số 
ngưòi tốt nghiệp đại học. Trong công ty quảng cáo của tôi, chúng tôi 
tuyển những người tốt nghiệp đại học, kể cả vị trí nhân viên văn 
phòng. Nhiều khách hàng của tôi cũng áp dụng chính sách tưong tự - 
chỉ tuyển dụng những người tốt nghiệp đại học. Toàn bộ ý tưởng ở 
đây là tuyển những người đã được trải qua một khóa đào tạo mà các 
nhà tuyển dụng không được tham gia và họ cảm nhận rõ sự thiếu 
vắng đó. Nhưng theo tôi nhớ thì không một ai trong số đó từng vưon 
đến được một vị trí quan trọng. Những người dùng những năm tháng 
đại học đó để tham gia môi trường kinh doanh thực tế có một lợi thế 
áp đảo. Trong ngành quảng cáo, một tuần nói chuyện vói những 
người nông dân còn hon một năm học trong trường lóp. 

Nhờ chịu sự ảnh hưởng của Will Carleton, cuộc đòi tôi không đi 
vào con đường mục sư. số phận vốn đã định sẵn tôi là một tu sĩ. Tổ 
tiên tôi đều là tu si.Trong gia đình tôi, sự nghiệp của tôi, không còn 
nghi ngờ gì nữa, sẽ nằm trong giói tăng lữ. 

Tuy vậy, họ đã đào tạo tôi một cách thái quá. Bố tôi là một tín đồ 
Báp-tít bảo thủ, còn mẹ tôi là một tín đồ Tin Lành Trưởng Nhiệm 
người Scotland. Khi kết họp vói nhau, họ khiến tôn giáo trở nên vô 



cùng ngột ngạt. Tôi tham dự năm buổi lễ vào ngày Chủ nhật. Tối Chủ 
nhật, tôi phải lắng nghe các bài giảng đạo buồn thảm đến mức họ 
phải cấu tôi để tôi không ngủ gật. 

Những ngày Chủ nhật là những ngày đau khổ. Tôi không đưực 
phép đi bộ, không đưực đọc gì khác ngoài Kinh Thánh và sách dẫn. 
Tôi phải ngồi soi từng từ, từng chữ trong Kinh Thánh để bảo đảm cho 
sách dẫn. Ngoài ra, tôi còn phải đọc cuốn Pilgrim’s Progress (tạm 
dịch: Trên đường hành hưcrng ), và chắc chắn, cuốn sách này không 
định hướng đến bất kỳ con đường nào mà một cậu bé quan tâm. 

Có vẻ như mọi vui thú trên đòi đều là tội lỗi. Tôi đã đưực dạy 
rằng, những người thích nhảy múa, choi bài, hay đi xem hát đều 
thuộc tầng lóp của quỷ dữ. Và những ai đọc bất kỳ quyển sách nào mà 

không đến từ trường Chủ nhật^ thì kiếp sau đều sẽ có một cuộc đời 
gian truân. 

Will Carleton là bạn cùng lóp vói bố tôi ở đại học. Ông đã viết 
Over the Hỉll to the Poorhouse (tạm dịch: Qua ngọn đồi đến nhà tế 
bần), và các khúc ballad nổi tiếng khác. Gần đây, bang Michigan đã 
vinh danh ông bằng cách quyết định hằng năm sẽ tổ chức kỷ niệm 
ngày sinh của ông, ngày 23 tháng 10, tại các trường học. Ông trở 
thành thần tượng của tôi trong những năm tháng thanh xuân. 

Khi tôi mói tám, chín tuổi, Will Carleton đã đứng trên bục giảng. 
Khi đến thành phố của chúng tôi, ông ghé qua nhà chúng tôi, và ở đó, 
ông nhận thấy một không khí tôn giáo ngột ngạt không có lợi cho một 
cậu bé. Sau một trong những chuyến viếng thăm này, ông đã viết một 
bản ballad lấy cảm hứng từ trải nghiệm đó. Nó đưực đãng trong cuốn 
City Ballads (tạm dịch: Những bản ballad về thành phố) của ông vói 
tựa đề là There Wasn’t Any Roomýor His Heart (Tạm dịch: Không 
còn noi nào dành cho trái tim anh ấy). Nó thuật lại câu chuyện mà 
một chàng thanh niên đã kể cho viên cảnh sát trưởng nghe về con 
đường đi đến tù tội của mình. Đó là câu chuyện về ngôi nhà sặc mùi 
tôn giáo của một tín đồ Tin Lành Trưởng Nhiệm người Scotland. 
Chàng thanh niên, do phải chịu sự đè nén này, đã bị dẫn vào con 
đường tội ác. Trong khúc ballad, Will Carleton biến tôi thành nạn 
nhân của bi kịch tôn giáo đó, và ông đã gửi tôi một bản của quyển 
sách. 

Ảnh hưởng của khúc ballad đó đến sự nghiệp của tôi lón hon bất 


kỳ lòi giáo huấn nào từ gia đình. Tôi khâm phục Will Carleton. Lớn 
len, tôi muốn trở thành người nổi tiếng như ông. Tất nhiên, thái độ 
của ông đối vói cuộc sống tại nhà tôi cũng giống thái độ của tôi. Và 
khi một người đàn ông như vậy đồng ý với tôi, ông khiến các quan 
điểm của tôi trở nên có trọng lưựng. Kể từ đó, Will Carleton luôn là 
ngôi sao dẫn đường của tôi. Thái độ của ông đối với sự cuồng tín đó 
đã khiến tôi lần đầu tiên nhận ra rằng nó có một mặt khác. 

Tôi đã học để trở thành mục sư. Năm 17 tuổi, tôi trở thành một 
người thuyết giáo. Năm 18 tuổi, tôi thuyết giáo tại Chicago. Tuy 
nhiên, cách nghĩ mà Will Carleton khoi nguồn trong tôi cuối cùng đã 
khiến tôi không thể đi theo sự nghiệp tôn giáo. 

Một sự kiện khác cũng có tác động lớn đối vói tôi. Một lần, mẹ 
chăm sóc khi tôi và chị tôi bị ốm. Trong thời gian chữa bệnh, bà đọc 
cho chúng tôi nghe câu chuyện Túp lều bấc Tom. ít lâu sau, tôi biết 
rằng vở kịch đó sắp diễn tại thành phố, tôi đã tìm cách được phát tờ 
roi để kiếm một vài tấm vé. Phải thuyết phục mãi mẹ mói đồng ý cho 
chúng tôi xem vở kịch. 

Chỉ còn cách ngày diễn một tuần, mà thời gian cứ đằng đẵng trôi. 
Vào ngày tuyệt vời đó, tôi dậy từ bốn giờ sáng. Ban ngày dường như 
dài vô tận. Đen bảy giơ tối, tôi và chị không thể đợi lau hơn nên đã 
giục mẹ dẫn chúng tôi đến hội trường thành phố. 

Trên đường đi, chúng tôi gặp một mục sư Tin Lành Trưởng 
Nhiệm. Đó là một ông già độc thân đã quên hết tuổi trẻ của mình. 
Những đứa trẻ, theo bản năng, co rúm người lại tránh xa ông, nên khi 
ông đến gần, tôi cảm giác như một tai họa đang ập tới. 

Ông bước về phía chúng tôi và nói: “Chị ra ngoài tản bộ à? Tôi rất 
thích nhìn bà mẹ và những đứa con hòa họp với nhau một cách hoàn 
hảo như thế này”. 

Mẹ tôi đáp: “Vâng, chúng tôi đang ra ngoài tản bộ. Nhưng còn 
việc khác nữa. Tôi cảm thấy mình nên kể cho ông nghe một chuyện. 
Chả là những đứa trẻ này bị ốm. Trong thời gian chữa bệnh, tôi đã 
đọc cho chúng nghe Túp lều bác Tom. Hai đứa thích lắm. Tối nay, vở 
kịch này được diễn ở thành phố và thằng bé con đã kiếm được vé. Tôi 
đã đồng ý đưa chúng đi xem. Nó không thể tệ hơn quyển sách được, 
mà quyển sách thì chắc chắn đã đem lại rất nhiều điều tốt đẹp”. 



Vị mục sư độc thân đáp: “Tôi hiểu ý chị và tôi cảm thông với 
mong muốn của chị. Quyển sách thực sự đem lại rất nhiều giá trị tốt 
đẹp. Nhưng chị hãy nhớ điều này: Một ngày nào đó, những đứa trẻ 
này sẽ rời xa vòng tay chị. Chúng sẽ thấy ánh sáng từ những nhà hát 
kịch của quỷ dữ thúc giục chúng tiến vào. Chúng sẽ nói gì khi những 
cám dỗ đó đến? Liệu chúng có nói rằng, do mẹ của chúng đã đưa 
chúng đến vở kịch đầu tiên, nên chúng không cần phải ngần ngại 
không?” 

Mẹ tôi đáp: “Ông nói đúng. Tôi không được phép nêu gưong xấu”. 
Thế là bà đưa chúng tôi về nha. Trong mọt khoảnh khắc, toi mất toàn 
bộ niềm kính trọng đối vói mọi điều mà mẹ tôi là hình mẫu, và tôi đã 
không bao giờ lấy lại đưực niềm kính trọng đó nữa. 

Có một người đàn ông khác cũng ảnh hưởng lớn đến những năm 
tháng ấn tượng của tôi. Anh là quản đốc trong ngành đường sắt vói 
mức lưong 1,6 đô-la một ngày. Anh quản lý một vài nhân viên có mức 
lưong 1,25 đô-la một ngày. 

Cho đến những năm sáu hay bảy tuổi, xung quanh tôi luôn là các 
sinh viên thích choi đùa. Tôi không biết gì về mặt nghiêm túc của 
cuộc sống sinh viên, nhưng tôi được chứng kiến mọi trò tinh quái ở 
trường đại học. Từ đó, tôi thu đưực một ý niệm khá vững chắc rằng, 
cuộc đòi là một sân choi. 

Ngưòi quản đốc này đã đảo ngược ý niệm đó. Anh gây ấn tượng 
vói tôi bằng sự khác biệt giữa anh vói những ngưòi giúp việc cho anh. 
Những ngưòi giúp việc làm việc vì họ bắt buộc phải làm. Họ làm ít 
nhất co thể. Họ đem từng giờ để đến lúc tan iàm, đến tối thư Bảy, họ 
vào thành phố và tiêu hết số tiền kiếm được trong tuần. 

Ngưòi quản đốc làm việc bằng lòng nhiệt tình. Anh nói: “Nào các 
chàng trai, hôm nay chúng ta hãy lắp thật nhiều tà vẹt. Chúng ta hãy 
lắp chúng thật đẹp vào”. Các nhân viên tham gia một cách thờ ơ và 
làm việc như thể công việc rất chán. Mặc dù vậy, ngưòi quản đốc đã 
biến công việc thành một trò choi. 

Sau 10 tiếng lao động trên đường ray, anh xây nhà của mình vào 
các buổi tối. Anh trồng một khu vườn xung quanh nó. Rồi anh cưói 
cô gái đẹp nhất trong bộ phận và sống một cuộc sống hạnh phúc. Cuối 
cùng, anh được thăng chức lên một vị trí cao hon, nhưng từ trước đó, 



tôi đã học hỏi được rất nhiều từ anh rồi. 

“Hãy nhìn những cậu bé đang chơi bóng kia”, anh nói, “Đó là cái 
mà anh gọi là công việc vất vả. Còn ở đây, anh đang lọp mái. Anh 
đang chạy đua vói thòi gian. Anh biết trước khi tròi tối, mình phải 
phủ xong bề mặt nào. Đấy là thú vui của anh”. 

“Hãy nhìn những ngưòi đang đẽo gọt, thảo luận về đường ray và 
nói chuyện chính trị kia. Điều mà họ biết nhiều nhất về một đường 
ray là cách đóng đinh. Họ sẽ luôn làm điều đó và không làm gì khác 
hơn. Tối nay, khi họ đi chơi thì anh đang xây hiên nhà cho mình. Anh 
sẽ sóm đưực ngồi thoải mái ở đó, bên cạnh một người vự xinh đẹp. 
Còn họ sẽ mãi phải ngồi trên những hòm đựng xà bông xung quanh lò 
sưởi. Vậy thì đâu mới là làm việc, đâu mới là vui chơi?” 

“Thứ gì có ích thì gọi là công việc, thứ gì vô ích thì gọi là vui chơi. 
Hai cái đều khó như nhau. Cả hai đều có thể giống một trò chơi. 

Trong cả hai đều có sự đối kháng. Có sự đấu tranh để vượt trội hơn 
người khác. Anh thấy mọi sự khác biệt đều chỉ nằm trong tâm trí 
thôi”. 

Tôi không bao giờ quên những cuộc trò chuyện đó. Anh đối với 

tôi như James Lucey đối vói Calvin Coolidge^. Giờ tôi có thê nói vói 
anh, như Coolidge đã nói rằng “Nếu không có anh, tôi đã không có 
ngày hôm nay”. 

Trong những năm sau, tôi trở thành giám đốc tổ chức Tình 
nguyện viên Mỹ và tiến hành nghiên cứu về những người bị xã hội bỏ 
rơi. Tôi đã nghiên cứu họ trong các nhà bếp, nhà tù và khi họ được ân 
xá. Vấn đề lớn nhất của họ không phải là họ lưòi biếng, mà là họ quá 
ham chơi. Hay nói đúng hơn, họ có quan niệm sai về vui chơi. Phần 
lớn họ đều làm việc miệt mài khi còn trẻ. Nhưng trong khi người này 
đang chơi bóng thì người kia xói đất. Người này đang đút bóng vào 
túi thì người kia đang đút túi những đơn hàng. Thành tựu của ngưòi 
này được ghi lại bằng phấn thì thành tựu của người kia được khắc tạc 
vào bia đá. Tất cả sự khác biệt đều xuất phát từ cách nghĩ khác nhau 
về vui chơi. 

Tôi yêu công việc như những ngưòi khác yêu chơi golf. Giờ tôi 
vẫn yêu nó. Tôi thường xuyên rút khỏi các buổi chơi bài, các bữa tối 
hay các lần đi nhảy để ở lại vãn phòng cả buổi tối. Tôi trốn các bữa 



tiệc cuối tuần để tận hưởng vài giờ bên chiếc máy đánh chữ của mình. 

Vậy tính tham công tiếc việc có thể được bồi đắp, cũng giống như 
tính ham chơi. Hai từ này có thể hoán đổi cho nhau. Thứ người khác 
gọi là công việc thì tôi gọi là vui chơi và ngược lại. Chúng ta đều làm 
tốt nhất việc mà chúng ta thích nhất. Nếu viẹc đó là đuổi theo một 
quả bóng, chúng ta sẽ giỏi làm việc đó. Nếu việc đó là chiếu tướng đối 
thủ, hay đạt được thành công trong một lĩnh vực có giá trị, chúng ta 
sẽ giỏi việc đó. Khi một người trẻ có thể coi công việc mình làm cả đời 
là trò chơi thú vị nhất mà anh ta biết, điều đó có ý nghĩa rất lớn. Tiếng 
vỗ tay trong các môn thể thao sẽ biến mất trong một khoảnh khắc. 

Tuy nhiên, tiếng vỗ tay của thành công sẽ đem lại sự động viên cho 
đến lúc ta không còn trên cõi đời này. 



B ố tôi sở hữu một tờ báo trong một thành phố không sôi động 
nhưng thịnh vượng. Mọi người đều dư dả tiền tiêu nên các 
nhà quảng cáo lũ lượt kéo đến đây. Giờ đây, mỗi khi nhớ lại 
những quảng cáo thời đó, chúng ta đều buồn cười, nhưng 
chúng ta còn buồn cười vì những chiếc váy phồng nữa. 

Phần lớn các quảng cáo được thanh toán bằng hàng hóa. Nhà của 
chúng tôi trở thành kho chứa đồ được quảng cáo. Tôi nhó* có lần, nhà 
chúng tôi có đến sáu chiếc đàn dưong cầm và sáu chiếc máy khâu. 

Một trong những sản phẩm mà bố tôi đã quảng cáo là Vinegar 
Bitters. Sau này, tôi được biết về lịch sử của nó. Một người làm giấm 
đã làm hỏng một mẻ giấm do tiến hành lên men theo một kiểu kỳ 
quặc nào đó. Kết quả là anh ta tạo ra một sản phẩm kỳ lạ. Thời đó, 
người ta tin rằng thuốc phải “đắng” thì mới “giã được tật”. Chúng tôi 
có các loại dầu, thuốc mỡ “dành cho cả người và động vật” và khiến cả 
hai đều phát cuồng. Chúng tôi còn dùng “dầu rắn” và “dầu chồn”, có lẽ 
là do cái tên của chúng. Phưong thuốc phải kinh khủng hon căn bệnh, 
nếu không, sẽ không ai coi trọng nó. 

Thế là chúng tôi có đủ loại vị đắng trên đời. Vinegar Bitters là loại 
kinh khủng nhất, nên cũng là loại được ưa chuộng nhất. Bố tôi chấp 
nhận loại hàng đáng thưong đó - hàng tá chai - làm phưong tiện 
thanh toán cho quảng cáo. Người ta có thể đến với chúng tôi để mua 
đàn dưong cầm, đàn organ, máy khâu..., nhưng không bao giờ mua 
thuốc. Thế nên Vinegar Bitters ngày càng chất đống. 

Mẹ tôi, một người Scotland, không chịu được việc lãng phí. Bà 
bắt buộc phải dùng hết số thuốc đó, và tôi, do là một người ốm yếu 
trong gia đình, đã trở thành nạn nhân. Tôi uống Vinegar Bitters vào 



buổi sáng, buổi trưa và buổi tối. Nếu những người làm ra phương 
thuốc này vẫn còn sống, tôi có thể chứng minh vói họ rằng, kể từ đó, 
tôi đã có một sức khỏe tuyệt vời. 

Bố tôi còn in cả tờ rơi nữa. Tôi đã từng nghiên cứu chúng; đôi khi 
tôi cũng làm ra chúng. Sau đó, tôi sẽ đến gặp các nhà quảng cáo và nài 
nỉ được phát tờ rơi cho họ. Có một nghìn ngôi nhà trong thành phố 
của chúng tôi. Tôi đề nghị phát mỗi nhà một tờ rơi và lấy 2 đô-la. Tôi 
sẽ phải đi khoảng gần 60 cây số. Những đứa trẻ khác cũng cung cấp 
dịch vụ tương tự với giá 1,5 đô-la nhưng chúng sẽ đặt nhiều tờ rơi vào 
một nhà và bỏ qua tất cả những nhà ở xa. Tôi đề nghị các nhà quảng 
cáo so sánh kết quả và tôi nhanh chóng trở nên độc quyền trong 
nhiệm vụ này. 

Đó là trải nghiệm đầu tiên của tôi có các kết quả rõ ràng. Nó dạy 
tôi coi trọnệ các lợi ích mà ngưòi ta có thể nhìn ra và so sánh, và tôi 
đã theo đu oi chúng kể từ lúc đó. Đây là cách duy nhất để chứng minh 
những ưu điểm của một dịch vụ đích thực. Thật dại dột nếu làm gì đó 
một cách mù quáng. 

Năm tôi lên 10, mẹ tôi trở thành góa phụ. Kể từ đó, tôi phải tự 
nuôi bản thân và nuôi gia đình. Tôi đã làm việc này theo nhiều cách, 
nhưng ở đây, tôi sẽ chỉ kể ra những cách có ảnh hưởng đến sự nghiệp 
sau này của tôi. 

Mẹ tôi chế ra một loại nước đánh bóng màu bạc. Tôi đổ nó vào 
khuôn hình một chiếc bắnh rồi gói vào mọt tờ giấy thật đẹp. Sau đó, 
tôi đi từ nhà này sang nhà khác để bán. Tôi phát hiện ra rằng, nếu 
đứng ngoài cửa để nói, thì cứ khoảng 10 phụ nữ, tôi bán được cho 
một người. Tuy nhiên, nếu tôi được họ cho vào bếp và minh họa sản 
phẩm thì hầu như ai tôi cũng bán được. 

Sự kiện này cho tôi những quy tắc cơ bản của một bài học khác 
mà tôi không bao giờ quên. Bản thân sản phẩm có chất lượng tốt đã 
là người bán hàng tốt nhất của chính nó. Do đó, nếu bán hàng mà 
không cho khách hàng thử thì sẽ rất khó khăn, dù là bán qua quảng 
cáo hay trực tiếp. 

Trong cuộc đòi tôi, việc khó nhất là thuyết phục những nhà quảng 
cáo cho việc sử dụng mẫu dùng thử. Hay bất kỳ một dạng thử nào 
khác. Không phải họ không thích người bán hàng của họ đem theo 



mẫu dùng thử. Tuy nhiên, họ luôn tiêu cả đốn^ tiền cho quảng cáo 
nhằm thúc giục mọi người mua những sản phẩm mà chẳng được 
nhìn thấy hay dùng thử. Một số ngưòi nói rằng làm đồ dùng thử rất 
tốn kém. Một số khác lại kêu ca người ta sẽ xin mãi. Song, việc thuyết 
phục đon thuần mà không có đồ dùng thử còn tốn kém hon rất nhiều. 

Tôi mong rằng bất kỳ nhà quảng cáo nào không tin điều đó sẽ làm 
những việc mà tôi đã làm với sản phẩm nước đánh bóng màu bạc. Nó 
đã giúp tôi rút ra một bài học có thể giúp các nhà quảng cáo tiết kiệm 
hàng triệu đô-la. Nó cũng dạy cho bất kỳ ai rằng bán hàng mà không 
có đồ dùng thử sẽ khó khăn hon gấp nhiều lần so vói khi có. 

Tôi còn thấm nhuần bài học này từ những người bán hàng rong 
trên phố. Tôi đã đứng hàng giờ liền để lắng nghe họ trong ánh đèn 
pin. Giờ tôi nhận ra rằng, tôi đã nuốt trọn tùng phưong pháp, tùng lý 
thuyết của họ. Họ không bao giờ cố bán thứ gì mà không có minh 
họa. Họ thể hiện các công dụng của sản phẩm mình bán một cách vô 
cùng mạnh mẽ. Thật bất ngờ khi có quá nhiều nhà quảng cáo không 
biết về nghệ thuật bán hàng bằng những người này. 

Tôi sẽ nói về việc này sau. Chủ đề này rất sát với trọng tâm 
phưong pháp của tôi. Tôi lưứt qua nó ở đây chỉ để cho độc giả thấy 
đưực noi tôi đã học về những nguyên tắc co* bản của phiếu khuyến 
mãi (coupon). Kể từ đó, tôi đã gửi đến các tờ báo và tạp chí hàng trăm 
triệu phiếu. Một số phiếu là cho dùng thử một sản phẩm, một số khác 
là tặng một kiện hàng chuẩn tại mọi cửa hàng. Danh tiếng của tôi 
được gắn liền vói kiêu quảng cáo này. Tôi đã cho dùng thử mọi thứ. 
Đây là yếu tố lón nhất giúp tôi trở thành nhân vật trong ngành quảng 
cáo. Song nó lại rất đon giản và tự nhiên. Hãy làm những việc mà mọi 
ngưòi bán hàng tại nhà và mọi người bán hàng rong đều phải làm. 
Trừ những người coi quảng cáo là một mảnh đất thần tiên kỳ diệu, 
còn không thì đừng ai tìm cách bán hàng mà không cho dùng thử. 

Một cách kiếm tiền khác của tôi là bán sách. Nó chắc chắn có lãi 
và có vẻ rất hứa hẹn. Một hôm, tôi đọc đưực thông tin rằng Allan 
Pinkerton, viên thám tử vĩ đại, đã viết tự truyện. Vào thời điểm đó, 
Allan Pinkerton chính là anh hùng trong lòng mọi cậu bé. Tôi bèn 
thuyết phục mẹ tôi đầu tư khoản vốn ít ỏi của chúng tôi vào việc bán 
sách của Allan Pinkerton. 

Tôi vẫn còn nhớ những khi sách đến. Tôi xếp sách ra sàn nhà. Tôi 



chắc chắn rằng mọi ngưòi đều đang chờ đựi chúng. Tôi nôn nóng 
được chạy ra ngoài bán. 

Mẹ tôi bảo: “Con hãy bán cho những người đứng đầu trước. Họ 
sẽ kéo theo những ngưòi khác”. Vậy nên sáng hôm đó, tôi đi gặp thị 
trưởng - ngài Resigue - trước khi ông ra khỏi nhà. Ông niềm nở tiếp 
đón tôi. Trên con đường nỗ lực kiếm tiền của mình, tôi nhận được sự 
giúp đỡ chân thành của tất cả những người tốt nhất. Do đó, tôi học 
được rằng ngưòi trẻ nào cũng đều nhận đưực điều đó. Ai từng thành 
công cũng muốn nhìn người khác thành công. Ai từng làm việc cũng 
muốn nhìn người khác làm việc. Tôi cũng vậy. Hiện tại, có vô số 
người trẻ lũ lượt tìm đến tôi, nhưng những người đưực chào đón là 
những người có làm việc, bất kể đó là nam hay nữ. Một cậu thanh 
niên sống vui vẻ dựa vào tiền của bố luôn là sự xúc phạm đối vói tôi. 

Ở một mức độ nào đó, nếu thay bằng một cô gái trẻ thì cũng không 
khác gì. Nếu cần có sự bình đẳng giữa hai giới, thì cũng nên có sự 
bình đẳng trong nỗ lực. Con người, dù thuộc giói nào, đều phải chứng 
minh sự tồn tại của mình. Trải qua nhiều thử thách, một số người có 
thể không hoàn toàn thành công theo cách của họ, nhưng họ nên cố 
gắng hết sức để làm như vậy. Tôi ghét cay ghét đắng kẻ ăn không ngồi 
rồi. Và tôi tin rằng ảnh hưởng của tôi đã dẫn đường cho nhiều ngưòi, 
cả nam lẫn nữ, tìm được hạnh phúc viên mãn hon. 

Giờ tôi mói nhận ra tại sao sáng hôm đó ngài Resigue lại tiếp đón 
tôi lịch sự đến vậy. Tôi là một cậu be quê mùa đang nỗ lực để chạm 
tay được tói thành công. Từ trước đến nay, dù bận rộn đến đâu, tôi 
cũng không bao giờ từ chối gặp một cô bé hay cậu bé như vậy. Tôi đã 
dành nhiều thì giờ quý giá để ở bên họ, tài trợ cho họ và khuyên bảo 
họ. Không có gì khien tôi khâm phục hon là tinh thần quyết tâm 
giành chiến thắng của một người nào đó. 

Tuy nhiên, buổi sáng hôm đó, tôi đã vấp phải một thử thách lón. 
Ngài Resigue là một người rất sùng tín. Ông có những lý tưởng cực 
đoan và thái quá. Một trong những ý tưởng của ông là một thám tử, 
người chuyên đi bắt tội phạm, không có chỗ trong tầng lóp thượng 
lưu. Ông đã quá tuổi để tin vào chủ nghĩa anh hùng. 

Ông lắng nghe tôi cho đến khi tôi lấy quyển sách ra. Ông chỉ nhìn 
lưứt qua rồi vứt quyển sách vào lòng tôi. ống nói: “Con được hoan 
nghênh đến nhà ta, nhưng quyển sách của con thì không. Một trong 
hai phải ra đi. Con có thể ở đây bao lâu tùy thích nhưng quyển sách 



của con phải ở ngoài đường. Ta xem quyển sách của Allan Pinkerton 
là sự xúc phạm mọi niềm tin của ta”. 

Đó là một phát hiện lón. Kể từ đó, rất nhiều lần tôi coi nó là ví dụ 
điển hình. Hàng trăm người đã đến thảo luận vói tôi những dự án mà 
chỉ có lợi cho bản thân họ. Nhiều hội đồng quản trị đã quyết định một 
cách trang trọng rằng thế giói phải đÚTLẸ về phía họ. Tôi đã thúc giục 
họ tiến hành những cuộc thử nghiệm đe cảm nhận phản ứng của công 
chúng. Tôi đã bảo vói họ rằng, chúng ta không bao giờ được đánh giá 
mọi người qua lăng kính của bản thân. Một số người đã lắng nghe và 
kiếm lời, một số khác thì miệt thị các quan điểm của tôi. Cũng có 
những người thành công khi đánh giá người khác theo ý của mình. 
Tuy nhiên, họ thất bại bốn trên năm lần. Không gì nực cưòi hon việc 
một hội đồng quản trị toàn những ông già lại đi quyết định xem 
những bà nội trự muốn gì. 

Trong trường họp cụ thể mà tôi đề cập đến ở trên, quan điểm của 
tôi đã đúng. Trên đường trở về từ nhà thị trưởng, tôi cảm thấy chán 
nản. Tôi không bao giờ còn dám nghĩ rằng những ý kiến tưong tự về 
các câu chuyện trinh thám mà tôi vô cùng ưa thích có thể tồn tại. 

Mẹ tôi khích lệ: “Con hãy thử đi gặp những người làm kinh doanh 
xem; đi xuống ‘Big Store’ xem họ nói như thế nào”. Tôi đã làm vậy. 
Người quản lý đã mua một quyển. Rồi ông dẫn tôi đi xung quanh khu 
văn phòng và bán thêm đưực cho tôi sáu quyển nữa. Tôi đã thực hiện 
một màn dọn dẹp hoành tráng đống sách của Allan Pinkerton. 

Sự việc này dạy cho tôi một bài học nữa. Chúng ta không bao giờ 
được phép phán xét con người theo ý kiến của bản thân. Những thứ 
chúng ta muốn, chúng ta thích, chỉ có thể hấp dẫn vói thiểu số mà 
thôi. Những khoản lỗ phát sinh trong ngành quảng cáo xuất phát từ 
việc mạo hiểm làm theo thiên kiến của bản thân dư sức để trả hết các 
khoản nự quốc gia. Chúng ta sống trong một nền dân chủ, nên mọi 
điều luật đều có những quan điểm khác biệt. Mọi sở thích, mọi ham 
muốn cũng vậy. Chỉ những kẻ ngoan cố, cứng đầu, mói dám mạo 
hiểm đi xa dựa trên quan điểm cá nhân. Trong quảng cáo, cũng như 
trong mọi vấn đề khác, chúng ta phải quyết định dựa trên ý kiến số 
đông. 


Rồi bạn sẽ thấy, đây là chủ đề chính của cuốn sách này. Tôi sở 
hữu một chiếc thuyền buồm, nhưng bạn có nghĩ rằng tôi sẽ mạo hiểm 



lao ra đại dưong mà không cầm theo hải đồ hay la bàn không? Nếu tôi 
không có những thứ đó, tôi sẽ phải hỏi đường liên tục. 

Chúng ta bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh. Người giàu 
choi vói người giàu, những ngưòi có cùng những sở thích và xu 
hướng nhất định choi với nhau. Càng lên cao, chúng ta càng cách xa 
những người bình thường. Việc này sẽ không hiệu quả trong quảng 
cáo. 


Tôi từng nhìn thấy hàng trăm thử nghiệm và hàng nghìn dự án 
không có bất kỳ co* may thành công nào. Nguyên nhân chỉ bởi một vài 
gã có niềm tin mù quáng phán xét số đông theo thiểu số. Tôi đã tham 
gia vào những công ty như vậy, nhưng chỉ là do một vài yêu cầu về 
kinh doanh. Con người không thể bị thuyết phục. Họ sẽ tiếp tục đi 
theo ý kiến hạn hẹp của họ dù đúng hay sai. Tôi đã hoàn thành nhiệm 
vụ của mình bằng cách chỉ cho họ thấy con đường, hoặc các chướng 
ngại vật, với cái giá thấp nhất có thể. 

Tôi xin phép nói một điều lạc đề ở đây, đó là con đường đến 
thành công chạy xuyên qua những con người bình thường. Họ là số 
đông áp đảo. Những ai hiểu họ và là một trong số họ có co* hội thành 
công lớn hon rất nhiều. 

Một số ngưòi thành công nhất trong ngành quảng cáo mà tôi biết 
là những người không đưực học hành gì. Giờ có hai người đang đứng 
đầu các công ty quảng cáo. Một người đã kiếm được rất nhiều tiền 
trong ngành quảng cáo - người mà phải vất vả khó khăn lắm mới ký 
được tên của mình. Tuy nhiên, ông hiểu những người bình thường, 
và họ cũng mua thứ ông bán. 

Một người trong số họ đã viết một tờ quảng cáo để khuyến khích 
một nông dân thế chấp nông trại, nhưng câu nào của ông cũng phải 
sửa lại ngữ pháp. 

Ngày nay, có rất nhiều người có bằng đại học đến gặp chúng tôi 
và nói: “Chúng tôi có giáo dục, chúng tôi có văn phong”. Tôi nói với 
họ rằng cả hai thứ đó đều vô dụng. Đa số mọi người không đánh giá 
cao văn phong. Nếu có, thì họ sợ nó. Khi nói đến việc tiêu tiền, họ sợ 
bị người khác gây ảnh hưởng quá mức. Bất cứ phong cách độc đáo 
nào cũng đều kích thích sự nghi ngờ. Bất cứ nỗ lực rõ ràng nào nhằm 
bán sản phẩm cũng đều tạo ra sự phản kháng tưong đưong. Bất cứ 



sức hấp dẫn nào có vẻ đến từ tầng lóp cao hon cũng đều làm dấy lên 
sự phản đối. Bất kỳ sự sai khiến nào cũng đều khiến tất cả chúng ta 
căm ghét. 

Lúc nào chúng tôi cũng tìm kiếm trong ngành quảng cáo những 
người tạo ra sự thúc đẩy với số đông. Chúng tôi không bao giờ yêu 
cầu trình độ học vấn hay tiêu chuẩn văn chưong. Những thiếu sót đó 
có thể dễ dàng được bù đắp. Nhưng hãy để ai đó chứng minh cho 
chúng tôi thấy rằng anh ta hiểu bản chất con người và chúng tôi sẽ 
chào đón anh ta vói cánh tay rộng mở. 

Hãy để tôi kể lại vài ví dụ. Một hôm, tôi nhận đưực lá thư của một 
người đàn ông mà rõ ràng đã gửi cho tôi một cách ngẫu nhiên. Anh ta 
noi “Có một nhu cầu lớn đối vơi bánh nhân thịt làm sẵn, và tôi làm 
loại bánh đó. Tôi gọi chúng là Bánh Nhân Thịt của Bà Brown, vì người 
ta thích nấu ăn ở nhà. Tôi đã tạo ra đưực một nhu cầu đáng kể và tôi 
biết nhu cầu vẫn còn rất lớn. Tôi muốn có vồn đê mở rộng . 

Tôi nhìn thấy trong người đàn ông này những bản năng nguyên 
thủy. Bánh nhân thịt của anh ta không hấp dẫn tôi, nhưng nhận thức 
hiếm có của anh ta đối với bản chất con người thì có. Vậy nên tôi đã 
cử người đi điều tra. Người đó đã tìm hiểu đưực rằng người viết là 
một đầu bếp làm ca đêm tại một nhà hàng tồi tàn với mức lương 8 
đô-la một tuần. Tôi đưa anh ta đến vãn phòng và đề nghị với anh ta 
mức lương 25 đô-la một tuần để học về quảng cáo. Anh ta đã theo tôi 
và giờ là một trong những tay làm quảng cáo hàng đầu nước Mỹ. 

Một người khác đến Chicago từ Manitowoc, Wisconsin. Anh ta đã 
ăn sáng tại một nhà hàng Thompson. Ở đó, anh ta tìm thấy một quả 
táo nướng gợi cho anh ta nhớ về quê nhà. Anh ta tự nhủ “Có hàng 
ngàn người từ nông thôn đến Chicago như mình. Họ chiếm tới hai 
phần ba số dân thành phố. Mình nên nói với họ về những quả táo 
nướng này”. 

Anh ta liền viết một trang quảng cáo về những quả táo nướng và 
đưa nó cho John R. Thompson. Ngài Thompson đồng ý chạy trang 
quảng cáo và lượng khách quen đến các nhà hàng của ông tăng ngay 
lập tức. Đây là khỏi đầu của một chiến dịch quảng cáo đã giúp tăng số 
khách hàng thân quen tại các nhà hàng Thompson lên nhiều lần và 
mang lại cho người chủ hàng triệu đô-la. 



Phần lớn người trẻ và ngưòi mới bắt đầu đều nghĩ rằng những 
người lớn tuổi coi nhẹ họ. Theo kinh nghiệm của tôi, những người 
làm kinh doanh đều đang tìm kiếm người có năng lực. Lưựng người 
này đang cực kỳ khan hiếm. Càng biết nhiều, chúng ta càng nhận ra 
có quá nhiều việc cần làm. Những ngưòi có khả năng làm trong bất kỳ 
lĩnh vực nào đều rất ít, và tất cả họ đều đang tìm kiếm sự trợ giúp và 
giúp đỡ. Tất cả những ngưòi có khả năng này đều nôn nóng muốn tìm 
được những người có khả năng phát hiện ra họ. 

Quảng cáo đầu tiên đó của Thompson được đăng vào sáng Chủ 
nhật. Với vai trò đứng đầu bộ phận sáng tạo nội dung (copy 
department) trong một công ty quảng cáo lón, tôi đang tìm kiếm tài 
năng mói. Chính vào buổi sáng hôm đó, tôi đã phát hiện ra người đàn 
ông viết quảng cáo này và đưa anh ta đến khách sạn của tôi. Tôi đề 
nghị với anh ta mức lưong 7.500 đô-la một năm - người này đến từ 
một thị trấn nhỏ ở Wisconsin và chưa bao giờ kiếm nổi dù chỉ 1/5 con 
số đó. Tôi thấy anh ta là một trong số ít những người hiểu về mọi 
người như tôi hiểu. 

Anh ta không chấp nhận, vì anh ta nhìn thấy trong quảng cáo đầu 
tiên của mình co* hội thành công độc lập. Anh đi tiếp và giành lấy nó. 
Anh ta đem đến cho những chàng trai từ nông thôn ra thành thị hình 
ảnh những món họ thường ăn ở nhà. Bánh rán, bánh nướng, trứng 
của vùng đồng quê và bơ. Rồi ở đó, anh đã đặt nền tảng cho một sự 
nghiệp quảng cáo vĩ đại. 

Phillip Lennan cũng vậy. Anh đến từ Syracuse, sau một vài trải 
nghiệm đầu tiên, anh đã khởi đầu vói Royal Tailors. Royal Tailors 
may đo cho những nam thanh niên ở các thị trấn nhỏ và vùng nông 
thôn. Lennan biết rằng phần lớn dân số Chicago đến từ vùng nông 
thôn. Anh nhớ lại hoàn cảnh của chính mình một vài năm trước. Nam 
giới sẽ đến “những cửa hiệu may không vừa” vì cái tên này tạo cảm 
giác quần áo được làm theo đơn đặt hàng. Vậy nên, anh đã mời 
những người đàn ông ở Chicago đến các cửa hàng của anh, và mang 
đến hàng chục nghìn người. Tôi đề nghị với anh một vị trí có mức 
lương cao gấp đôi mức anh đang được hưởng, vì anh biết mọi người 
thực sự muốn gì. 

Charles Mears, người quảng cáo xe hơi Winton, cũng vậy. Anh là 
một trong những người “người” nhất mà tôi từng gặp. Tôi đề nghị trả 
anh 25.000 đô-la một năm để anh tham gia ngành quảng cáo. Tôi nói: 



“Anh là một trong số ít những người có khiếu về quảng cáo, có khả 
năng hấp dẫn những động lực tự nhiên. Chúng tôi cần anh, chúng tôi 
đang tìm kiếm tính nhân văn đích thực”. 

Khi nói đến điều này, tôi đang cố gắng thể hiện rằng một quảng 
cáo tốt có thê bình dân cũng như tính nhân văn thông thường như thế 
nào. Phần lớn người mói tham gia vào lĩnh vực này chú trọng vào 
ngôn ngữ, vào khả năng thể hiện ý tưởng. Những người khác lại chú 
trọng vào những thứ kỳ quặc có khả năng thu hút sự chú ý. Tất cả họ 
đều chỉ đang cố gắng tang bốc bản thân, và điều đó luôn lam dấy lên 
sự phản đối. Những người đích thực trong ngành quảng cáo mà tôi 
biêí đều rất khiêm tốn. Họ đến từ tầng lóp những ngươi khiêm tốn và 
họ hiểu những người đó. 

Những người này đều cẩn thận, tiết kiệm, tằn tiện và đa nghi. Họ 
không dễ bị lừa mua những món hàng bình thường. Những người có 
bằng cấp cao, sống trong một môi trường khác, không thể hiểu được 
họ! 


Ngày nay, chúng ta thấy những người đứng đầu các công ty lớn 
đều là những người vươn lên từ tầng lóp thấp nhất. Họ biết mọi đồng 
nghiệp từ dưới lên trên, những người mà họ lãnh đạo và có ảnh 
hưởng. Song không ở đâu mà những kiến thức này lại quan trọng 
như trong ngành quảng cáo. Do đó, những trải nghiệm ở tầng lóp 
thấp như tôi đã nói ở đây đại diện cho những phẩm chất bắt buộc 
phải có trong ngành quảng cáo, trong kinh doanh, cũng như trong 
chính trị. 



CHƯƠNG 3 
KHỎI NGHIẸP 


C ho đến khi tốt nghiệp cấp ba, tham vọng của tôi vẫn là làm 

mục sư. Tôi rất siêng học Kinh Thánh. Trò choi mà chúng tôi 
thường choi ở nhà là đọc các đoạn Kinh Thánh. Giống như 
trong cuộc thi đánh vần, chúng tôi lần lượt đọc theo vòng 
tròn, cho đến khi tất cả đều bị loại và chỉ còn lại một người chiến 
thắng. Tôi luôn là người chiến thắng đó. Tôi nhó* nhiều đoạn hon bất 
kỳ ai tôi từng gặp. 

Thông thường, mục sư có tham gia, nhưng ông không phải đối 
thủ của tôi trong trò đọc Kinh Thánh. Tôi biết rất nhiều đoạn. Năm 
lên 7 tuổi, tôi đã viết các bài thuyết giáo và đặt chúng trong xưởng in 
của bố tôi. Trong các buổi cầu nguyện tập thể, tôi thường đọc một 
đoạn thuyết giáo ngắn. Do đó, tất cả mọi người đều nghĩ sau này tôi 
sẽ trở thành một người giảng kinh. Tại trường học, tôi đưực chọn là 
ngưòi đọc diễn văn tốt nghiệp cho lóp. Bài diễn văn tốt nghiệp của tôi 
có chủ đề về tham vọng và tôi vẫn còn nhó* mình đã lên án nó như thế 
nào, đã bào chữa cho sự nghèo khó và phụng sự ra sao. 

Trong kỳ nghỉ hè sau đó, tôi thuyết giáo vào Chủ nhật hằng tuần 
tại một ngôi trường nông thôn mà tôi dạy. Ngôi trường cách nhà 
khoảng 20 cây số, nhưng tôi vẫn đi bộ đến đó và mang theo hành lý 
của mình. Tôi phát hiện ra rằng không một ai trong ban giám hiệu 
biết đọc hay biết viết. Ngưòi đứng đầu ban giám hiệu, cũng chính là 
người lãnh đạo trong cộng đồng, nhận đưực sự tôn trọng nhờ một 
thùng rưựu whisky đặt tại góc phòng khách nhà ông. Nó dạt vào bờ từ 
một con tàu đắm trên Hồ Michigan. Ngưòi này rất hào phóng vói nó, 
vì vậy nhà ông trở thành noi tập trung của cộng đồng. 

Những đồ đạc duy nhất còn lại trong phòng chỉ là một lò sưởi đốt 
bằng củi và ba hòm đựng xà bông. Ngồi trên một trong ba chiếc hòm 
đó, tôi cố gắng thuyết phục người đàn ông mù chữ này rằng tôi có đủ 
khả năng dạy học. Cuối cùng, tôi cũng thành công bằng cách đọc một 



câu chuyện cười từ một cuốn niên giám. Cuốn sách mỏng đó là toàn 
bộ thư viện của ông, và việc tôi đọc nó là một phát hiện lớn đối vói 
ông. Đó lại là một bài học khác. Không phải là tôi làm việc chủ yếu vói 
những người không biết đọc, biết viết, mà là vói những ngưòi rất 
giản dị. Tôi yêu quý họ. Tôi yêu quý và hiểu các phản ứng, cũng như 
các bản năng tự nhiên của họ. 

Sau đó, chúng tôi thưong thảo về lưong. Họ đang lên kế hoạch tổ 
chức hai tháng học hè. Chúng tôi đến nhà thủ quỹ và đếm các nguồn 
ngân quỹ của quận. Có 79,5 đô-la và tôi được cho số tiền đó để dạy 
học. 

Tôi tìm thấy một gia đình ở trong một trang trại có một chiếc đàn 
organ mói, cùng hai bé gái muốn choi. Tôi đề nghị đưực dạy nhạc cho 
chung, cộng thêm tiền ăn 1 đô-la một tuần. Mùa he đó tôi tiết kiếm 
đưực 35 đô-la một tháng. Phải rất, rất lâu sau khi tham gia kinh 
doanh trước đó, tôi mói tiết kiệm được nhiều như thế. 

Vào những ngày trong tuần, tôi là một giáo viên trong cộng đồng 
đó, còn vào các Chủ nhật, tôi là một mục sư. Và ở đó, ngày nào tôi 
cũng học được những bài học mới về con người. Rồi dần dà bạn sẽ 
thấy, đây là khoảng thời gian tôi học hỏi đưực nhiều nhất. 

Khi mùa hè kết thúc, tôi đến Chicago. Tôi theo mẹ tôi đến thăm 
nhà của Tiến sĩ Mills ở Brighton Park. Ngày tiếp theo, sau hôm tôi 
đến, là Chủ nhật. Vào buổi chiều, vị mục sư đến. Ông bị ốm. Ngày 
hôm sau, ông rời khỏi nhà để đi nghỉ dài ngày. Đêm đó, ông đã nói 
cho chúng tôi nghe ông sự thuyết giáo đến thế nào, vì vậy mẹ đề nghị 
tôi nên chia sẻ gánh nặng vói ông. Tôi là người đang học để trở thành 
một mục sư. 

Tôi coi việc đó là một sự khủng hoảng. Tôi ngày càng tách rời 
những tín ngưỡng ngặt nghèo của mẹ. Tôi biết bà sẽ không thể chấp 
nhận nếu biết tôi là người như thế nào. Bà theo trào lưu chính thống. 
Bà tin trong mỗi người đều tồn tại một con quỷ, có lửa địa ngục và tin 
vào mọi phép màu. Đối vói bà, Kinh Thánh là một cuốn sách lịch sử, 
được truyền cảm hứng bởi những ngưòi viết ra nó và phải được chấp 
nhận theo đúng nghĩa đen. Trái Đất đưực tạo ra trong sáu ngày. Eve 
được nhào nặn ra từ xưong sườn của Adam. William Jennings 
Bryan^ có lẽ là thần tưựng của mẹ tôi. 


Tôi đã ngày càng tách xa các quan niệm chính thống của bà, 
nhưng tôi không dám nói vói bà. Nó đồng nghĩa vói việc tôi đã phá 
hỏng những ảo tưởng thân thưong nhất của bà. Nhưng trong mùa hè 
đó, tôi đã chuẩn bị một bài thuyết giáo dựa trên các ý tưởng của tôi về 
tôn giáo. Nó ủng hộ những niềm vui vô hại trong cuộc sống mà vốn đã 
bị ngăn cách khỏi tôi. Nó bác bỏ lửa địa ngục, bác bỏ sự nguyền rủa 
trẻ sơ sinh, bác bỏ mọi quy luật mà tôi biết. Nó thậm chí còn nghi ngờ 
câu chuyện về tạo hóa, về Jonah và con cá voi. 


Tôi quyết tâm đọc bài thuyết giáo vào đêm hôm đó và sẵn sàng 
đối mặt vơi hậu quả. Khi đó, tôi 18 tuổi. Kể từ đó, tôi không bao giơ 
dám đối mặt vói một khủng hoảng nào như thế nữa. Nếu không gia 
nhập giới mục sư, tôi cảm thấy rằng những ngày đến trường của 
mình đã chấm dứt. Tôi phải đến Chicago để quyết định con đường 
của mình, và đây chính là bài kiểm tra. 

Tối hôm đó, buổi thuyết giáo đã để lại cho tôi một trong những ký 
ức khó phai nhát. Khoảng 800 thính giả, đa số là gấp đôi tuổi tôi. Mặc 
dù vậy, tôi quên hết sự có mặt của họ. Mẹ là thính giả duy nhất mà tôi 
nhìn thấy. Tôi biết rằng người mục sư ngồi sau tôi là bạn của mẹ. Ông 
cũng có những tư tưởng chính thống giống bà. Vì vậy, tôi cảm thấy 
mình rơi vào một tình trạng đen tối nhất. Theo tôi nhớ, kể từ đó, 
không bao giờ tôi phải đối mặt với một sự phản đối tuyệt đối như vậy 
nữa. Tôi COI bài thuyết giáo đồ là sự kiện liều lĩnh nhất trong đời 
mình. 

Trong khi tôi đọc bài thuyết giáo, vị mục sư không thể ngồi yên. 
Mặt mẹ tôi thể hiện sự bối rối. Thính giả kinh hoàng. Khi tôi đọc 
xong, vị mục sư run rẩy đọc bài kinh tạ ơn. Người nghe rời đi trong 
yên lặng. Không ai ra chào tôi. Tôi biết, mình đã bị loại ra khỏi đám 
đông mà mình từng hy vọng trở thành người lãnh đạo. 

Mẹ tôi im lặng đi bộ về nhà. Tối hôm đó, bà không nói với tôi một 
lòi nào, nhưng tôi biết mình đã đưa bản thân đến ngã rẽ. Hôm sau, bà 
bảo tôi xuống phố ăn trưa với bà. Tại một bàn trên phố Dearborn, bà 
mở đầu chủ đề bằng cách nói rằng tôi không còn là con trai của bà 
nữa. Tôi không đợi thêm gì nữa và đứng dậy đi ra ngoài. Tôi đã vĩnh 
viễn đóng lại cánh cửa sự nghiệp tu sĩ của mình. 


Mẹ tôi không bao giờ đối xử vói tôi như trước nữa. Bà không thê 
tha thứ cho tội lỗi của tôi. Sau ngày hôm đó, chúng tôi hiếm khi gặp 



nhau. Bà sống để nhìn thấy tôi thành công trong các nghề nghiệp 
khác, nhưng bà không bao giờ nói chuyện về chúng vói tôi. Tôi đã hủy 
hoại những tham vọng của bà. Tuy nhiên, nếu quảng cáo cũng bị trở 
nên ngột ngạt như tôn giáo, thì chắc tôi đã từ bỏ nó. Thực ra, tôi đã 
bỏ nhiều cư hội lớn vì những lý do tương tự. Tôi tin rằng đấy là việc 
ai cũng nên làm. Không ai có thể thành công ở những noi mà họ cảm 
thấy bất đồng hoặc không hạnh phúc. Tôi coi kinh doanh là một trò 
chơi và tham gia như chơi một trò chơi. Đó là lý do tôi đã và đang rất 
gắn bó với nó. 

Vào ngày định mệnh đó, bên ngoài phố Dearborn, tôi sờ túi và 
thấy chỉ còn 3 đô-la. Phần còn lại trong khoản tiết kiệm của tôi đã bị 
bỏ lại ở Michigan. Tôi nghĩ đến Spring Lake, nơi bác tôi có một nông 
trại trồng cây ãn quả. Lúc đó đang là thời điểm thu hoạch, vì vậy tôi 
quyết tâm đến đó thu hoạch hoa quả. 

Tôi đi xuống cảng và tìm một vài tàu chở gỗ đến từ Muskegon. 
Thuyền trưởng một con tàu đã cho tôi làm tạp vụ trong bếp suốt 
chặng đường đi. Từ Muskegon, tôi đi bộ đến Spring Lake, và thu xếp 
được việc thu hoạch hoa quả cho bác tôi cùng những người khác với 
mức lương 1,25 đô-la một ngày. Những khoản thu đó, cộng thêm 
khoản tiết kiệm khi tôi còn đi dạy, đem lại cho tôi hơn 100 đô-la. Tuy 
vậy, tôi cần 200 đô-la để học một khóa ở trường kinh doanh. 

Ông tôi, sống ở nhà bác tôi, khâm phục cách tôi làm việc. Ông gọi 
tôi là Quý ngài Ương ngạnh. Trong nông trại có hai thanh niên, tôi và 
người em họ bằng tuổi. Tôi làm 16 tiếng một ngày, còn em họ tôi chỉ 
làm ít nhất có thể. Vì vậy, ông đã quyết định ủng hộ tôi. Toàn bộ tài 
sản của ông là 100 đô-la, ông để dành cho việc an táng. Ông đề nghị 
đưa cho tôi vói điều kiện tôi phải trả tiền an táng khi ngày đó đến. Tất 
nhiên là tôi đã làm vậy. 

Đó là một cuộc khủng hoảng nữa trong sự nghiệp của tôi. Hai 
chàng trai trạc tuổi nhau. Như ai cũng biết, không có lựa chọn về 
năng lực. Tôi, một kẻ phạm tội, đã phải đối mặt vói sự phản đối mạnh 
mẽ. Tôi đã làm việc và tiết kiệm được 100 đô-la. Cậu kia không tiết 
kiệm gì, và không thích làm việc. Vì vậy, tôi là người nhận được sự 
giúp đỡ đã thay đổi cuộc đòi tôi. Cậu kia trở thành công nhân đốt lò ở 
đầu máy xe lửa. Điều này đã xuất hiện trong nhiều sự việc mà tôi 
chứng kiến kể từ đó. Người biết tiết kiệm và làm việc được những 
người kiểm soát các cơ hội yêu mến hơn. Và thông thường, sự ưu tiên 



đó chính là thứ quan trọng nhất trong đòi. 


Với 200 đô-la, tôi đến Grand Rapids và vào học trường Cao đẳng 
Kinh doanh của Swensburg. Đó là ngôi trường kỳ quặc. “Giáo sư” 
Swensburg đã viết một bản viết tay đẹp theo kiểu Spencerian. Vói yêu 
cầu duy nhất đó, ông đã trở thành một giảng viên dạy về kinh doanh, 
nhưng ông chẳng dạy chúng tôi được điều gì. Toàn bộ hiểu biết của 
ông về kinh doanh, như chúng tôi thấy, chỉ gói gọn trong cách viết 
lách. Chúng tôi lẽ ra cũng đã có thể dùng sáu tháng đó trong một 
trường đại học để học các ngôn ngữ chết. Đáng ra, chúng tôi phải ra 
trường với tư cách là những kế toán viên, nhưng tất cả những gì 
chúng tôi học đưực về ngành kế toán chỉ là một vài con số cứng nhắc. 

Giảng viên là người đàn ông, tên là Welton. Chúng tôi gọi là “giáo 
sư” Welton. Ông ta quan niệm việc dạy học là để nhạo báng chúng tôi, 
khiến chúng tôi cảm thấy mình vô giá trị. Ông ta nói toàn lòi châm 
chọc. Dạng tra tấn mà ông ta thích nhất là một bài học đánh vần vói 
vài từ khó mà không ai đanh vần nổi. Nó cho chúng tôi thấy chúng tôi 
vô vọng như thế nào. Tôi nhớ, trong một bài học, ông ta đã thêm 
t ừcharivari. Không đứa nào đánh vần được. Rồi ông ta bảo chúng tôi 
tra từ điển và mang từ đó đến vào buổi sáng hôm sau. Nhưng không 
ai trong chúng tôi tìm ra nó, như ông ta đã biết. Chúng tôi không thể 
nói đúng ba chữ cái đầu tiên. Điều đó cho ông ta cư hội đưa ra nhận 
xét chúng tôi ngu ngốc như thế nào. 

“Giáo sư” Swensburg giảng bài cho chúng tôi vào buổi sáng. Mục 
tiêu của ông ta có vẻ cũng là khiến chúng tôi cảm thấy mình nhỏ bé. 
Có lẽ đó là một tiêu chuẩn họp lý đối với một người kế toán, người 
mà nhiều khả năng sẽ chết già trên chiếc ghế đẩu cao. Tôi có xu 
hướng tin như thế. Trong các bài học của ông ta về sự thấp kém có 
việc bảo đảm với chúng tôi rằng, sẽ có các vị trí kế toán với mức 
lương 4,5 đô-la một tuần đang chờ đợi chúng tôi khi khóa học kết 
thúc. Không một lòi răn dạy, không một lòi động viên. Từ trên vị trí 
cao sang của ông ta, sinh viên chúng tôi chỉ nhận được sự nhạo báng 
và mỉa mai. Nhưng tôi nghĩ, ông ta vẫn đánh giá đúng chúng tôi. Bất 
kỳ ai trả nhiều tiền hơn cho một sinh viên tốt nghiệp từ 
Swensburgđều đã trả quá nhiều. 

Tôi sắp kết thúc khóa học và tiền của tôi cũng sắp hết theo. Tôi 
bắt đầu dự định quay lại nông trại. Một buổi sáng, “giáo sư” 
Swensburg mang một tấm bưu thiếp đến lóp và lấy nó làm chủ đề. 



Ông nói “Tôi vẫn thường bảo các anh là có các vị trí với mức lưong 
4,5 đô-la một tuần đang chờ đợi các anh ở đâu đó. Giờ tôi có bằng 
chứng đây. Nó ở trong một bưu thiếp, không phải một lá thư, để tiết 
kiệm bưu phí. Một doanh nhân ở Grand Rapids đã viết cho tôi rằng, 
ông ấy cần một người trong số các anh làm công việc kế toán vói mức 
lưong 4,5 đô-la một tuần và ông ấỵ bảo tôi gửi cho ông ấy một ứng 
viên. Tất cả các anh đừng ứng tuyển cùng một lúc, nhưng bất kỳ ai 
trong các anh muốn có công việc này hãy đến văn phòng tôi sau buổi 
học để tôi đưa cho tên và địa chỉ”. 

Những người khác cười. Đó là một trò đùa mới về sự vô giá trị 
của họ. Tuy vậy, tôi đã ngồi ra gần phía cửa. Khi “giáo sư” kết thúc bài 
giảng và bắt đầu đi xuống cầu thang, tôi theo sát ông. 

Ông đưa tôi một lá thư gửi đến E. G. Studley và tôi đã đến hỏi anh 
này. Anh này hứng thú với Công ty ủng nỉ Grand Rapids. Viên kế 
toán ở đó đã đưực thăng chức lên thành quản lý. Họ muốn có người 
thế chỗ anh ta. Nếu ngươi quản lý đó thấy tôi đu khả năng, thì toi có 
thể nhận được công việc. 

Tôi đã đến gặp anh ta và được nhận. Làm kế toán chỉ là việc nhỏ. 
Tôi phải quét nhà và lau cửa sổ. Tôi còn phải chạy việc vặt nữa. Quan 
trọng nhất là tôi không được mặc áo khoác. Người quản lý rất dân 
chủ. Anh ta không muốn có “công tử bột” nào xung quanh. Trong vãn 
phòng và khi xuống phố làm việc vặt, tôi luôn chỉ mặc áo sơ-mi. Tôi 
đủ điều kiện nhận vị trí này vì tôi còn hai chiếc áo sơ-mi. 

Việc tiếp theo là làm sao để sống vói 4,5 đô-la trong một tuần. Tôi 
tìm thấy một căn phòng nhỏ ở với một góa phụ, người muốn có một 
người đàn ông trong nhà. Việc này tốn của tôi 1 đô-la một tuần. Trong 
một nhà hàng bên trên một cửa hàng tạp phẩm, một người đàn ông 
nhếch nhác phục vụ những bữa ăn nhếch nhác với giá 2,5 đô-la một 
tuần. Chúng vượt quá khả năng của tôi. Tôi còn phải tính đến việc giặt 
giũ nữa. Vì vậy, tôi thu xếp với anh ta để bỏ hai bữa một tuần và trả 
2,25 đô-la tiền ăn. 

Tôi là một thanh niên trẻ, năng động và lúc nào cũng đói. Câu hỏi 
lớn nhất luôn là bỏ bữa nào. Tôi thử bỏ bữa sáng, nhưng buổi sáng, 
tôi chết đói mất. Tôi thử bỏ bữa trưa, nhưng không ăn bữa đó sẽ phá 
hỏng cả buổi chiều của tôi. Cách duy nhất là chạy vụt qua nhà hàng 
vào buổi tối và về đi ngủ. Và tôi không thể làm thế nếu tôi không bang 



qua phố. Mùi thom của thức ăn sẽ cám dỗ tôi quên đi việc chỉ mặc 
độc chiếc áo sơ-mi, một điều tuyệt vòi trong công việc của tôi. 

Nghe có vẻ khá đáng thưong nhưng không hề. Đó là một bước 
tiến lón so với hồi ở rừng cây tuyết tùng. Tôi ngủ một mình trên 
giường, thay vì trên đống cỏ cùng những công nhân đường sắt. Miễn 
là chúng ta đang tiến lên thì không có gì là vất vả cả. Tuy nhiên, khi 
chúng ta bắt đầu đi xuống, dù chỉ từ một lâu đài cẩm thạch xuống 
một cung điện rẻ tiền hon, thì vẫn rất khó khăn. 

Trong Công ty Felt Boot có một vài doanh nhân hàng đầu của 
Grand Rapids. Chúng tôi chỉ bán đưực hàng vào mùa đông, nên suốt 
mùa hè dài, chúng tôi phải vay tiền để chuẩn bị cho việc bán hàng 
này. Các giám đốc chứng thực các phiếu nợ của chúng tôi. Một trong 
những nhiệm vụ của tôi là đi khắp noi đê lấy chứng thực và làm mói 
các khoản vay. Bằng cách đó, tôi đã gặp ông Bissell, giám đốc Công ty 
Máy quét Tham Bissell. 

Ông là một người vui tính và tôi nhìn thấy ở ông cơ hội có một 
mức lương cao hơn. Một hôm, tôi rình đợi ông trên đường ông đi ăn 
trưa. Tôi vẽ ra cho ông những khó khăn mà một người trẻ phải đối 
mặt khi sống với 4,5 đô-la một tuần. Không cần phóng đại. Trên đoạn 
đường đó, tôi đã nói với ông về hai bữa ăn một tuần mà tôi buộc phải 
bỏ. Trên hết, tôi vẽ ra cho ông giấc mơ được ăn bánh của tôi. Tôi biết 
một nhà hàng bán bánh cho bữa tối, nhưng tiền ăn là 3,5 đô-la một 
tuần. Tham vọng lớn nhất của tôi vào lúc đó là được ăn những chiếc 
bánh này. 

Tôi học được từ ông một điều kỳ lạ trong bản chất con người. Sự 
vất vả và nghèo khó không hấp dẫn ông. Ông hiểu chúng rất rõ và ông 
cho rằng chúng có ích đối với một chàng trai trẻ. Tuy vậy, ông thích 
bánh và không bao giờ từ chối nó. Vì vậy, ông đã mòi tôi về nhà ăn 
bánh và sắp xếp cho tôi một mức lương 6 đô-la một tuần để tôi được 
ăn bánh hằng ngày. 



C uộc nói chuyện đó vói ông Bissell dẫn chúng tôi đến những 
cuộc nói chuyện thường xuyên hon. Mùa lạnh đến nhanh và 
công việc của tôi ngày càng vất vả. 

“Tôi nghe nói cậu đang làm việc rất chăm chỉ”, một hôm, ông 
Bissell nói với tôi. 

Tôi trả lòi: “Cháu nên làm việc chăm chỉ, vì cháu đã có quá nhiều 
tháng ngày thảnh thoi rồi”. 

Ông khăng khăng muốn biết chi tiết, thế là ông biết được rằng tôi 
rời văn phòng lúc hai giờ sáng và quay lại vào lúc tám giờ. Giống như 
tất cả những người thành công mà tôi từng biết, ông làm việc điên 
cuồng. Ông luôn làm việc gấp ba lần người bình thường. Vì vậy, thời 
gian làm việc của tôi khiến ông quan tâm và ông giục tôi vào làm 
trong khối văn phòng của ông. 

Trong những giai đoạn đầu tiên của sự nghiệp, không ai có thể 
đánh giá chúng ta theo các kết quả. Những người nông cạn đánh giá 
chúng ta theo sự ưa thích, nhưng họ không phải là những ngưòi 
chúng ta nên gắn bó. Những người đích thực đánh giá chúng ta bằng 
tình yêu đối vói công việc, điều cơ bản làm nên thành công của họ. 
Họ tuyển chúng ta để làm việc và khả năng làm việc của chúng ta 
quan trọng hơn tất thảy. 

Tôi bắt đầu làm việc ở Công ty Máy quét Thảm Bissell vào tháng 
Hai ở vị trí trợ lý kế toán với mức lương 40 đô-la một tháng. Đến 
tháng 11, tôi đã được tăng lên 75 đô-la. Lúc đó, tôi đã là kế toán 
trưởng và vị trí của tôi không có cơ hội thăng tiến xa hơn nữa. 



Tôi bắt đầu suy nghĩ theo hướng này: Kế toán viên là một sự lãng 
phí. Trong bất kỳ doanh nghiệp nào cũng vậy, các chi phí càng thấp 
càng tốt. Tôi không thể có giá trị cao hon bất kỳ ai có khả năng làm 
công việc mà tôi đã làm. Những ngưòi hưởng lưong cao là những 
người bán hàng vì họ mang về các đon hàng, hoặc những người làm 
việc trong nhà máy vì họ giảm được các chi phí. Họ tạo ra lọi nhuận 
và có quyền yêu cầu được nhận một phần họp lý trong số lợi nhuận 
đó. Tôi đã nhìn ra đưực sự khác biệt giữa tạo ra lọi nhuận và chi phí 
của một doanh nghiệp, do đó, tôi quyết tâm thoát khỏi tầng lóp ghi 
nợ. 


Đúng lúc đó, ông Charles B. Judd, quản lý của chúng tôi, mang 
đến phòng kế toán một cuốn sách mỏng do John E. Powers viết. Khi 
đó, Powers là một lão làng trong ngành quảng cáo. Quảng cáo thời đó 
mói chỉ đang ở trong giai đoạn so* sinh, ồng là người viết quảng cáo 
cho John Wanamaker ở Philadelphia, và ở đó, ông đã tạo ra một khái 
niệm mói về quảng cáo. Ông nói thật, nhưng theo một cách vừa trần 
trụi vừa thú vị. Wanamaker trả ông 12.000 đô-la một năm, một mức 
lưong rất cao vào thòi đó. Ông đã trở thành hình mẫu và tấm gưong 
cho tất cả những ai có tham vọng trong ngành quảng cáo. Và ở một 
vài khía cạnh nào đó thì ngày nay vẫn vậy. Các nguyên tắc mà John 
Powers đề ra vẫn là những điều căn bản của quảng cáo. 

John Powers đã ròi khỏi Wanamaker để phát triển sự nghiệp 
riêng. Quản lý phía Đông của công ty Bissell, Thomas w. Williams, là 
một trong những người hâm mộ ông cuồng nhiệt nhất. Thông qua 
ông, tôi đã được nghe rất nhiều về Powers, cũng như cách quảng cáo 
hấp dẫn của ông. 

Tôi còn nhớ một sự việc xảy ra ở Pittsburgh. Một công ty quần áo 
đang trên bờ vực phá sản. Họ mòi Powers đến và ông ngay lập tức 
cân nhắc tình hình. Ông nói: “Chỉ có duy nhất một đường thoát thôi. 
Đó là hãy nói thật. Hãy nói vói mọi người rằng các ông đang phá sản 
và cách duy nhất để các ông sống sót là ngay lập tức phải bán được 
một lượng hàng lớn”. 

Những người bán quần áo nói rằng thông báo như vậy chẳng 
khác nào mòi chủ nợ đến tận cửa. Nhưng Powers nói: “Không quan 
trọng. Hoặc nói thật hoặc tôi không làm nữa.” 


Ngày hôm sau, họ cho đăng quảng cáo đại ý rằng: “Chúng tôi đang 



phá sản. Chúng tôi nự 125.000 đô-la, nhiều hon mức chúng tôi có thể 
trả. Thông báo này sẽ kéo các chủ nợ vào tận nhà chúng tôi. Nhưng 
nếu ngày mai các bạn đến mua, chúng tôi sẽ có tiền trả họ. Nếu 
không, chúng tôi sẽ tiêu đòi. Đây là những mức giá có thể giúp chúng 
tôi vượt qua tình cảnh này”. 

Vào thòi điểm đó, sự thật là một điều hiếm có trong ngành quảng 
cáo đến mức thông báo này đã tạo ra một con sốt. Hàng nghìn ngưòi 
kéo đến mua và cửa hàng đã được cứu. 

Một lần khác, ông đưực đề nghị quảng cáo những chiếc áo mưa ế. 

“Chúng có vấn đề gì?”, Powers hỏi. 

Người mua trả lòi: “Chỉ giữa anh và tôi thôi nhé, chúng bị hỏng. 
Tất nhiên, đó không phải là điều để nói trong quảng cáo, nhưng đó là 
sự thật”. 

Ngày hôm sau xuất hiện một quảng cáo như sau: “Chúng tôi có 
1.200 cái áo mưa hỏng. Chúng gần như vô giá trị, nhưng vẫn xứng 
đáng vói giá mà chúng tôi đưa ra. Hãy đến và xem. Nếu bạn thấy giá 
cả họp lý, hãy mua chúng”. 


Ngưòi thuê quảng cáo tức tốc đến gặp Powers vói tâm thế sẵn 
sàng đánh nhau. “Anh có ý gì khi quảng cáo rằng áo mưa của chúng 
tôi bị hỏng?”, ông kêu gào, “Làm sao chúng tôi còn mong bán được 
chúng nữa?” 

“Thì ông bảo tôi như thế”, Powers nói, “Tôi chỉ đon giản là nói vói 
mọi người sự thật thôi”. Trước khi người thuê quảng cáo có cơ hội 
bình tĩnh lại thì số áo mưa đã được bán hết. 

Chính lúc đó, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, ông đưa một cuốn 
sách mỏng cho Công ty Máy quét Thảm Bissell, theo yêu cầu của 
Williams. Nó được viết trên giấy gói thịt. Một trong những quan điểm 
của Powers là cách cư xử không bao giờ được phép che mờ vấn đề. 
Tôi vẫn nhớ rõ câu đầu tiên “Một chiếc máy quét thảm, nếu bạn mua 
được một chiếc tốt, bạn có thể dùng mà không cần diêm”. 

Tuy vậy, ông không biết gì về những chiếc máy quét thảm. Ông 
không biết gì về các vấn đề cua chúng toi. Ông khống nghiên cứu vê 



tình hình kinh doanh của chúng tôi cũng như mong muốn của phụ nữ 
về một chiếc máy quét thảm. 

Tôi đã nói với Judd: “Cái đó không thể giúp bán đưực máy quét 
thảm đâu. Không một từ nào trong cuốn sách đó thuyết phục đưực 
phụ nữ đến mua hàng. Hãy để tôi thử. Trong ba ngày, tôi sẽ đưa ông 
một quyển sách cạnh tranh vói nó, dựa trên hiểu biết về các vấn đề 
của chúng ta”. 

Judd cười, nhưng ưng thuận. Trong hai đêm tiếp theo, tôi thức 
trắng. Vào ngày thứ ba, tôi trình một cuốn sách mỏng khiến tất cả 
mọi người quyết định chống lại Powers. Ông ta kiện để đòi trả phí, 
nhưng dựa vào cuốn sách của tôi, họ đã đấu lại và thắng kiện. 

Khi đó, công ty máy quét thảm này mói đang ở giai đoạn trứng 
nước. Người dùng ít và doanh số nhỏ. Dựa vào sức mạnh đến từ cuốn 
sách mỏng của mình, tôi xin phép đưực thử làm tăng nhu cầu. Mùa 
Giáng sinh đang đến gần. Vào những đêm dạo bước trên phố, tôi đã 
nghĩ ra ý tưởng biến chiếc máy quét thảm thành một món quà Giáng 
sinh. Nó chưa bao giờ đưực bán ra theo cách như vậy. Tôi liền thiết kế 
một giá trưng bày và vẽ các tấm thiệp “Nữ hoàng Quà Giáng Sinh” rồi 
đến gặp quản lý để xin phép ông cho gửi thư chào hàng. 

Ông cười nhạo tôi. Giống như mọi giám đốc của chúng tôi, ông 
cũng từng là một nhân viên bán hàng. Ong nói: “Anh thử ra đường 
bán máy quét thảm đi. Đến chỗ nào thì anh cũng chỉ thấy chúng phủ 
đầy bụi thôi, còn các đại lý thì sẵn sàng biếu không. Cách duy nhat để 
bán một chiếc mói là dùng súng, kéo một người vào trong góc và bắt 
anh ta ký vào một đon hàng. Nếu anh nói có thể bán cho những người 
như vậy bằng thư, thì tôi chỉ có thể cười mà thôi”. 

Tuy nhiên, cuốn sách mà tôi viết đã nhận được sự tôn trọng của 
ông. Ông đồng ý cho tôi gửi thử vài nghìn lá thư. Vậy nên, tôi đã viết 
và nói vói các đại lý về các giá trưng bày cùng các tấm thiệp của chúng 
tôi. Tôi cung cấp miễn phí cả hai thứ đó cho Giáng sinh, nhưng không 
phải như một món quà, mà như một phần thưởng. Dù là lúc đó hay 
sau này, tôi đều không nài kéo người ta mua. Việc đó là vô ích. Tôi chỉ 
đon giản là cung cấp dịch vụ. Tôi yêu cầu các đại lý phải ký họp đồng 
mói đưực trưng bày các máy quét thảm trên giá cùng các tấm thiệp 
mà tôi cung cấp. Điều này khiến các đại lý mói là những người phải 
nài kéo tôi. 



Tôi gửi đi khoảng 5.000 lá thư. Chúng mang lại cho tôi 1.000 đon 
hàng, gần như là những đon hàng đầu tiên mà chúng tôi nhận được 
qua thư. Chính nhờ nghĩ ra một ý tưởng mói mà tôi đã thoát khỏi 
tầng lóp chi tiền để gia nhập tầng lóp những ngưòi kiếm tiền. 

Ngay cả khi đó, tôi vẫn không có dũng khí. Tôi không dám tham 
gia kinh doanh khi chưa có một mỏ neo đón gió. Lại một lần nữa, 
điều này là do mẹ tôi. Vì vậy, tôi đã quyết định dành ban ngày cho 
những cuộc phiêu lưu mói này và ban đêm cho việc viết sách. Do đó, 
tôi tiếp tục được trong một thòi gian dài. Hiếm khi tôi ròi văn phòng 
trước nửa đêm mà thường là hai giờ sáng. 


Hồi bé, tôi đã nghiên cứu về rùng. Tôi thu thập mẫu của mọi loại 
gỗ xung quanh và trao đổi vói những cậu bé khác. Vì vậy, tôi đã tích 
lũy được rất nhiều mẩu gỗ thú vị. Sở thích nhỏ này đã trực tiếp dẫn 
tôi đến bước bán hàng tiep theo. 

Tôi nghĩ ra ý tưởng dùng những loại gỗ thú vị để làm máy quét 
thảm Bissell. Nếu ý tưởng Giáng sinh của tôi đã kích động sự chế 
nhạo thì ý tưởng này tạo ra sự thưong cảm. Tôi đề nghị họ làm ra 
những chiếc máy quét thảm Bissell bằng 12 loại gỗ đặc biệt, mỗi chiếc 
máy sẽ được làm từ một loại gỗ. Tôi muốn họ dùng từ màu sáng của 
gỗ vân xoăn cho đến màu tối của gỗ óc chó, cùng tất cả các màu trong 
khoảng đó. 

Điều này làm dấy lên sự phản đối mạnh mẽ. Như tôi đã nói, tất cả 
các giám đốc trong công ty đều tùng là nhân viên bán hàng. Một 
người là nhà phát minh ra một số thiết bị mói và là một người có thế 
lực, cần phải hỏi xin ý kiến. Ông nói: “Tại sao không nói về hoạt động 
của cái chổi, những thiết bị đổ rác, cùng những thứ tuyệt vòi mà tôi 
đã sáng tạo ra?” 

“Tôi đang nói chuyện vói phụ nữ”, tôi trả lòi, “Họ không phải là 
thợ cơ khí. Tôi muốn nói về những thứ mà họ hiểu và coi trọng”. 

Cuối cùng, họ cho phép tôi làm điều đó như một sự nhượng bộ. 
Bởi tôi đã làm được một việc bất khả thi đối vói họ là bán máy quét 
qua thư, nên họ gần như không thể từ chối cho tôi một quyền hạn 
họp lý. Họ đồng ý làm 250.000 máy quét theo ý của tôi. 


Trong khi họ làm máy quét, tôi sắp xếp các kế hoạch của mình. 



Tôi viết thư cho các đại lý như sau: “Máy quét thảm Bissell hiện đưực 
làm từ 12 loại gỗ tốt nhất thế giói. Chúng đi kèm vói các giá trưng bày 
miễn phí cùnậ những cuốn sách nhỏ, giống như cuốn sách đưực gửi 
kèm ở đây, đe mô tả những nét nổi bật của 12 loại gỗ này. Chúng sẽ 
không bao giờ được cung cấp lại nữa. Chúng tôi cung cấp chúng vói 
điều kiện ông/bà phải ký vào họp đồng được gửi kèm. Ông/bà phải 
trưng bày chúng trên các giá cùng vói các tấm thiệp của chúng tôi cho 
đến khi chúng đưực bán. Ông/bà phải để các cuốn sách nhỏ của 
chúng tôi vào mọi gói hàng mà ông/bà bán được trong ba tuần”. Tôi 
cung cấp một đặc quyền, không phải một lòi dụ dỗ. Tôi đang làm một 
việc tốt, không phải đang bán hàng. Vì vậy, các đại lý đã trả lòi lại 
theo cách giúp chúng tôi bán được 250.000 máy quét trong ba tuần. 

Chúng ta hãy dừng ở đây một lát. Đây là khỏi đầu của tôi trong 
ngành quảng cáo. Đây là thành công đầu tiên của tôi. Giống như mọi 
điều khác tôi đã làm, nó dựa trên việc làm hài lòng mọi người. Nó 
bán, không chỉ cho các đại lý, mà còn cho người tiêu dùng. Nó mở 
rộng công dụng của máy quét thảm và đem lại cho máy quét thảm 
Bissell sự độc quyền mà họ vẫn còn duy trì được cho đến ngày nay. 

Những người khác sẽ vẫn nói rằng: “Tôi không có cư hội như vậy. 
Vị trí của tôi không được như thế”. Tất nhiên là nó không được như 
thế, nhưng rất có thể nó có một nghìn lợi thế khác. Không ai, dù ở bất 
kỳ cấp nào, lại có thứ khó bán hơn những máy quét thảm vào thòi đó. 
Tôi không quan tâm nó là gì. Quảng cáo theo cách bình thường là bất 
khả thi. Một chiếc máy quét thảm sẽ dùng được trong 10 năm. Lợi 
nhuận là khoảng 1 đô-la. Không có cách bình thường nào có thể 
quảng cáo một mặt hàng kiểu như vậy mà lại sinh lòi. 

Không thanh niên nào, dù ở trong lĩnh vực gì, lại có ít cơ hội hơn 
tôi. Bất kỳ ai, dù làm trong một ngân hàng, một công ty lốp hay một 
cửa hàng tạp phẩm, cũng đều có cơ hội tốt hơn tôi rất nhiều. Khác 
biệt duy nhất nằm ở cách nghĩ. Tôi cảm thấỵ công việc thư ký là một 
chi phí và các chi phí luôn nên được tối thiểu hóa. Tôi cố gắng gia 
nhập tầng lóp những người mang về lợi nhuận, nơi mà những giói 
hạn như trên không tồn tại. 


Thành công của tôi vói 12 loại gỗ đã tạo cho tôi uy tín lớn. Tôi liền 
tìm kiếm những ý tưởng độc đáo khác. Tôi đến Chicago và nhìn thấy 
một chiếc xe Pullman làm bằng gỗ màu đỏ son. Đó là một loại gỗ đỏ 
rất đẹp. Tôi đến nhà máy Pullman và hỏi về nó. Họ nói vói tôi rằng 



loại gỗ đó xuất xứ từ Ấn Độ, rằng tất cả các cánh rừng đều thuộc sở 
hữu của chính phủ Anh, và gỗ đều do tù nhân cưa, sau đó người ta 
dùng voi chở tói sông Ganges. Gỗ đỏ son nặng hon nước, nên họ đặt 
những khúc gỗ thường vào hai bên các khúc gỗ đỏ son để nó nổi được 
và trôi trên sông. 

Việc này đem lại cho tôi ý tưởng về một bức tranh thú vị. Các khu 
rừng của chính phủ, tù nhân, voi và sông Ganges. Trên đường về nhà, 
tôi hình dung ra bức tranh hấp dẫn đó. 

Tuy nhiên, sáng hôm sau, tôi phải quay trở lại vói thực tế ở Grand 
Rapids. Những người tuyển dụng tôi không có một khái niệm gì về 
các khu rừng của chính phủ, các vưong công, voi... Họ đã hoàn thiện 
một thiết bị đổ rác mói. 

Vì vậy, tôi đã cãi nhau với họ rất gay gắt và rất lâu. Tôi đề nghị họ 
đặt một lô gỗ màu đỏ son. Họ cười. Một lần nữa họ nói rằng, những 
người dùng máy (Ịuét thảm sẽ không mua gỗ, rằng họ muốn nói về 
hoạt động của chổi, các thiết bị đổ rác hiệu quả, các bàn chải lông 
cứng, v.v... Thật ngu ngốc! Chắc họ cũng nghĩ có thể thảo luận lý 
thuyết của Einstein với một người Eskimo cũng không biết chừng. 

Mặc dù vậy, những thành công của tôi đã giúp tôi ít nhiều đưực 
nể trọng, và cuối cùng, tôi cũng buộc đưực họ đặt cho tôi một lô hàng 
mà tôi muốn. Trong khi chờ đợi, tôi chuẩn bị cho chiến dịch của 
mình. Tôi in phần đầu các lá thư bằng màu đỏ son. Tôi dùng phong bì 
màu đỏ son và ghi địa chỉ bằng mực trắng. Tôi in hai triệu cuốn sách 
nhỏ có bìa màu đỏ son và khuôn mặt của một vị vưong công ở phía 
trước. Cuốn sách này sẽ kể một câu chuyện nhằm gợi sự tò mò, kéo 
những ngưòi phụ nữ đến xem loại gỗ này. Không yếu tố kích thích 
hành động nào so được vói sự tò mò. Các bức tranh sẽ phô ra những 
cánh rừng, những người tù, voi, sông Ganges và xe Pullman. Một 
trăm nghìn lá thư đã đưực in để mời chào loại gỗ này cho các đại lý. 

Sau vài tuần, gỗ đã đến, dưới dạng những khúc được cắt nham 
nhở. Một vài giờ sau, ông Johnson, quản lý nhà máy, đến gặp tôi khóc 
lóc. “Chúng tôi đã cố cưa khúc gỗ đỏ son đó”, ông nói, “và cái cưa vỡ 
vụn. Gỗ cứng như sắt. Không cắt được. Phải vứt cả lô hàng đi thôi”. 

Tôi nói: “Phấn chấn lên. Ai chả có vấn đề cần giải quyết. Họ chả 
từng bảo tôi sẽ không bán được máy quét thảm qua thư đấy thôi, 



nhưng tôi vẫn làm đưực. Giờ đến ông đấy, là một chuyên gia trong 
nhà máy, ông không thể chấp nhận thất bại đưực”. 

Ông đã cắt đưực gỗ bằng cách cưa ngang thớ. Nhưng ông lại đến 
gặp tôi đem theo một lòi phàn nàn mói. Ông không đóng đưực đinh 
vào gỗ, nên ông không biết làm sao để dùng nó chế tạo máy quét thảm 
đưực cả. 

Tôi nói: “Ông Johnson, ông làm tôi bực đấy. Nếu ông đến đây, 
ngồi vào bàn của tôi và tìm cách bán những chiếc máy quét thảm đó 
thì tôi sẽ đi chế tạo chúng cho ông. Hãy khoan lỗ cho những cái đinh 
của ông đi”. 


Song, giông tố vẫn tiếp tục ập tói. Việc sản xuất gần như đứng 
yên. Chi phí làm máy quét thảm tăng cao. Vì vậy, tôi phải chấp nhận 
rằng, cứ mỗi 12 chiếc thì chỉ có ba chiếc đưực làm bằng gỗ màu đỏ 
son, còn những chiếc còn lại đều là gỗ thường. 

Tôi đã sẵn sàng gửi thư. Chúng không mòi chào các đại lý mua 
máy quét thảm mà cung cấp đặc quyền mua. Cứ mỗi tá, sẽ có ba chiếc 
máy quét thảm đưực làm bằng gỗ màu đỏ son nếu các đon hàng được 
gửi đi ngay lập tức. Các đại lý có thể bán chúng vói bất kỳ giá nào họ 
thích. Nhưng họ sẽ không bao giờ có được co* hội thứ hai để sở hữu 
những máy quét thảm Bissell làm bằng gỗ đỏ son nữa. Điều kiện duy 
nhất là đại lý phải ký vào họp đồng đưực gửi kèm. Họ phải trưng bày 
các máy quét thảm cho đến khi bán được, phải trưng bày các tấm 
thiệp chúng tôi gửi đến và phải để các cuốn sách màu đỏ son của 
chúng tôi vào mọi gói hàng ra khỏi cửa hàng trong ba tuần. Vì vậy, lại 
một lần nữa, tôi đặt đại lý vào vị trí phải nài kéo chúng tôi. 

Phản ứng thu được rất đáng kinh ngạc. Trong sáu tuần, Công ty 
Máy quét thảm Bissell đã kiếm đưực nhiều tiền hon bất cứ năm nào 
trước đây. số lượng đại lý mua máy quét thảm đã tăng chóng mặt. Và 
họ đã nhân lên rất nhiều lần sự ưa chuộng của phụ nữ đối vói một 
thiết bị mà khi đó đưực sử dụng rất giói hạn. 

Sau đó, tôi đã bỏ việc kế toán và dành thòi gian cho bán hàng. Vói 
những lá thư chỉ có giá 1 xu, tôi bán được nhiều máy quét thảm hon 
14 nhân viên bán hàng trên phố cộng lại. Cùng lúc đó, các nhân viên 
bán hàng của chúng tôi cũng tăng đưực doanh số nhờ có thêm các 
tính năng mói để nói đến. Rồi các máy quét thảm Bissell đạt đưực vị 



trí mà họ nắm giữ ngày nay. Họ kiểm soát khoảng 95% thị phần. Việc 
quảng cáo được hoàn tất bởi đại lý. Nhu cầu ngày càng tãng cho đến 
khi công ty Bissell trở thành công ty giàu nhất ở Grand Rapids. 

Công việc của tôi là mỗi năm nghĩ ra ba kịch bản bán hàng. Tất cả 
chúng đều hên quan đến giai đoạn hoàn thiện và gỗ. Ví dụ, tôi tìm 
thấy một ngưòi có bằng sáng chế phưong pháp son véc-ni. Màu nước 
được son vào mặt trong. Nó xuyên qua lóp véc-ni ở bất cứ chỗ nào 
mà các thớ gỗ lộ ra phía trên, tạo nên một hiệu ứng đẹp và lạ mắt. Tôi 
đặt tên cho loại gỗ đó và gửi kèm các mẫu trong thư của tôi. 

Một lần nữa, tôi cung cấp cho các đại lý cứ mỗi tá có ba máy quét 
thảm được mạ vàng, y như chúng tôi đã trưng bày tại Hội chự Thế 
giói ở Chicagó. Rồi tôi đặt hàng nghìn mẫu trưng bày ở Hội chự Thế 
giới tại các tủ trưng bày trên cả nước. 

Mặc dù vậy, trong hai hoặc ba năm, tôi phát hiện ra mình cạn ý 
tưởng. Có những giói hạn rõ ràng đối vói các biến thể đầy thú vị 
trong cách hoàn thiện máy quét thảm. Ngày càng khó tìm ra các ý 
tưởng mói, vì vậy tôi bắt đầu tìm kiếm các lĩnh vực rộng hon. 

Đúng lúc đó, Lord & Thomas ở Chicago lần đầu tiên đề nghị vói 
tôi một vị trí. Carl Greig, người chuyên nghĩ ra kịch bản cho họ, đã rời 
đi để gia nhập Inter Ocean nhằm giúp gia tăng lượng phát hành. Lord 
& Thomas, sau khi xem các kịch bản bán máy quét thảm của tôi, đã đề 
nghị tôi nhận công việc đó. Mức lưong cao hon nhiều so với mức tôi 
nhận ở Grand Rapids, vì vậy, tôi đã báo vói cấp trên ở Bissell rằng tôi 
sẽ nhận nó. Họ liền tiến hành một cuộc họp các giám đốc. Trước kia, 
mỗi người họ đều là đối thủ nhiệt thành của tôi. Tất cả họ đều tùng 
đấu tranh kịch hệt vói tôi trong mọi kịch bản được đề xuất. Họ không 
ngùng chế nhạo ý tưởng nói về các loại gỗ được dùng để làm máy 
quét thảm của tôi. Mặc dù vậy, họ đã đồng ý tuyệt đối về việc đáp ứng 
các đề nghị như của Lord & Thomas, nên tôi đã ở lại. 

Tuy nhiên, tôi đã biết từ lúc đó rằng, đây chỉ là một quyết định 
tạm thời. Tôi nghe thấy tiếng gọi đến một lĩnh vực rộng lón hon và 
lòi mời ở Chicago đã kích thích những tham vọng của tôi. Rất nhanh 
sau đó, tôi nhận được một đề nghị khác hấp dẫn hon và đã từ chức. 




CHƯƠNG 5 


NHŨNG LĨNH vực RỘNG LÓN 

HON 


T ôi đang đến gần một thời kỳ bi kịch trong đời. Tôi đã sắp chạm 
đến các giói hạn của mình ở Grand Rapids. Đề nghị từ Lord & 
Thomas đã khiến tôi nhận ra nhiều điều. Tham vọng trào lên 
trong lòng tôi, do trong tôi có dòng máu của mẹ. Tôi nôn nóng 
được vưon cao hon. 

Song, tôi đã xây môt ngôi nhà mói ở Grand Rapids. Tất cả bạn bè 
đều ở xung quanh tôi. Ở đó, tôi có uy tín. Tôi biết, trong một lĩnh vực 
lớn hon, tôi sẽ phải hy sinh những thứ tôi thích nhất. 

Theo tiêu chuẩn chung, tôi cho rằng mình đúng về các khao khát 
của bản thân. Tham vọng được chào đón ở khắp mọi noi. Tuy nhiên, 
tôi thường trở lại Grand Rapids để ghen tỵ với các đồng nghiệp cũ. 

Họ tiếp tục trong một lĩnh vực thầm lặng và an toàn. Họ không có 
nhu cầu gì lón. Thành công và tiền bạc đến vói họ vừa phải. Tuy vậy, 
trong cuộc sống quay cuồng của mình, khi nhìn lại, tôi thấy họ không 
bỏ lỡ niềm vui nào. Danh tiếng đến vói tôi, nhưng tôi không vui khi 
có nó. Tiền bạc đến vói tôi không ít, nhưng tôi không thể tiêu nó một 
cách thích thú. Thật sự thì tôi luôn muốn hướng về phía những con 
đường yên lặng. Câu chuyện này được viết trong các khu vườn gần 
Grand Rapids, noi mà bản năng muốn trở về nhà đã mang tôi đến. 
Khi những người bạn già và tôi tề tựu ở đây, thật khó để quyết định 
xem ai đã đi con đường khôn ngoan hon. 

Swift & Company, công ty đóng gói ở Chicago, đang tuyển một 
giám đốc quảng cáo. Tôi tìm hiểu về họ, và phát hiện ra vốn của họ 
vào thòi điểm đó là 15 triệu đô-la. Tôi biết đưực rằnẸ họ định chi 
300.000 đô-la một năm cho quảng cáo. Vào thời diêm đó, việc làm 
này sẽ khiến họ trở thành một trong những nhà quảng cáo lớn nhất 
nước Mỹ. Tôi không thể tìm thấy ở Bissell 1/10 cư hội mà họ đưa ra. 



Vì vậy, tôi đã quyết tâm nhận việc ở Chicago. Tôi không hề nghi ngờ 
khả năng thành công của mình. Trong lĩnh vực của tôi ở Michigan, tôi 
là vua và tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc có những kẻ chuyên quyền 
khác có thê đoi xứ với toi như no lệ. 

Tôi đi Chicago, đến các bãi chăn nuôi gia súc và được chỉ đến gặp 
ông I. H. Rích. Ông là người đứng đầu bộ phận làm bơ và là người đã 
thúc giục họ đăng quảng cáo tuyên dụng. 

“Ông Rích”, tôi nói, “tôi đến đây vì vị trí giám đốc quảng cáo”. 

Ông cười vói tôi một cách hiền hòa rồi hỏi tên và địa chỉ của tôi. 
Ông viet tên tôi vào một tờ giấy có ghi rất nhiều cái tên phía trước tên 
tôi. 




rpV, ỵ _1 n_„ / • _ -3-/ IV V rp A • 1 >• 

Tat cá những cái tên đó là gì vậy? Toi hói. 


“Đó là các ứng viên khác!” Ông Rích nói, “Có 105 người, số của 
cậu là 106”. 

Tôi kinh ngạc, 106 người coi mình xứng đáng với vị trí cao kia. 
Thật không the tin được! 

Tôi quay sang ông Rích và nói: “Tôi đến đây chủ yếu đê xem mình 
đang đứng ở đâu trong ngành quảng cáo. Tôi không thực sự muốn vị 
trí này. Trái tim tôi nằm ở Grand Rapids và tôi cảm thấy rằng hạnh 
phúc của tôi là ở đó. Nhưng đây là một thử thách. Tôi se chưng minh 
mình chính là người phù họp nhất cho vị trí này”. 

Ông Rích cười và nói: “Cứ tự nhiên, mong Chúa phù hộ cậu. 
Chúng tôi đang đợi bị thuyết phục đây”. Rồi sau một cuộc trò chuyện 
ngắn, ông bảo tôi về. 

Tôi biết mọi công ty quảng cáo lớn ở Chicago. Họ đều muốn tôi 
làm việc cho họ. Vậy nên vào buổi chiều, tôi đã đến từng công ty và 
nói: “Các ông làm ơn hôm nay hãy viết thư cho I. H. Rích, của Swift & 
Company, Union Stockyards, Chicago, và nói rằng các ông nghĩ gì về 
Claude Hopkins”. Tất cả họ đều hứa làm như vậy, và tôi biết rằng một 
vài người trong số họ sẽ viết những điều rất tâng bốc tôi. 


Đêm đó, tôi quay về Grand Rapids. Tình cờ là gần đây, tôi được 



Ban Thương mại chọn để viết một cuốn về lịch sử Grand Rapids. Các 
thành viên rất vui mừng về việc này. Việc viết cuốn sách đó đã giúp tôi 
làm quen được với tất cả những doanh nhân hàng đầu. Sáng hôm sau, 
tôi bắt đầu đi gặp họ. Đầu tiên tôi đến thăm các chủ ngân hàng, rồi 
đến các nhà làm nội thất, các nhà bán buôn và các doanh nhân khác. 
Tôi dành vài ngày cho công việc này. Vói từng người, tôi đều nói: 

“Làm ơn viết thư cho I. H. Rích của Swift & Company, Union 
Stockyards, Chicago và nói ông nghĩ gì về Claude Hopkins vói tư cách 
một tác giả kiêm một người làm quảng cáo”. Việc này đã tạo nên một 
cơn bão thư. 

Sau đó, tôi đến tòa soạn báo Herald ở Grand Rapids và nói: “Tôi 
muốn viết cho các ông một bài nhật báo dài hai cột về quảng cáo. Nó 
sẽ không làm mất của ông cái gì và nó sẽ đem lại các bài học cho 
những người làm quảng cáo của ông. Tất cả những gì tôi muốn là ông 
để tôi ký vào các bai báo và đăng ảnh của tôi bên trong”. 

Họ đồng ý, vậy là hàng tối, sau giờ làm việc, tôi viết bài báo dài 
hai cột đó. Rồi tôi đạp xe đến văn phòng để nộp bài báo trước nửa 
đêm. Thực tế, mọi bai báo đều nham đen Swift & Company, đến ông I. 
H. Rích. Tôi viết chúng để cho người ta thấy tôi biết gì về quảng cáo. 
Khi các bài báo xuất hiện, tôi gửi chúng cho ông Rích. 

Sau ba tuần tấn công liên tiếp đó, tôi nhận được một điện tín từ 
Swift & Company mời tôi đến Chicago. Tôi đi, nhưng không hề có ý 
định nhận công việc. Hơn bao giờ hết, tôi nhận ra mình sẽ đơn độc 
khi rời khỏi Grand Rapids. Mặc dù vậy, tôi phải hoàn thành cuộc 
chinh phục của mình, nên tôi đã đi. 

Chúng tôi chưa từng thảo luận về lương - nó quá xa vời. Vì vậy, 
tôi định thoát bằng cách đề nghị một mức lương cao hơn mức họ trả. 
Tôi đã làm vậy, và ông L. F. Swift, giờ là giám đoc công ty, từ chối xem 
xét mức lương đó. Ông đã không đọc bất cứ bức thư hay bài báo nào 
của tôi. Tôi không tạo được ấn tượng gì cho ông; tất cả những gì ông 
cân nhắc là yêu cầu về lương của tôi. 

Lúc đó, ông Rích bèn đề nghị sẽ trao đổi tiếp vào buổi chiều, và 
mòi tôi ra ngoài ăn trưa. Trên bàn ăn, ông nói như một người cha. 
Ông chỉ ra những mặt hạn chế mà tôi đã, đang và sẽ luôn gặp phải 
trên con đường của tôi. Swift & Company đang đưa ra cho tôi một 
trong những cơ hội lớn nhất trong lĩnh vực của tôi. Họ có rất nhiều 



sản phẩm để quảng cáo. Ở đó, tôi sẽ có phạm vi vô hạn. Ông vẽ ra sự 
ngu ngốc nếu từ chối một cơ hội như vậy và tôi khuất phục trước sự 
thuyết phục của ông. Sau bữa trưa, tôi trở lại, chấp nhận mức lương 
được trả, và hứa sẽ bắt đầu sau ba tuần. 

Buổi sáng hôm sau ở Grand Rapids, tôi về nhà và thấy gia đình tôi 
đang ở ngoài hiên. Trước cửa là những bóng cây và khoảng sân đầy 
hoa. Khung cảnh đó hoàn toàn tương phản với các bãi chăn nuôi, chỉ 
toàn các khu rào bẩn thỉu nhốt đầy gia súc. Con đường đến văn phòng 
thì đi qua một bãi bùn dài đến gần một cây số. Tôi nuối tiếc vì hành 
động của mình. Cái giá dường như quá đắt. Nếu tôi không hứa thì 
sáng hôm đó, tôi đã có thể quay lại sự giản dị tĩnh lặng. Và giờ, sau 
khi nhìn lại 30 năm, tôi ước giá như mình quay lại buổi sáng đó. 

Sau ba tuần, tôi đến Chicago. Tôi lấy một phòng ở Phố thứ 43, vì 
các xe ở đó chạy đến các bãi chăn thả gia súc. Phòng nhỏ, tối và bẩn. 
Tôi phải trèo qua chiếc rương của mình để leo lên giường ngủ. Trên 
tủ quần áo, tôi để bức ảnh gia đình tôi ở Grand Rapids, nhưng phải 
quay bức ảnh đó vào tường thì mới ngủ được. 

Sáng hôm sau, tôi đến các bãi chăn thả và trình diện để nhận công 
việc. Ông Rích đi vắng, nên tôi được chỉ đến gặp ông L. F. Swift, giờ là 
giám đốc công ty. Ông không nhớ tôi. 

Tôi nói: “Ba tuần trước, ông đã tuyển tôi làm giám đốc quảng 
cáo”. 


“Thế à?”, ông trả lòi, “Tôi hoàn toàn không nhớ gì cả. Nếu anh 
thực sự được tuyển vào đây, hãy ra ngoài và nói chuyện với Howes”. 

Hãy xem xét sự chào đón đó ảnh hưởng thế nào đối với một 
người cô độc vốn đã lưỡng lự không muốn làm việc, một người đàn 
ông kiêu hãnh coi bản thân là quan trọng, một ngưòi đàn ông đến từ 
một thành phố nhỏ, nơi mà ai cũng biết đến anh ấy, cũng như tầm 
quan trọng và vị trí của anh ấy. 

Nhưng tôi còn kém được hoan nghênh hơn tôi tưởng. Lúc tôi 
được tuyển thì ông G. F. Swift, khi đó là giám đốc công ty, đang ở 
châu Âu. Đó là chuyến đi nghỉ đầu tiên của ông, và ông không thể chịu 
đựng được, nên đã vội quay về. Ngay lập tức, ông hỏi tôi đang làm gì 
trong văn phòng ông. Khi được bảo rằng tôi ở đó để tiêu tiền của ông, 



ông liền dành cho tôi sự chán ghét cực độ và nó không bao giờ thay 

đổi. 


Ngay lập tức, ông bắt đầu khiến tôi không thể giữ đưực công việc 
của mình. Công ty mà ông đứng đầu đã được xây dựng mà không 
dùng đến các bản in. Ông không phục vụ cho ai, không cần sự yêu quý 
của ai. Ông đạt đưực những gì có thể bằng quyền lực tuyệt đối. Sự coi 
khinh mà ông dành cho một người làm quảng cáo chẳng khác gì sự 
coi khinh mà một vị tướng dành cho một nhà thơ. 

Ông khiến con đường của tôi trở nên gập ghềnh, trắc trở. Tôi đến 
từ môt môi trường thân thiện, từ một văn phòng toàn những người 
bạn. Ở đây lại sặc mùi chiến tranh. Mỗi ý tưởng kinh doanh đều là 
một cuộc đấu đá, cả bên trong lẫn bên ngoài văn phòng. Ngày nay, 
trong các công ty lớn chẳng còn lại gì để có thể so sánh với doanh 
nghiệp đóng gói này 30 năm trước. 

Ông G. F. Swift là một người sùng tín. Tôi chắc chắn rằng ông sẽ 
làm điều đúng nếu ông biết nó là đúng. Tuy nhiên, ông lại là một 
người chuyên quyền trong những ngày mà thương trường như chiến 
trường. Không ai cho hay xin một xu nào. Đó chính là thái độ mà sau 
này đã khiến việc kinh doanh bị mang tiếng xấu. 

Ông Swift là một chiến binh và tôi trở thành một trong những 
mục tiêu của ông. Tôi là điển hình cho một sự chi tiền ngu ngốc. Tôi 
đã được đưa vào khi ông vắng mặt để phung phí những đồng tiền mồ 
hôi nước mắt của ông. Vì vậy, tôi phải lãnh các hậu quả. Trong số 
nhiều người run lên trước tiếng nói của ông, tôi luôn run lên nhiều 
nhất. 

Khái niệm của Swift về quảng cáo chỉ bao gồm các biểu tượng 
trên những chiếc xe đông lạnh. Chúng đi khắp nơi. Để quảng cáo tốt ở 
đó thì chỉ cần làm nổi bật những chữ cái. Tôi không bao giờ làm cho 
chúng nổi bật được. 

Tiếp theo là các bộ lịch hằng năm. Ông có các ý tưởng rõ rệt về 
chúng, nhưng không bao giờ họp với tôi. Tôi cũng không thể thực 
hiện các ý tưởng của ông đến mức làm ông thỏa mãn. 

Một hôm, ông bảo tôi chụp một miếng thịt bò để treo trong các 
cửa hàng thịt bò của ông. Tôi nhận ra đây là một phép thử quan 



trọng, vì vậy, tôi đã mời nửa tá thợ ảnh đến. Những miếng thịt bò đẹp 
nhất trong kho được mang ra chụp ảnh. Sáng hôm sau, tôi gửi ông 
một đống ảnh và bảo ông chọn. 

Ngay sau đó, tôi thấy ông Swift lao ra khỏi phòng như một con bò 
điên, tay cầm đầy các tấm ảnh. Ông đi về phía bàn tôi, nhưng dừng lại 
cách khoảng vài mét và ném các bức ảnh vào tôi. 

Rồi ông tiến lên và nói: “Anh nghĩ những thứ này trông giống thịt 
bò à? Màu của chúng đâu? Anh nghĩ có ngưòi muốn ăn thịt bò đen 
chắc?” 


Tôi giải thích rằng ảnh không thể hiện đưực màu. Ông liền nói: 
Toi biểt một co có thê to màu thịt bò. Toi sẽ chuyên việc này cho co 
ấy”, về sau, vị trí của cô gái đó trong văn phòng chúng tôi tốt hon tôi 

_ 1 _ *Vv 

nhiêu. 

Sản phẩm quảng cáo chính của Swift & Company trong những 
ngày đó là Cotosuet. Công ty N. K. Fairbank đang quảng cáo Cottolene 
và đang tiến đưực những bước đáng kể. Công việc chính của tôi trong 
những ngày đó là chiến đấu trong cuộc cạnh tranh này. 

Cottolene và Cotosuet đều là những nhãn hiệu mỡ lợn tổng họp. 
Chúng là hỗn họp giữa dầu bông và mỡ bò. Chúng đưực bán như 
những sản phẩm thay thế mỡ lựn và bơ trong nấu nướng, ở một mức 
giá thấp hơn nhiều. 

Cottolene, sản phẩm nguyên bản, đã có khởi đầu tốt đẹp và một 
lợi thế lớn. Nhưng tôi, với tư cách một ngưòi làm quảng cáo, được kỳ 
vọng rằng sẽ nhanh chóng lật đổ và đánh bại nó. Chúng tôi mở một 
phòng bán hàng ở Boston và bắt đầu quảng cáo ở New England. 
Chúng tôi gần như vẫn chưa kịp bắt đau thi một hôm, ông L. F. Swift 
đi đến bàn tôi. Ông nói: “Bố tôi rất lo lắng về số tiền được chi cho 
quảng cáo. Ông coi nó là sự lãng phí. Kết quả cho đến giờ không khả 
quan lắm. Anh đã ở đây gần sáu tuần, doanh số Cotosuet của chúng ta 
gần như chẳng nhúc nhích chút nào”. 

Tôi không cần giải thích cho ông. Ông biết rằng việc quảng cáo 
gần như vẫn chưa bắt đầu. Nhưng tôi thấy rằng tôi phải giúp ông 
bằng cách nhanh chóng tạo ra một kết quả nào đó. 



Đêm đó, sau bữa toi, toi đi bộ trên pho. Toi co phan tích bán than. 
Tôi đã rất thành công tại Grand Rapids; nhưng lại đang thất bại tại 
đây. Lý do là gì? Điều tôi đã làm để có thể áp dụng vào các vấn đề của 
Swift & Company là gì? 

Vào nửa đêm, trên đại lộ Indiana, tôi đã nảy ra một ý tưởng. Tại 
Grand Rapids, tôi đã tạo ra các con sốt, tôi đã đưa ra những ý tưởng 
thú vị. Tôi không nói vói mọi người: “Hãy mua sản phẩm của tôi chứ 
đừng mua của các công ty khác”. Tôi đưa ra cho họ những sự khích lệ 
để họ đến mua hàng một cách tự nhiên. 

Tại sao không áp dụng những nguyên lý đó vào Cotosuet? 
Rothschild & Company khi đó đang hoàn thiện một cửa hàng mói. Họ 
sẽ tổ chức khai trưong trong hai tuần nữa. Tôi quen Charles Jones, 
giám đốc quảng cáo, và quyết định đến gặp ông để đề nghị tạo ra một 
con sốt cho lễ khai trưong của ông. 

Ngày hôm sau, tôi đã làm vậy. Bộ phận thực phẩm của ông nằm ở 
tầng năm và nó có một tủ kính trưng bày lớn. Tôi giục ông cho tôi 
dùng chiếc tủ đó để thực hiện một màn trưng bày đọc đáo. “Tôi sẽ làm 
chiếc bánh lớn nhất thế giới ở đẩy”, tôi nói, “Tôi sẽ quảng cáo chiếc 
bánh đó một cách hoành tráng trên báo. Tôi sẽ biến nó thành nét đặc 
sắc vĩ đại nhất trong buổi khai trưong của ông”. 

Ý tưởng của tôi là làm bánh bằng Cotosuet thay cho bo*, rồi thuyết 
phục rằng một sản phẩm tốt hon bơ chắc chắn tốt hơn mỡ lợn. 

Ông Jones chấp nhận đề xuất của tôi. Sau đó, tôi sang hiệu bánh 
bên cạnh, H. H. Kohlsaat & Co., để đề nghị họ làm chiếc bánh. Tôi bảo 
họ làm những chiếc lon đặc biệt, những chiếc lon này rất cần thiết, 
đồng thời trang trí bánh thật lộng lẫy và làm nó cao bằng căn phòng. 
Họ đã làm theo như vậy. 

Vào hôm khai trương, tôi chèn các quảng cáo dài nửa trang vào 
các tờ báo để thông báo về chiếc bánh lớn nhất thế giới. Hôm đó là 
thứ Bảy, và cửa hàng khai trương vào buổi tối. Sau bữa tối, tôi đi xem 
chiếc bánh, nhưng dòng xe cộ đã phải dừng lại từ phố State, cách cửa 
hàng một đoạn rất dài. Tôi bước ra ngoài và thấy phía trước tôi là một 
biển ngưòi. Khổ sở chen lấn mãi, tôi cũng đến được các cửa ra vào. 
Cửa nào cũng có một cảnh sát. Các cơ quan chức năng đã đóng các 
cửa ra vào vì đám đông quá lớn. 



Trong tuần tiếp theo, đã có 105.000 người leo bốn tầng cầu thang 
để đến xem chiếc bánh. Thang máy hoạt động không xuể. Tại đó, tôi 
đặt những người thuyết minh làm nhiệm vụ phát các mẫu bánh để ăn 
thử. Chúng tôi còn có các giải thưởng dành cho những người đoán 
gần đúng nhất trọng lượng chiếc bánh nhưng ai muốn đoán phải mua 
một thùng Cotosuet. 

Sau tuần đó, Cotosuet đã đem về rất nhiều lợi nhuận ở Chicago. 
Chúng tôi có thêm hàng nghìn người dùng. 

Tiếp theo, tôi lập một nhóm tiến hành kế hoạch ở khắp các bang 
phía Đông. Nhóm đó bao gồm một thợ làm bánh, một người trang trí, 
ba người thuyết minh và tôi. Chúng tôi đến Boston và tổ chức một 
cuộc triển lãm tại cửa hàng Cobb, Bates & Yerxa, nhưng họ đã ném 
chúng tôi ra ngoài ngay buổi sáng đầu tiên. Đám đông lớn đến mức 
phá hủy mọi cơ hội kinh doanh của họ. 

Chúng tôi đi dọc khu New York Central và ở thành phố nào chúng 
tôi cũng đều học được những cách mói giúp gia tăng thành quả. 
Chúng tôi đến gặp người làm bánh giỏi nhất và cho ông ấy xem bài 
báo về những gì chúng tôi đã làm được ở những nơi khác. Chúng tôi 
mòi ông làm bánh và ông sẽ được quảng cáo là người đã làm ra chiếc 
bánh đó, vói điều kiện là ông mua một xe Cotosuet. Đôi khi là hai xe. 
Chúng tôi đến cửa hàng tạp phẩm tốt nhất và cho họ xem các kết quả 
của buổi trình diễn bánh. Sau đó, chúng tôi đề nghị được đặt chiếc 
bánh trong cửa hàng nếu họ đồng ý đặt một xe đồ. 

Dù đi đến đâu, chúng tôi cũng đều bán đủ Cotosuet để bảo đảm 
thu về trước một khoản lợi nhuận. Sau đó, chúng tôi thuê những cậu 
bé trên Phố Main cầm báo rao thật to: “Evening Neivs đây. Câu 
chuyện về chiếc bánh khổng lồ đấy”. Kết quả là chúng tôi kéo đám 
đông quần chúng vào các cửa hàng trưng bày chiếc bánh. Và chúng tôi 
tạo được hàng nghìn người dùng thường xuyên ở mọi thành phố. 

Cuối cùng, chúng tôi đến Cleveland, ở đó họ có một khu chợ lớn. 
Tại đây, chúng tôi đã không thể bán được xe nào cho người bán tạp 
phẩm. Nhưng chúng tôi đã thu xếp được vói khu chợ cho chúng tôi 
ghi trên dải băng của họ trong một tuần, cũng như một khoảng không 
gian trên báo của họ. Kết quả là một nửa số cảnh sát ở Cleveland đã 
được gọi đến để kiểm soát đám đông. Dây được giãng khắp chự. Tôi 
không biết liệu các gian hàng có bán được nhiều vào tuần đó không, 



nhưng chúng tôi chắc chắn bán được Cotosuet. 

Khi tôi trở về Chicago, ông L. F. Swift nói: “Đây là màn quảng cáo 
vĩ đại nhất tôi từng biết. Anh đã làm rất tốt, cả với tôi và bố tôi”. 

Vậy là tôi đã thành công với Swift & Company. 

Nhiều người nói rằng đó không phải là quảng cáo. Đối vói họ, 
quảng cáo là đặt những dòng chữ hào nhoáng nào đó lên một tờ giấy. 
Tuy nhiên, kiểu hào nhoáng bình thường thì không thê đi xa. Hãy học 
tập những nhân viên bán hàng, những người bán hàng tại nhà và 
những người bán rong nếu bạn muốn biết cách bán hàng. Không lý lẽ 
nào trên thế giói có thê so sánh được vói một màn trình diễn kịch 
tính. 

Tôi không thê hiểu được những người cho rằng ngôn từ hay sẽ 
giúp họ bán được hàng ở mức giá có lãi. Tôi đã lắng nghe các lý lẽ của 
họ hàng giờ. Chắc vói họ, lễ phục cũng là một bộ đồ lặn tuyệt vời 
không chừng. Nếu không có chuyên môn, thì không có bất kỳ cơ hội 
nào để lấy tiền ra khỏi ví của khách hàng. Muốn bán hàng thì phải tìm 
được người mua. 

Để làm điều đó thì phải cho dùng thử và trình diễn sản phẩm và 
biểu diễn càng hấp dẫn càng tốt. Những ngưòi thành công trong 
quảng cáo không phải là những người quyền quý hay những người 
luôn tránh phô trương và lịch sự, mà là những người biết cái gì sẽ gợi 
lên lòng nhiệt tình trong những người bình thường. Sự khác biệt ở 

đây là sự khác biệt giữa Charlie Chaplin ^ và Robert Mantell^, hay 

Aíter the Ball^ và Moonlight Sonata^. Nếu chúng tôi định bán, 
chúng tôi phải khiến hàng triệu người mua cảm thấy thú vị. 


D ù đã rất thành công, nhưng có thời điểm ở Swift & Company, 
sức hấp dẫn trong quảng cáo của tôi mất sạch tính thuyết 
phục của nó. Cottolene đã giảm giá. Một trong những khách 
hàng lớn nhất của chúng tôi là những người làm bánh. Họ 


biết Cotosuet giống hệt Cottolene và họ từ chối trả mức giá cao hon. 


Công ty Swift & Company được thành lập và phát triển dựa trên 
sự cạnh tranh. Họ đáp ứng bất kỳ mức giá nào được đưa ra. Vì vậy, 
họ không thể chấp nhận đưực việc một sản phẩm của họ đang đưực 
bán ở một mức giá cao hon thị trường. 


Tôi đã cố định giá Cotosuet cao hon nửa xu trên khoảng 500g so 
với Cottolene. Mức giá đó rất quan trọng để có lợi nhuận. Tôi có thể 
đặt mức giá đó với người tiêu dùng, nhưng các cửa hàng bánh chiếm 
phần lón doanh thu của chúng tôi. Ví dụ, chúng tôi có một chi nhánh 
ở Boston, chi phí 2.000 đô-la một tháng, ơ đó có sáu nhân viên bán 
hàng thuộc quyền quản lý của ông Aldrich. Theo chúng tôi, họ không 
có công lao gì trong việc thu hút doanh số từ các cửa hàng tạp phẩm vì 
đó là kết quả từ nhu cầu mà chúng tôi đã tạo ra. Doanh số của họ từ 
các cửa hàng bánh, tại mức giá cao hon của chúng tôi, gần như bằng 
o. 


Một hôm, ông Swift gọi tôi đến văn phòng. Ông nói: “Đây là một 
lá thư gửi từ Boston. Tôi hoàn toàn đồng ý với nó. Họ đang không tạo 
ra doanh số và không thể tạo ra doanh số, tại mức giá mà anh đã cố 
định cho sản phẩm của chúng ta”. 


“Họ sai rồi”, tôi trả lời, “Nghệ thuật bán hàng đích thực không 
liên quan gì đến giá cả. Tôi đang bán được cho người tiêu dùng ở mức 
giá cao hon của chúng ta. Tại sao họ không thể bán cho các cửa hàng 



bánh?” 


Ông Swift nói: “Anh làm được à?” 

Tôi trả lòi là tôi làm được. Dựa trên các nguyên tắc của mình, tôi 
có thể bán cho các hiệu bánh cũng tốt không kém như cho người tiêu 
dùng. 

“Thế thì khi nào anh có thể đi Boston?”, ông hỏi. 

Tôi có thê đi sau hai tuân nữa , toi nói, Toi còn rất nhiêu việc 
cần làm xong”. 

“Anh có thể đi chiều nay không?”, ông hỏi, “Đây là việc khẩn! 
Chúng ta đang mất rất nhiều tiền ờ Boston. Tôi muốn biết cái gì đúng 
cái gì sai trước khi chúng ta đi xa hon”. 

“Chiều nay tôi sẽ đi”, tôi nói. Tôi quay về bàn mình và thấy nó 
chất đầy các vấn đề quan trọng. Tôi bảo trự lý của mình xử lý chúng, 
rồi cầm bản in thử một tấm thiệp vừa đưực đưa đến - bức ảnh một 
chiếc bánh. Khi đến Boston, tôi gặp ông Aldrich đang nản chí và đầy 
hoài nghi. Ông nói với tôi những gì đã nói với ông Swift. Tôi là một 
nhà lý luận trong kinh doanh. Không ai dám hy vọng bán Cotosuet ở 
mức giá cao hon Cottolene và không ngưòi bán hàng nào làm đưực. 

Tôi nói: “Hãy nói cho tôi một người mà các anh không bán được”. 

Ông Aldrich trả lời: “Tất cả những ngưòi xung quanh. Chúng tôi 
không bán đưực cho ai cả”. 

“Nói cho tôi một công ty”, tôi nói. 

“Ồ, vậy thì công ty Bánh Fox ở Chelsea”, ông trả lời, “Họ là công 
ty lớn nhầt ở đây”. 

“Dan tôi đến gặp họ ngay”, tôi nói. 

Ông Aldrich làm theo. Khi đến noi, chúng tôi thấy ông Fox trong 
cửa hàng bánh, đang mặc mỗi chiếc áo sơ-mi. Chúng tôi đợi ông một 
lúc. 



Khi ra chào, tôi thấy ông khá cáu kỉnh. Ông đang bận và biết 
chúng tôi không có thứ mà ông muốn. Vì vậy, theo như tôi thấy, thì 
ông quyết định giải quyết chúng tôi thật nhanh. 

Tuy nhiên, tôi chào ông như một người ngang hàng. Tôi nói: “Tôi 
là giám đốc quảng cáo ở Swift & Company. Tôi đã đi từ Chicago đến 
đay đê hói ong ve một tam thiẹp . 

Tôi đặt tấm thiệp cách ông một khoảng, rồi lùi lại và mời ông xem 
nó. 


“Tấm thiệp đó”, tôi nói, “được làm ra để in hình một chiếc bánh 
hoàn hảo. Chúng tôi đã mất rất nhiều tiền cho nó. Chúng tôi phải trả 
cho họa sĩ 250 đô-la để vẽ nó. Sau đó, nó phải được khắc lên đá. 
Những màu sắc ông thấy được tạo ra bỏi 12 lượt in riêng biệt lên đá”. 
Tôi giai thích quy trình theo hiểu biết của tôi. Và dù không liên quan 
đến làm bánh, ông vẫn hứng thú. 

Tôi bảo ông rằng trước khi in những tấm thiệp đó, tôi muốn nhận 
được sự chấp thuận của ông. Và tôi đã có nó. Ông là một chuyên gia 
về bánh và tôi muốn nghe ý kiến của ông về chiếc bánh đó. 

Ngay lập tức, ông chuyển vai trò từ thợ làm bánh sang nhà phê 
bình. Chúng tôi bắt đau thảo luận về tấm thiệp có hình chiếc bánh. 
Khi tôi tìm thấy lỗi ở bất kỳ chỗ nào, ông đều bảo vệ nó. Rất có khả 
năng, ông chưa bao giờ được hỏi ý kiến. Giống như tất cả chúng ta, 
ông thích tình huống mói này. 

Cuối cùng, ông khăng khăng rằng chiếc bánh trên tấm thiệp đã 
đại diện cho một chiếc banh tốt nhất và không thể làm tốt hơn! Ông 
có khả năng chiếm được toàn bộ thị phần Boston nếu có thể làm ra 
những chiếc bánh như thế. 

Thếlà tôi giục ông sở hữu nó. Tôi nói: “Bao nhiêu cửa hàng ở 
Boston đang bán bánh của hiệu Fox?” 

“Khoảng một nghìn”, ông trả lòi. 

Tôi nói: “Tôi sẽ cung cấp cho ông một tấm thiệp như thế này để đi 
vào mọi cửa hàng. Ông đã rất tốt vói tôi. Hãy cho phép tôi làm gì đó 
đáp lại. Tôi phải quảng cáo Cotosuet trên những tấm thiệp này. Hãy 



cho phép tôi ghi trên từng tấm thiệp rằng trong loại mỡ dùng để làm 
bánh Fox không có gì khác ngoài Cotosuet của Swift. Tôi sẽ cho ông 
250 tấm thiệp vói mỗi xe Cotosuet mà ông đặt ngay bây giờ”. 

Ông chấp nhận đề nghị đó và đặt bốn xe để lấy một nghìn tấm 
thiệp. 

Sau đó, tôi đến Providence và tại cửa hàng bánh của Altman, tôi 
cũng làm điều tưong tự. Rồi đến New Haven, rồi Hartíord, 
Springữeld, và mọi thành phố lớn của New England. Không ở đâu mà 
tôi không bán đưực cho hiệu bánh lớn nhất một lưựng lớn Cotosuet. 
Họ phải trả mức giá cao hon Cottolene, nhưng họ bảo đảm được một 
lợi thế lớn. 

Tôi đem về Boston lưựng đon hàng Cotosuet nhiều hon cả lưựng 
sáu nhân viên bán hàng đã bán được trong sáu tuần. Tuy vậy, ông 
Aldrich tỏ ra miệt thị. 

“Anh đâu có bán Cotosuet”, ông ta nói, “Anh chỉ đon giản là bán 
một tấm thiệp có in hình chiếc bánh thôi. Giờ hãy cho tôi xem anh có 
thể làm gì ở noi anh không có lợi thế đó. Một trong những khách 
hàng lón nhất của chúng ta, công ty bánh Mansíield, Springíìeld, 
Mass. Ở đó, anh đã cho đi độc quyền sử dụng tấm thiệp bánh của anh 
rồi. Tôi muốn xem anh sẽ làm thế nào nếu chỉ đưực bán hàng theo 
cách bình thường”. 

Tôi ngay lập tức đi Springíield và đến đó vào chiều muộn ngày 
thứ Bảy. Tôi đen hiệu bánh Mansíield và thấy Teddy Mansồeld đang 
làm việc. Tôi đựi cho đến khi anh xong việc. Sau đó, tôi nói: “Teddy, 
tôi có giấy mòi đến dự bữa tiệc tối nay ở Câu lạc bộ Thưong mại. Tôi 
không muốn đi một mình. Họ cho tôi rủ thêm một ngưòi. Và tôi 
muốn anh đi với tôi”. 

Teddy từ chối. Anh nói anh chưa bao giờ đi dự tiệc. Anh không có 
quần áo phù họp. Tôi bảo anh rằng tôi chỉ định mặc bộ tôi đang mặc 
thôi. Cuối cùng, anh chấp nhận. 

Đó là một buổi tối tuyệt vòi vói Teddy Mansíìeld. Lần đầu tiên, 
anh đưực gặp những người vai vế ở thành phố của mình. Anh ấy rất 
vui và khi chúng tôi chào tạm biệt, anh rất thân thiện với tôi. 



Tối hôm đó, tại cửa khách sạn, tôi nói: “Tôi sẽ đến gặp anh vào 
sáng thứ Hai để cho anh xem một thứ mà anh sẽ rất thích”. 

“Đừng đến”, anh nói, “Tối nay, anh đã tốt đến mức tôi không thể 
từ chối anh bất cứ điều gì rồi. Nhưng tôi đã có rất nhiều Cotosuet. 
Anh biết đấy, tôi có 40 thùng trong ham chứa và tôi không thể dùng 
hết được chúng. Tôi rất vui được gặp anh, nhưng đừng bắt tôi mua 
Cotosuet”. 

Vào sáng thứ Hai, tôi thấy Teddy Mansíìeld, như thường lệ, đang 
mặc mỗi chiếc áo so* mi. Tôi nói: “Teddy, tôi không muốn nói vói anh 
về Cotosuet, nhưng tôi có một đề xuất. Tôi là giám đốc quảng cáo của 
Swift & Company. Tôi có thể làm những việc mà không ai làm đưực. 
Anh nổi tiếng ở Springíìeld, nhưng bên ngoài, không ai biết đến anh. 
Tôi có một cách quảng cáo bánh của Mansíield từ đây đến tận 
Chicago”. 

Sau đó, tôi bật mí kế hoạch của mình. Nếu anh đặt hai xe 
Cotosuet, tôi sẽ vẽ một hình lên cả hai bên của chiếc xe. Hình này sẽ 
thông báo rằng tất cả chỗ Cotosuet đó đưực dùng để làm bánh của 
Mansíield ở Springíìeld, Mass. “Không chỉ một bên xe”, tôi nói, “mà 
cả hai bên, vì vậy tất cả mọi người, trong phạm vi gần 1.500 cây số, ở 
cả hai bên đường, đều sẽ biết đến anh”. 

Ý tưởng đó hấp dẫn Teddy, giống như những ý tưởng tưong tự 
hấp dẫn vô số những người quảng cáo trước và sau đó. Một số người 
nói rằng nó thật điên rồ nhưng cũng chẳng điên rồ hon ý tưởng “hãy 
luôn để tên của bạn trước mặt mọi ngưòi”. Teddy là đại diện điển 
hình cho những người quảng cáo bình thường trong những ngày đó, 
chỉ đon giản là muốn lan rộng danh tiếng của mình. Anh chấp nhận 
đề nghị của tôi, và sau một tuần, các xe đã đến. Tôi ở đó để chào đón 
cùng vói anh ấy. Tôi hiếm khi thấy một người nào vui như Teddy 
Mansíield khi anh thấy những chiếc xe, vói những hình vẽ, đã quảng 
cáo cho bánh của Mansíìeld suốt gần 1.500 cây số từ Chicago. 

Trong một tuần, tôi bán được nhiều Cotosuet hon sáu nhân viên 
bán hàng đã bán đưực trong sáu tuần. Không ngưòi mua nào phàn 
nàn về giá cả. Ông Swift đã đánh điện bảo tôi sa thải toàn bộ chi 
nhánh Boston, nhưng tôi bảo ông đợi cho đến khi tôi trở lại và giải 
thích các phưong pháp của mình. 



Khi gặp ông Swift, tôi nói: “Tôi không bán Cotosuet, không nói về 
Cotosuet. Tôi bán thiệp in hình chiếc bánh và các kịch bản, còn 
Cotosuet đi kèm với chúng”. 

“Thế thì tôi mong anh sẽ dạy những nhân viên khác làm điều đó”. 

“Không thể dạy được”, tôi trả lòi. Và tôi vẫn duy trì quan điểm đó. 
Sự khác biệt nằm trong khái niệm co* bản về bán hàng. Người bán 
hàng bình thường công khai tìm kiếm sự ủng hộ, tìm kiếm lọi nhuận 
cho bản thân. Lòi nài nỉ của anh ta là “Hãy mua hàng của tôi, đừng 
mua của người khác”. Anh ta tạo ra một lòi kêu gọi ích kỷ dành cho 
những con người ích kỷ, và tất nhiên là anh ta gặp phải sự kháng cự. 

Tôi bán dịch vụ. Toàn bộ nền tảng trong cuộc nói chuyện của tôi 
là giúp người làm bánh kinh doanh tốt hon. Lợi ích tôi nhận được ẩn 
giấu trong những nỗ lực của tôi để làm hài lòng anh ta. 

Tôi luôn áp dụng chính nguyên lý đó trong quảng cáo. Tôi không 
bao giờ mời mọi người mua. Tôi thậm chí chang mấy khi nói rằng 
hàng hóa của tôi được bán qua các đại lý. Tôi hiếm khi niêm yết giá. 
Tất cả những quảng cáo đều cung cấp dịch vụ, có thể là một mẫu dùng 
thử miễn phí hoặc một kiện hàng miễn phí. Nghe thật mềm mỏng. 

Tuy nhiên, những người đang tìm kiếm dịch vụ cho bản thân, lại đọc 
chúng và hành động theo. Không lòi kêu gọi ích kỷ nào làm đưực thế. 

Ngày nay, chính nguyên lý đó đang được áp dụng rộng rãi trong 
bán hàng tại nhà. Những ngưòi bán bàn chải tặng bàn chải cho các bà 
nội trự. Những người bán đồ nhôm tặng đĩa. Những ngưòi bán cà 
phê cho khách dùng thử miễn phí. Họ luôn được chào đón. Các bà nội 
trợ đều vui vẻ và quan tâm. Rồi, theo phản ứng tự nhiên, họ tìm cách 
đền đáp lại sự nhã nhặn đó bằng cách mua hàng. 

Những công ty làm máy hút bụi đề nghị gửi một chiếc đến để 
dùng dọn nhà trong một tuần. Những công ty làm động cơ điện đề 
nghị gửi một chiếc đến để chạy máy khâu hay quạt trong một tuần. 
Những công ty làm xì gà gửi các hộp xì gà cho bất kỳ ai hỏi xin. Họ 
nói: “Hãy hút 10 điếu, rồi trả lại phần dư nếu bạn muốn. Bạn chẳng 
mất gì cả”. Mọi loại hàng hóa đó đều được gửi đi dùng thử. Gần như 
mọi thứ được bán ra đều trong tình trạng dễ bị trả lại. Tất cả những 
cách bán hàng hấp dẫn, dù là qua quảng cáo hay trực tiếp, đều dựa 
trên một dịch vụ hấp dẫn nào đó. 



Những người bán hàng giỏi sẽ học hỏi để khiến lòi mời chào của 
họ thật hấp dẫn. Một người thì nói: “Hãy đưa tôi tiền và tôi sẽ hoàn 
trằ nêu sản phẩm không tốt”. Người kia lại nói: “Không cần đưa tôi 
đồng nào. Tôi sẽ gửi sản phẩm để dùng thử, sau đó bỏ đi hay trả lại là 
tùy bạn”. 

Tôi mua rất nhiều sách qua thư. Trong hầu hết mọi số phát hành 
của một vài tạp chí nhất định, tôi đều nhìn thấy những dòng miêu tả 
các quyển sách mà tôi có thể thích đọc. Các quảng cáo đó không nói: 
“Hãy đưa tôi tiền”. Nếu họ làm thế, tôi đã chang mua. Tôi để quyển 
séc ở văn phòng và rất có thể, sang ngày hôm sau, cuốn sách sẽ bị lãng 
quên. Tuy nhiên, họ đề nghị gửi tôi cuốn sách để xem thử. Tôi chỉ 
phải gửi cho họ phiếu (coupon). Tôi xé nó ra ngay lập tức, nhét vào 
túi, và gửi đi vào sáng hôm sau. 

Trong những năm đầu của tôi trong ngành quảng cáo, những ý 
tưởng quảng cáo kiểu đó rất mói lạ. Tôi tin mình là một trong những 
người đầu tiên áp dụng chúng. Không nghi ngờ gì khi tôi là ngưòi 
khởi tạo ra nhiều ứng dụng của ý tưởng đó. Tôi không bao giờ tìm 
cách bán bất kỳ thứ gì, thậm chí cả trong việc quảng cáo cửa hàng bán 
lẻ của tôi. Tôi luôn đe nghị đi giúp đỡ. Tôi nói về dịch vụ, lựi nhuần, 
niềm vui, các món quà, chứ không nói về bất kỳ ý muốn nào của riêng 
tôi. 


Những người bán hàng tại nhà phải áp dụng những nguyên tắc 
đó, nếu không sẽ không bán được nhiều. Những người quảng cáo đặt 
hàng qua thư, biết rõ các kết quả, cũng phải làm vậy. Tuy nhiên, 
người làm quảng cáo, làm việc không cần biết đến kết quả, thường lờ 
đi những nguyên tắc này. Ở đâu chúng tôi cũng thấy những người 
quảng cáo chỉ kêu gào một cái tên. Họ nói: “Hãy mua sản phẩm của 
tôi. Hãy chắc chắn lấy được cái nguyên bản”. Rõ ràng, tất cả những gì 
họ muốn chỉ là một lợi ích nào đó cho bản thân. Những kiểu quảng 
cáo như vậy có thể thi thoảng đem lại kết quả ở một mức độ nào đó, 
nhưng không bao giờ hiệu quả bằng những lòi kêu gọi nghe có vẻ 
không ích kỷ. 

Tuy vậy, Swift & Company không chịu cho đi bất cứ thứ gì. Tôi 
không bao giờ có thể cho khách hàng dùng thử sản phẩm của họ. 
Chúng tôi đã quảng cáo bột giặt, xúc xích, giám bông, thịt muối, bo* và 
chúng thành công ở mức vừa phải. Mặc dù vậy, tôi đã nhận ra rằng 
nếu họ tiếp tục ràng buộc mọi thứ như hiện này, họ không thể đạt 



được bất cứ thành công đích thực nào. Toàn bộ quãng thòi gian kể từ 
lúc đó đã minh chứng cho quan điểm của tôi. Những công ty đóng gói 
làm ra nhiều sản phẩm có khả năng quảng cáo sinh lòi. Tuy nhiên, tôi 
chưa từng thấy một công ty đóng gói nào đạt được thành công trong 
quảng cáo, trừ Dutch Cleanser ở Cudahy có thể coi là một ngoại lệ. Có 
những lý do đặc biệt cho việc này. Họ để tuột mất mọi co* hội quảng 
cáo bởi họ ích kỷ. Họ được sinh ra trong thòi đại mà người ta cho 
rằng thưong trường là chiến trường, doanh số phải bị ép và muốn 
cạnh tranh thì phải bán rẻ hon. Những ý tưởng đó đã đưực điều 
chỉnh về mặt vật chất, nhưng không bao giờ đủ để biến một công ty 
đóng gói nào đó thành một nhà quảng cáo. Nói cách khác, không có 
quảng cáo nào trong ngành đóng gói đạt đưực thành công tưong xứng 
vói co* hội. 

Trong thời gian tôi ở các bãi chăn nuôi, gần như mọi ý tưởng của 
tôi về bán hàng bằng bản in là những điều cam kỵ. Tôi thay rằng mình 
phải thoát khỏi những ràng buộc đó để đạt đưực các tham vọng. Vì 
vậy, tôi bắt tay vào tìm kiếm. 



_CHƯƠNG 7 
QUẢNG CÁO THUỐC 


G iờ tôi xin nói đến một loại quảng cáo mà tôi không còn ủng hộ 
nữa. 30 năm trước, quảng cáo thuốc đem lại cơ hội lớn nhất 
cho một người viết quảng cáo. Nó là bài kiểm tra kỹ năng ở 
cấp độ cao nhất. Thuốc vô giá trị cho đến khi nhu cầu được 
tạo ra. Các dược sĩ sẽ không để chúng trên giá của mình dù chúng chỉ 
có giá một xu một chai đi nữa. Mọi thứ đều phụ thuộc vào quảng cáo. 


Bài kiểm tra trong lĩnh vực quảng cáo thuốc khắc nghiệt y như 
việc quảng cáo đặt hàng qua thư ngày nay vậy. Năng lực của anh ta sẽ 
nhanh chóng bị phơi bày dưới tình trạng lãi lỗ. Hoặc anh ta bán được 
hàng với giá hời hoặc không. Những nhân viên bán hàng, các đại lý, 
hay người đứng quầy không thể giúp anh ta. Người ta có thể bán bột 
mỳ, bột yến mạch hay xà bông bằng cách chất đầy kho hàng của một 
đại lý hoặc đưa ra các ưu đãi. Có nhiều nguyên nhân góp phần vào 
việc bán được một mặt hàng thiết yếu. Đoi khi rất kho để đo lường 
những gì quảng cáo đã làm được. Song thuốc thì không như vậy. 
Quảng cáo phải làm tất cả. 


Từ thực tế đó, những người làm quảng cáo vĩ đại nhất vào thòi 
của tôi đều tập trung trong lĩnh vực y tế. Họ đã tốt nghiệp và đều 
nhận ra rằng quảng cáo thuốc thử thách lòng dũng cảm của đấng nam 
nhi. Nó loại bỏ những kẻ thiếu năng lực, đồng thời đem lại uy tín và 
tầm ảnh hưởng cho những người sống sót, vì không mấy ngành khác 
làm được như thế. Lĩnh vực duy nhất mà ngày nay mang tính thử 
thách bản lĩnh là một vài dạng quảng cáo đặt hàng qua thư. 


Thòi đó, thuốc thống trị lĩnh vực quảng cáo. Các tạp chí hàng đầu 
chấp nhận chúng. Gần như không ai nghi ngờ tính họp pháp của 
chúng. Khi xem lại việc quảng cáo thuốc, chúng ta phải nhớ rằng kinh 
nghiệm và giáo dục đã thay đổi các ý tưởng và nguyên tắc như thế 
nào. 



Mỗi sai lầm trong quá khứ đều có nguyên nhân họp lý của nó. 
Trong số những nhà sản xuất thuốc có nhiều người có tinh thần cao 
cả. Họ cảm thấy rằng họ đang phục vụ nhân loại bằng cách đưa ra 
những phưong thuốc tốt cho những căn bệnh phổ biến ở mức giá rất 
phải chăng. Họ đang giúp đỡ những người không đủ tiền để đi khám 
bác sĩ. Những lập luận của họ chứa đựng vô vàn lý lẽ. Mỗi nhà sản 
xuất thuốc đều nhận hàng nghìn giấy chứng nhận. Và tôi vẫn tin rằng 
những nhà sản xuất thuốc đó làm lợi nhiều hon so với gây hại rất 
nhiều. Dù cái lợi đó xuất phát chủ yếu thông qua những ấn tưựng về 
mặt tinh thần. 

Khi khoa học về thuốc phát triển, bản thân các bác sĩ phần lớn 
đều từ chối sử dụng thuốc. Chúng ta nhận ra rằng những người ốm 
phải được chẩn đoán, vấn đề thực sự nên được xác định, thay vì chỉ 
dập tắt các triệu chứng. Trong đa phần các trường họp, tự uống thuốc 
là không khôn ngoan. 

Tôi đã đi đến kết luận đó nhiều nãm về trước. Tôi đã không quảng 
cáo thuốc, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, trừ những loại thuốc chữa 
những căn bệnh đon giản. Khi viết những dòng này, tôi đã từ chối 
một khoản 900.000 đô-la để quảng cáo một loại thuốc. Ngày nay, tôi 
phản đối mạnh mẽ việc quảng cáo bất cứ thứ gì đi ngược lại lợi ích 
chung như chúng ta sẽ thấy sau đây. 

Vì vậy, xin hãy nhớ rằng những gì tôi thuật lại ở đây đã xảy ra 
nhiều năm trước. Nó phù họp vói những nguyên tắc và phưong pháp 
lúc đó. Tôi chưa từng biết ai có tinh thần cao cả hon những người làm 
việc trong các doanh nghiệp này. Tôi đang nói đến quảng cáo áp dụng 
cho mọi điều kiện và mọi thời điểm. Những gì nên đưực quảng cáo vì 
lợi ích chung tạo nên một câu hỏi hoàn toàn khác. 

Khi làm việc tại Swift & Company, tôi viết một bài báo về việc 
quảng cáo các loại thuốc đưực cấp bằng sáng chế. Nó thu hút sự chú ý 
của tiến sĩ Shoop ở Racine, Wisconsin. Ông đang bán thuốc thông qua 
những đại lý. Ông không làm việc với cửa hàng thuốc. Ngành kinh 
doanh đại lý đang chết dần chết mòn, vì vậy, ông đang tìm cách đặt 
sản phẩm của mình lên kệ của các cửa hàng thuốc. Ông viết thư mời 
toi đen gặp. 


Tôi đang chán nản vói việc phải quảng cáo các sản phẩm đồ ăn 
dưới những ràng buộc của công ty đóng gói. Tôi biết rằng thuốc đem 



lại cho tôi co* hội lớn nhất khi làm quảng cáo. Vì vậy, tôi đã đến 
Racine, nói chuyện vói tiến sĩ Shoop, và cuối cùng chấp nhận đề nghị 
của ông. 

Tôi tìm ra một dòng thuốc chỉ được bán thông qua các đại lý. 
Không một chai nào có mặt trong các cửa hàng thuốc. Các đại lý bình 
thường không thể sống sót, vì vậy ngành này đang chết rất nhanh. 
Nhiệm vụ của tôi là kích thích nhu cầu mua của các cửa hàng thuốc. 
Việc tìm ra một người có khả năng đáp ứng bài kiểm tra này mà 
không cần những kinh nghiệm trong ngành bán lẻ như tôi đã có là rất 
khó. 

Tiến sĩ Shoop và tôi thảo luận tình hình từ đêm này sang đêm 
khác. Tôi nói vói ông tất cả những việc tôi đã làm bằng cách nói về các 
ý tưởng không liên quan đến sản phẩm đó. Rồi chúng tôi nghĩ ra ý 
tưởng về một loại giấy bảo đảm có chữ ký của dưực sĩ. Mọi ngưòi 
không mua thuốc, họ mua các kết quả. Nhiều nhà quảng cáo ở cách xa 
nghìn dặm cũng cung cấp giấy bảo đảm các kết quả, nhưng những 
người bảo đảm đều là người lạ. Tôi nghĩ ra ý tưởng để một dược sĩ 
địa phưong, người mà mọi ngưòi trả tiền cho anh ta, ký giấy bảo 
đảm. 

Đầu tiên, tôi thử kếhoạch này với một loại thuốc chữa ho. Nó 
mang lại kết quả đáng kinh ngạc. Đây là một loại thuốc ho mà ai cũng 
sẽ mua mà không gặp bất kỳ rủi ro nào. Nếu mang lại kết quả như 
hứa hẹn, nó sẽ xứng đáng gấp nhiều lần so với giá của sản phẩm. Nếu 
không khỏi, nó đưực tặng miễn phí. Không một sản phẩm thuốc ho 
nào trên thị trường có thể địch nổi nó. 

Sau đó, tôi thử áp dụng chính kế hoạch này vói các loại thuốc 
khác của tiến sĩ Shoop - thuốc bổ và thuốc chữa thấp khớp. Nó hiệu 
quả như một phép lạ vậy. Những người khác chỉ nói suông, còn 
chúng tôi cung cấp sự bảo đảm. Và chúng tôi chiếm được nhiều thị 
phần nhất. 

Chúng tôi cung cấp giấy bảo đảm khi mua 6 chai với giá 5 đô-la. 
Không mấy người sử dụng mua số lượng đó. Tuy nhiên, sự đảm bảo 
đã khiến họ tin tưởng mỗi lần mua từng chai lẻ. Không ai trong lĩnh 
vực này có cơ hội cạnh tranh với chúng tôi. 

Chúng tôi rất cẩn trọng và không mạo hiểm quảng cáo trên báo. 



Chúng tôi phát các cuốn sách từ nhà này đến nhà kia ở những thành 
phố có hon 1.500 dân. Chúng tôi có các danh sách để gửi thư ghi tên 
và địa chỉ của những người chủ gia đình trong mọi ngôi làng hay mọi 
thôn xóm bên dưói đó. Hồi đó, nông thôn chưa có dịch vụ chuyên 
phát. Tôi đã hoàn thành danh sách gửi thư gồm tất cả những người 
chủ gia đình tại khoảng 86.000 bưu điện của Mỹ và Canada. 

Giờ đây, phưong pháp này của chúng tôi đã không còn được ưa 
thích. Các điều kiện đã thay đổi. Chúng tôi học đưực rằng báo chí là 
phưong pháp chuyển phát rẻ nhất vói bất kỳ lòi đề nghị nào chúng tôi 
muốn đưa ra. Tuy vậy, trong nhiều năm, chúng tôi đã gửi đi và phân 
phát khoảng 400.000 quyển sách một ngày. 

Sau đó, chúng tôi ngừng sử dụng phưong pháp đó và chuyển sang 
dùng báo. Chúng tôi thu được các kết quả vói chi phí chỉ bằng 1/3 
trước đây. Chúng tôi chi 400.000 đô-la một nãm cho việc quảng cáo 
trên báo, và những kết quả thu đưực đã khiến tôi trở thành ngưòi đi 
đầu trong lĩnh vực quảng cáo chuyên biệt lúc đó. 

Điều tôi muốn nhấn mạnh ở đây là các đề xuất của tôi luôn rất 
mềm mỏng. Tôi luôn cung cấp dịch vụ. Ai cũng có thể thử những thứ 
tôi đã đưa ra mà không gặp chút rủi ro nào. Hoặc nó sẽ mang lại kết 
quả vượt quá những gì tôi hứa hẹn hoặc chi phí cho nó bằng o. Thòi 
đó, không có gì trong lĩnh vực này sánh đưực vói những đề nghị như 
the. 


Trong quảng cáo và buôn bán, đây là điều luôn phải cân nhắc đến. 
Chúng ta phải vượt trội hon những người khác theo một cách nào đó. 
Phải đưa ra những lợi thế về chất lượng, dịch vụ hay điều khoản, hoặc 
phải tạo ra một lợi thế bề ngoài bằng cách chỉ ra những thực tế mà 
người khác không chỉ ra đưực. Chỉ kêu gào một cái tên hay một nhãn 
hiệu thôi là không đủ. Lôi kéo mọi ngưòi mua hàng của bạn thay vì 
của người khác sẽ đi ngược lại bản chất tự nhiên. Phải biết rõ đối thủ 
cạnh tranh, biết người khác đưa ra cái gì, biết mọi ngưòi muốn gì. 
Trước khi cảm thấy chắc chắn rằng các lọi thế hoàn toàn đứng về phía 
mình, thì quả là điên rồ nếu mạo hiểm gây chiến. Không ai có thể mãi 
lừa được những con người cẩn thận trong việc chi tiêu. Đừng bao giờ 
trả tiền để có được họ trừ khi bạn biết rõ cách có thể giữ họ. Đừng 
đánh giá thấp sự thông thái và thông tin của những người luôn đếm 
từng xu của họ. 



Tôi ở Racine sáu năm rưỡi. Giờ làm việc bắt đầu lúc 7 giờ sáng. 
Chúng tôi biết rằng nếu làm thêm giờ, chúng tôi sẽ có thêm lợi thế. Và 
chúng tôi đang cạnh tranh ở một trong những lĩnh vực khó nhất của 
quảng cáo. 

Một ngày của tôi không bao giờ kết thúc ở văn phòng. Tôi có một 
chiếc máy đánh chữ ở nhà. Tôi coi thuốc chỉ là một mặt hàng, mặc dù 
nó còn là bài kiểm tra cao nhất về kỹ năng quảng cáo, nên tôi đã dành 
thòi gian còn lại cho các thưong vụ bên ngoài. 

Công ty quảng cáo J. L. Stack lo việc quảng cáo cho tiến sĩ Shoop. 
Tôi thu xếp để họ cho tôi viết tất cả quảng cáo của họ. Racine là một 
trung tâm sản xuất. Vì vậy, sau giờ làm việc, tôi bắt đầu phát triển việc 
quảng cáo cho các doanh nghiệp ở đây. Và tôi đều học được rất nhiều 
từ mỗi quảng cáo. 

Một trong những khách hàng của J. L. Stack là Montgomery, 

Ward & Co. Tôi đã viết và chỉ đạo việc quảng cáo của họ. Nhiều kế 
hoạch buôn bán mói đã được bắt đầu. Một điều mà tôi không bao giờ 
quên là không được đánh đồng mọi người. Ví dụ, khi một phụ nữ hỏi 
về một cái máy khâu, thì cô ấy chỉ nghĩ đến điều đó trong đầu. Khi đó, 
kế hoạch thông thường sẽ là gửi đi một catalog trong đó coi mọi câu 
hỏi về mặt hàng như nhau. Tôi khuyến cáo rằng tất cả những người 
hỏi về mặt hàng nên đưực đối xử giống như một khách hàng tiềm 
năng đến một cửa hàng. Chúng tôi có một catalog đặc biệt về các máy 
khâu trong đó có mọi kiểu dáng và giá cả. Chúng tôi gửi cho mỗi 
người hỏi về mặt hàng này tên của những người đã mua máy khâu 
của chúng tôi, trong khu vực họ sinh sống. Chúng tôi đề nghị cô ấy 
đến xem chiếc máy khâu và nói chuyện với những người mua nó. 

Ở đây, tôi học được một nguyên tắc giá trị nữa trong quảng cáo. 
Trong một chiến dịch quy mô rộng, chúng ta thường rất dễ coi tất cả 
mọi người là như nhau. Chúng ta cố gieo rắc hạt giống vói hy vọng 
một phần nào đó sẽ bén rễ. Việc làm đó vô cùng lãng phí và khó mang 
về một khoản lợi nhuận nào. Chúng ta phải đi đến từng cá nhân, phải 
đối xử vói mọi người trong quảng cáo như chúng ta đối xử vói họ 
ngoài đòi. Tập trung vào các mong muốn của họ. Dù quy mô công ty 
bạn lớn đến đâu, thì cũng hãy đi xuống các đon vị, vì chính các đon vị 
đó tạo nên quy mô. 


Bia Schlitz là một chiến dịch quảng cáo khác mà tôi làm cho J. L. 



Stack. Schlitz, khi đó đang ở vị trí thứ năm. Tất cả những công ty làm 
bia vào thời điểm đó đều đánh mạnh vào từ “Tinh khiết”. Họ mua các 
trang đôi trên báo để viết thật to từ “Tinh khiết”. Việc này chẳng gây 
ấn tượng mấy với mọi người. 

Tôi đến một trường dạy nấu bia để học cách nấu bia, nhưng 
chẳng thu được gì cả. Tôi bèn đi đến một nhà máy nấu bia. Tôi nhìn 
thấy các phòng lắp kính dày, ở đó bia đang chảy nhỏ giọt qua các ống 
và tôi hỏi về các phòng này. Họ bảo tôi rằng không khí trong những 
phòng đó đều đã được lọc, vì vậy bia được làm lạnh trong môi trường 
trong sạch. Tôi nhìn thấy những bộ lọc lớn có lõi trắng. Họ giải thích 
cách chúng lọc bia. Họ cho tôi xem cách họ làm sạch bom và ống, hai 
lần một ngày, để chúng không bị bẩn. Cách làm sạch từng chai bốn 
lần bằng máy. Họ cho tôi xem các giếng phun, noi mà họ khoan 
xuống sâu hon một cây số để lấy nước sạch, mặc dù nhà máy bia của 
họ nằm trên hồ Michigan. Họ cho tôi xem các bể chứa trong đó bia 
được nấu chín trong sáu tháng trước khi được đưa đến tay người tiêu 
dùng. 

Họ đưa tôi đến phòng thí nghiệm và cho tôi xem tế bào men gốc 
của họ. Nó đã được phát triển từ 1.200 thí nghiệm để tạo ra hưong vị 
tuyệt nhất. Tất cả men dùng làm bia Schlitz đều được phát triển tư tế 
bào gốc đó. 

Tôi quay lại văn phòng vói sự kinh ngạc. Tôi nói: “Tại sao các ông 
không kể cho mọi người về những điều này? Tại sao các ông chỉ làm 
mỗi việc là kêu gào to hon những ngưòi khác rằng bia của mình là 
tinh khiết? Tại sao không nói ra các lý do?” 

Họ nói: “Các quy trình mà chúng tôi sử dụng có khác gì những 
người khác đâu. Đây là những quy trình chuẩn để làm ra được bia 
ngon mà”. 

“Nhưng những người khác không bao giờ kể câu chuyện này. Nó 
khiến bất kỳ ai đi qua nhà máy bia của các ông cũng phải kinh ngạc. 
Khi đưực viết ra, nó sẽ khiến ngưòi ta phải tram trồ đấy”, tôi đáp. 

Vì vậy, tôi đã vẽ ra giấy những căn phòng lắp kính dày cùng mọi 
yếu tố khác góp phần vào sự tinh khiết. Tôi kể một câu chuyện mà 
mọi nhà làm bia tốt đều biết, nhưng là một câu chuyện chưa bao giờ 
được kể. Tôi đem lại cho sự tinh khiết một ý nghĩa. Trong một vài 



tháng, Schlitz đã nhảy từ vị trí thứ năm lên vị trí thứ nhất. Chiến dịch 
đó cho đến nay vẫn là một trong những thành tựu vĩ đại nhất của tôi. 
Tuy vậy, nó cũng đặt nền tảng cho nhiều chiến dịch khác. Hết lần này 
đến lần khác, tôi đều kể các thực tế đon giản, quen thuộc vói các nhà 
sản xuất trong ngành - quen thuộc đến mức không ai kể, nhưng 
chúng đã cho sản phẩm gắn kết đầu tiên vói chúng uy tín, độc quyền 
và lâu dài. 

Tình huống kiểu này xảy ra trong rất nhiều ngành. Các nhà sản 
xuất quen thuộc vói quy trình đến mức họ không nhìn thấy điều gì 
đặc biệt trong các phưong pháp của mình. Họ không nhận ra rằng 
phần lớn thế giới đều kinh ngạc trước những phưong pháp nàỵ và 
những thực tế đó, vốn dường như quen thuộc với họ, lại có thề cho 
họ sự khác biệt to lớn. 

Đây là tình huống xảy ra trong phần lớn các bài toán quảng cáo. 
Sản phẩm không độc đáo, không có lợi thế gì lớn, có lẽ vô số người có 
thể làm được các sản phẩm tưong tự. Tuy nhiên, hãy “trải lòng” 
những khó khăn mà bạn phải hứng chịu để trở nên vượt trội, hãy nói 
đến các yếu tố và tính năng mà những người khác dường như quá 
quen thuộc đến mức coi nó là mặc nhiên và không nói đến, rồi sản 
phẩm của bạn sẽ trở thành tiêu biểu cho những điều tuyệt diệu đó. 
Nếu sau đó những người khác nói rằng họ cũng có chúng, thì nó sẽ 
chỉ giúp quảng cáo thêm cho bạn mà thôi. Rất ít sản phẩm đưực 
quảng cáo mà không thể bắt chước. Không nhiều công ty thống trị 
một lĩnh vực nào đó mà có một lợi thế độc quyền. Họ đon giản là 
người đầu tiên nói lên các thực tế đầy thuyết phục. 

Ông Cyrus w. Curtis, công ty xuất bản Curtis, đã kể cho tôi một sự 
việc thú vị hên quan đến chiến dịch Schlitz đó. Ông chưa bao giờ uống 
bia, chưa bao giờ cho phép xuất hiện từ bia hay rượu trong các cột 
báo trên t ờ Ladies’ Home Journal. Tuy vậy, ông đã cầm vào toa ăn 
trên xe lửa một tờ Lỉfe, trong đó có một trong những quảng cáo 
Schlitz này. Quảng cáo đã gây ấn tượng đến mức ông phải gọi một 
chai Schlitz. Ông muốn nếm thử một sản phẩm đưực làm trong 
những điều kiện sạch lý tưởng như vậy. 

Trong số các bạn tôi ở Racine có Jim Rohan. Anh là một nhân 
viên bán hàng. Anh yêu một giáo viên nhưng mức lưong của anh 
không cho phép anh kết hôn. Tuy vậy, anh có một ý tưởng về các lò ấp 
trứng và cảm thấy nếu khai thác được ý tưởng đó, anh sẽ có đủ tiền 



làm đám cưới. 


Tôi nói với anh rằng tôi sẽ khai thác ý tưởng và tôi đã làm được. 
Tôi đọc khoảng 75 catalog và quảng cáo về lò ấp trứng. Chúng giống 
hệt nhau. Những nhà sản xuất đều bảo các nhân viên bán hàng tìm 
cách đê sản phẩm của mình được ưa thích hon. Tôi phân tích tình 
huống và cố tìm một phưong pháp tấn công độc đáo. 

Tôi đã tìm ra một người nuôi gà thật sự và xin phép viết một 
quyển sách dưới tên anh. Anh là một chàng trai độc lập và không 
quan tâm đến các quan điểm thoáng qua. Vì vậy, tôi đặt anh làm nhân 
vật trong cuốn sách của tôi. Viết dưới cái tên của người đàn ông này, 
và dựa trên các thực tế mà anh cung cấp, tôi không mời ai mua lò ấp 
trứng Racine. Tôi chỉ đon giản kể các kinh nghiệm của anh. Anh đã 
thử mọi loại lò ấp trứng và biết những lòi quảng cáo không đúng sự 
thật. Anh đã thực sự kiếm ra tiền và đây là những phưong pháp mà 
anh sử dụng. Anh sẽ giúp và khuyến khích những ai muốn đi theo 
anh, nhưng anh không thông cảm vói những ai đi theo những ảo 
tưởng hão huyền. 

Lời phát biểu đó đã phát huy hiệu quả. Phần lớn những ngưòi tìm 
kiếm lò ấp trứng đều xin năm hoặc sáu catalog. Tất cả chúng đều 
giống nhau, ngoại trừ của tôi. Đây là một người đàn ông thực tế và 
từng trải, người quan tâm đến phục vụ hon là bán hàng và những 
người thực tế đang tìm kiếm lợi nhuận đều đi theo anh ta một cách tự 
nhiên. 

Giá của các lò ấp trứng Racine rất cao. Rất nhiều người, dù đã 
thay đổi quan điểm, vẫn ngập ngừng khi so sánh các mức giá thấp 
được đưa ra. Vì vậy, tôi đã giục Rohan thành lập một công ty khác với 
tên Công ty lò ấp trứng Belle City, để cung cấp các lò ấp trứng ở mức 
giá thấp hon nhiều dựa trên những yếu tố hấp dẫn khác nữa. 

Chúng tôi theo dõi những thắc mắc về sản phẩm Racine trong 10 
ngày. Khi nhận thấy có một sự kháng cự quá lón, chúng tôi đưa ra sản 
phẩm Belle City. Nhờ đó, chúng tôi tang gấp đôi cơ hội (đối vói những 
người mua lò ấp trứng, nếu không, dù nỗ lực hết sức, chúng tôi cũng 
không bao giờ kiếm được lợi nhuận. Như vậy, chúng tôi đã xây dựng 
được một doanh nghiệp thực sự lớn mạnh như ngày nay, và tôi không 
thấy đối thủ nào trong quá khứ còn sống sót. 



Chúng tôi làm ra và quảng cáo nhiều sản phẩm khác ở Racine, đó 
là phòng tắm Racine, tủ lạnh Racine. Đó là những trải nghiệm quảng 
cáo tuyệt vời, vì không có rủi ro hay sự lặp lại. 

Công ty giày Racine sản xuất những đôi giày tuyệt vời, nằm tại 
trung tâm khu vực da ở giữa Chicago và Mihvaukee. Những đôi giày 
của họ vào thời điểm đó có giá bán buôn trung bình là 2,15 đô-la một 
đôi. Tôi thành lập cái mà tôi gọi là “Câu lạc bộ Racine”, bán giày 
Racine cho các thành viên vói các mức giá hời. Tôi niêm yết giá cho 
các thành viên là 3 đô-la một đôi tính cả công vận chuyển, và tôi cung 
cấp 6 kiểu dáng để lựa chọn. Phí chuyển phát nhanh trung bình là 35 
xu một đôi. Vì vậy, lợi nhuận trung bình của tôi là 50 xu một đôi. Tuy 
nhiên, phí thành viên là 25 xu và chỉ khi trở thành thành viên bạn 
mói có thể mua vói giá như vậy. Tôi dùng phí thành viên đê trả chi 
phí quảng cáo. Với mỗi đôi giày, tôi gửi 12 thẻ thành viên kèm theo 
catalog, v.v... Bất kỳ ai bán đưực 12 thẻ thành viên này đều có thể mua 
giày vói giá 25 xu một đôi. Một thẻ thành viên sẽ trao cho ngưòi sở 
hữu nó quyền mua một đôi giày vói giá 3 đô-la, cùng 12 thẻ nữa trị giá 
25 xu mỗi thẻ. 

Tôi đang bán giày vói giá 3 đô-la trong khi tại các cửa hàng sẽ là 
từ 3,5 đến 5 đô-la. Tôi chỉ bán chúng cho những khách hàng nhất 
định, các thành viên câu lạc bộ Racine. Mỗi người mua, nếu muốn, có 
thể bán các thẻ thành viên vói giá 25 xu mỗi thẻ. Nếu làm vậy, đôi 
giày của người đó sẽ chỉ có giá 25 xu. Khi quảng cáo của tôi thu hút 
đưực một vài người mua, họ sẽ trử thành người bán hàng cho tôi. Vậy 
là chỉ một quảng cáo nhỏ đã tạo ra cho tôi một lượng khách hàng lớn. 
Nó nhanh chóng vượt quá khả năng của công ty giày Racine và các 
đon hàng bị trì hoãn khá nhiều. 

Việc này là do thực tế giày thường không vừa, còn tôi bảo đảm về 
sự vừa vặn. Hàng bị trả lại lấy mất phần lớn lựi nhuận của tôi. Tuy 
nhiên, tôi học đưực một khía cạnh mói tronệ bán hàng. Đó là cách 
khách hàng, dù là trong bán trực tiếp hay kiểu gì đi chăng nữa, có thể 
ảnh hưởng đến lợi nhuận tưong lai ra sao. 

Trong suốt thòi gian đó, tôi tiếp tục quảng cáo các sản phẩm bán 
lẻ trên khắp đất nước. Tôi thử nghiệm ở địa phưong đủ kiểu bán 
hàng. Bất cứ khi nào nghĩ ra một kế hoạch đem lại lợi nhuận lớn, tôi 
liền nói cho các đại lý khác. Tôi không bao giờ nghĩ đến việc ngủ. 

Toàn bộ tham vọng của tôi là tìm ra những cách dẫn dắt mọi ngưòi 



đến mua, và tôi đã tìm được rất nhiều. Những thứ tôi tìm ra lúc đó là 
nền tảng cho mọi thành công của tôi. 



N hững năm ở Racine đem lại cho tôi trải nghiệm độc đáo trong 
việc quảng cáo các sản phẩm chuyên biệt, và khiến tôi trở nên 
có danh tiếng. Các phưong pháp của tôi đầy mói lạ. Dòng sản 
phẩm đó hầu như đều có giấy chứng nhận, nhưng tôi lại 
không có cái nào. Những lòi quảng cáo khinh suất tràn lan. Các quảng 
cáo của tôi lại chân thực, “Hãy thử loại thuốc ho này; kiểm nghiệm 
các lợi ích nó mang lại. Nó không thể có hại vì không có thuốc phiện 
trong đó. Nếu nó thành công, con ho sẽ chấm dứt. Nếu nó thất bại, 
các bạn không mất gì cả. Chính dưực sĩ của các bạn đã ký giấy bảo 
đảm”. 

Sức hấp dẫn vô cùng lớn, gần như không cưỡng lại được. Kể từ 
đó, nghiên cứu chính của tôi là tạo ra những sức hấp dẫn như thế. Khi 
chúng tôi đưa ra những đề nghị mà không ai có lý do họp lý để từ 
chối, thì khá chắc rằng nó sẽ được chấp nhận. Va dù 101 đề nghị hào 
phóng đến đâu, dù nó dễ bị lợi dụng đến đâu, thì kinh nghiệm vẫn 
chứng minh rằng không mấy ai đi lừa những người đưa ra một giao 
dịch công bằng. Hãy thử phòng thủ hay bảo vệ bản thân, bản chất con 
người sẽ muốn lảng tránh bạn. Nhưng hãy loại bỏ mọi rào cản và nói 
“Chúng tôi tin bạn” và bản chất con người sẽ muốn chứng minh lòng 
tin đó là đúng. Tất cả kinh nghiệm của tôi trong quảng cáo đã cho 
thấy rằng con người nói chung là trung thực. 

Một người đàn ông ở Chicago đã kiếm được một khoản nhỏ từ 
máy đánh chữ Oliver, nhưng sản phẩm này không phải là thứ ông ta 
thích. Ông là một nhà quảng cáo bẩm sinh và từ lâu đã muốn tìm 
kiếm một sản phẩm mà mình ưa thích. 

Tronẹ khi ông đang xây dựng nhà máy ở Montreal, nhiều người 
đã đến ke vói ông về một loại thuốc sát trùng được làm ở Toronto, có 



tên là “Khí ozone hóa lỏng của Powley”. Nhiều tổ chức ở Canada đã 
chứng nhận, ứng dụng và dù không quảng cáo, nhưng vô số người 
vẫn biết, sử dụng và thu về những kết quả đáng kinh ngạc. 

Cuối cùng, người đàn ông này bị hấp dẫn và đã đến Toronto để 
điều tra về sản phẩm. Ông đã tìm được một loại thuốc sát trùng làm 
từ khí, vô hại khi sử dụng bên trong. Ông hỏi hàng trăm ngưòi từng 
dùng thử, bao gồm các bệnh viện và tổ chức Công giáo. 

Ông mua sản phẩm vói giá 100.000 đô-la, rồi đổi tên là 
Liquozone. Sau đó, ông bắt đầu quảng cáo và tiếp thị. Ông tìm ra một 
người quảng cáo giỏi và ký họp đồng một năm vói anh ta. Năm sau, 
ông lại chọn một người khác. Trong bốn năm, ông đã thử bốn người 
làm quảng cáo từng thuyết phục ông về khả năng của họ, nhưng kết 
quả đều la thất bại thảm hại. Tất cả tiền đầu tư \ầo công ty đều biến 
mất. Công ty nợ nần chồng chất. Bảng cân đối kế toán cho thấy một 
khoản lỗ ròng 45.000 đô-la. Điều này chứng minh rằng kinh nghiệm 
và năng lực quảng cáo một sản phẩm chuyên biệt hiếm như thế nào. 

Song nhà quảng cáo đầy quyết tâm này vẫn không nản chí. Ông 
tin vào sản phẩm của mình và cảm thấy rằng một người nào đó, ở đâu 
đó, sẽ biết cách để biến nó thành kẻ chiến thắng. Ông nói: “Chúng ta 
sẽ thử một năm nữa và lần này, chúng ta sẽ tìm đưực người này”. 

Vào ngày cuối cùng của năm thứ tư, ông đến gặp mọi công ty 
quảng cáo hàng đầu ở Chicago và đề nghị mỗi công ty giói thiệu một 
ngưòi quảng cao giỏi nhất mà họ biết vê sản phẩrn kiểu đó. Vì lúc bấy 
giờ tôi là ngôi sao sáng trong lĩnh vực này, nên tôi tin rằng tất cả họ 
đều nêu tên toi. 


Cuộc gặp cuối cùng của ông ấy là vói J. L. Stack và ông vẫn đặt ra 
cùng một câu hỏi. Đúng lúc ấy, một bức điện tín của tôi đưực gửi đến 
để báo rằng tôi chấp nhận lòi mòi ăn tối vói ông Stack vào đêm Giao 
thừa đó. Ông Stack gio* ra bức điện tín và nói: “Tất nhiên, cậu ta là 
người ông tìm. Chắc chắn là những người khác đã bảo ông rồi. Tuy 
nhiên, sếp của cậu ấy là khách hàng cua tôi. Tôi không thể làm gì gây 
hại đen lợi ích cua cấu ấy. Hopkins là bạn tôi và tôi không thể bao cậu 
ấy cân nhắc đề xuất vô vọng của ông đưực”. 

Ngưòi quảng cáo trả lòi: “Nếu Hopkins là người như ông nói, thì 
anh ta có thể tự lo liệu. Chúng ta hãy cùng dùng bữa tối nay và gặp 



anh ta”. 


Đó là mối liên hệ đầu tiên của tôi vói Liquozone. Người quảng bá 
nó là một ngưòi đàn ông đầy sức hút. Gần như tôi không thể kháng 
cự sức mạnh trong tính thuyết phục của ông. Vì vậy, trái vói mong 
muốn của tôi, ông đã khiến tôi ở lại và gặp ông vào ngày hôm sau. 

Đó là ngày đầu tiên của năm mói. Tôi muốn ở nhà. Văn phòng 
Liquozone, noi chúng tôi gặp nhau là noi tối tăm. Sàn nhà và bàn làm 
việc đều làm bằng gỗ thông xù xì. Nhiệt tỏa ra từ lò sưởi tròn cũ nát 
bằng gỗ. Khung cảnh thật ảm đạm, công ty thì đang phá sản. Tôi chấp 
thuận bị giữ lại ở Chicago vào ngày đầu năm mới vì một đề xuất như 
vậy đấy. Do đó, cuộc nói chuyện giữa chúng tôi vừa không thú vị vừa 
không khả quan. 

Mặc dù vậy, người đàn ông có thể cưòi và bắt đầu lại sau bốn lần 
thất bại, không hề nản chí vì thái độ của tôi. Vài ngày sau, ông theo tôi 
đến Racine, rồi đề nghị tôi đi theo ông trong ba ngày đến Toronto. Tôi 
chấp nhận vì thú vui được làm bạn đồng hành vói ông và vì tôi muốn 
đi nghỉ. 

Ở Toronto, ông cho tôi một chiếc xe và một quyển sách hưÓTLẸ 
dẫn để tôi toàn quyền sử dụng. Trong ba ngày, tôi đến thăm các to 
chức và những ngưòi đã chứng kiến các kết quả của Liquozone. Tôi 
chưa bao giờ đưực nghe những câu chuyện như họ kể. Vào cuối ngày 
thứ ba, tôi nói: “Tôi đã tìm thấy ở đây một lý do lán hon về việc tại 
sao tôi không thể họp tác cùng với ông. Tôi không phải là người có đủ 
tầm vóc đê noi vói thế giói về sản phẩm đó. Tôi khống thể khiến nó có 
được vị trí xứng đáng. Vì vậy, tôi xin ông một lần nữa hãy quên tôi 
đi”.’ 


Nhưng người đàn ông này không phải là người để bị từ chối. Vài 
ngày sau, ông lại đến Racine và chúng tôi đã thảo luận dự án cả đêm. 
Vào lúc 4 giờ sáng, kiệt sức vì sự dai dẳng, ấn tượng với lý lẽ về nghĩa 
vụ, tôi chấp nhận những đề xuất nghèo nàn của ông. 

Tôi sẽ không được trả lưong, vì ông không có tiền để trả. Mặc dù 
vậy, tôi được 1/4 cổ phần trong một doanh nghiệp sắp phá sản. Tôi 
phải rời văn phòng đẹp đẽ của mình để lấy một cái bàn làm bằng 
thông trên phố Kenzie. Tôi phải rời xa những người bạn của tôi đe 
đến làm việc vói những người lạ. Tôi phải đánh đổi căn phòng của 



mình trong một khách sạn trên hồ Michigan để lấy một căn hộ tối 
tăm có giá 45 đô-la một tháng, noi mà vợ tôi phải tự làm mọi việc. Tôi 
phải đi bộ đến văn phòng để tiết kiệm chi phí đi lại và bảo toàn các 
khoản tiết kiệm của tôi. Tôi có một chiếc xe hoi, chiếc đầu tiên ở 
Racine và là niềm vui lúc thư nhàn của tôi. Giờ đây, tôi phải rời xa nó. 

Những người bạn tổ chức bữa tiệc chia tay, nhưng mọi cuộc nói 
chuyện đều xoay quanh sự xuẩn ngốc của tôi. Một “phái đoàn” được 
cử đi cùng tôi đến Chicago để phản bác lại sự ngu dại của tôi suốt dọc 
đường. Người bạn thân nhất hoàn toàn chối bỏ tôi. Anh nói rằng biết 
điều là điều kiện tiên quyết của một ngưòi bạn. 

Tôi bảo đảm rằng không mấy ai tham gia vào một cuộc phiêu lưu 
kinh doanh dưói những điều kiện tồi tệ như vậy. Song, điều tôi muốn 
nói ở đây là mọi thành tựu lớn lao trong đời tôi đều đạt được khi tôi 
chống lại những sự phản đối ấy. Mỗi bước đi về phía trước, đến một 
niềm hạnh phúc hoặc sự thỏa mãn lớn hon, tôi đều phải chiến đấu 
vói mọi người bạn mà tôi có. Có lẽ bởi họ ích kỷ và muốn tôi ở lại vói 
họ. 


Tôi đã từng gặp những tình huống éo le khác, quan trọng hon cả 
tiền bạc và kinh doanh. Toi luôn phải tự đối diện vơi chúng. Tôi phải 
tự ra quyết định và luôn vấp phải sự phản đối kịch liệt. Mỗi bước đi 
lón trong đời tôi đều bị các bạn tôi chế nhạo và phản đối. Những 
chiến thắng lón nhất tôi có được về hạnh phúc, về tiền bạc hay về sự 
thỏa mãn, gần như đều bị mọi người dè bỉu. 

Tuy nhiên, tôi lý giải theo cách này: Người bình thường không 
thành công. Chúng ta hiếm khi gặp những người đạt được mục tiêu 
của họ, hiếm gặp những ngưòi thật sự hạnh phúc hay hài lòng. Vậy 
tại sao chúng ta lại để số đông quyết định các vấn đề có ảnh hưởng 
đến cuộc sống của chúng ta? 

Tôi đủ thành công, thừa hạnh phúc và tuyệt đối hài lòng. Không 
một điều nào trong số những ân huệ đó sẽ đến nếu tôi đi theo lòi 
khuyên của những người bạn. 


Do vậy, tôi không bao giờ cho lòi khuyên. Mỗi người đều có cuộc 
sống riêng và sự nghiệp riêng của mình. Chúng ta không có cách nào 
đo lường được ham muốn và năng lực của ngưòi khác. Chỉ cần một 
từ gây nản chí vào khoảnh khắc quyết định thôi là có thể thay đổi 



hoàn toàn con đường của họ. Rồi sau đó, không một ai nói ra từ đó 
chịu nhận trách nhiệm. Tôi không muốn chuốc lấy nghĩa vụ nào kiểu 
như thế. Quảng cáo dạy chúng ta rằng chúng ta hoàn toàn có thể đánh 
giá sai lầm, thậm chí về những thứ chúng ta biết rõ nhất. Chúng ta 
chẳng được gì khi cố đưa ra lòi khuyên cả. 

Tôi gia nhập Liquozone trong hoàn cảnh như vậy. Tôi đang choi 
một trò choi tuyệt vọng. Trong bốn năm, bốn người đàn ông đã thất 
bại hoàn toàn. Song trong chuyến phiêu lưu mạo hiểm mơ hồ này, tôi 
đang đánh cược tất cả những gì tôi có. 

Đêm này qua đêm khác, tôi dạo bước ở Lincoln Park, cố nghĩ ra 
một kế hoạch. Tôi bám vào những quan điểm cũ của tôi. Phục vụ tốt 
hơn người khác, cung cấp tốt hơn người khác và khả năng chiến 
thắng của bạn là rất cao. 

Một buổi sáng, tôi đến văn phòng và nói: “Tôi có một ý tưởng rất 
hấp dẫn. Chúng ta hãy mua chai 50 xu đầu tiên. Rồi, vói tất cả những 
ai chấp nhận, chúng ta sẽ cung cấp một giấy đảm bảo cho các chai 6 
đô-la. Chúng ta trả cho chai đau tiên. Nêu phép thử đó khiến một 
người tiếp tục, chúng ta sẽ chịu rủi ro về phần còn lại”. 

Đồng sự của tôi kinh hãi. Ông nói: “Chúng ta đang phá sản. Đề 
xuất của anh sẽ khiến chúng ta rơi vào mớ bòng bong mất”. 

Tuy nhiên, tôi đã được ông cho phép thử thực hiện kế hoạch tại 
12 thành phố nhỏ ở Illinois. Chúng tôi cung cấp một chai 50 xu miễn 
phí. Đối vói mỗi người hỏi lấy cái chai này, chúng tôi gửi một đơn 
hàng có tên một dược sĩ địa phương nào đó và nói: “Chúng tôi sẽ trả 
tiên . 

Rồi chúng tôi gửi cho mỗi người hỏi về sản phẩm một giấy bảo 
đảm trong đó cung cấp những chai 6 đô-la vói giá 5 đô-la. Người 
dược sĩ sẽ ký vào giấy bảo đảm. Nếu 6 chai đó không đem lại kết quả 
hài lòng, chúng tôi sẽ trả lại không thiếu một xu. 

Hãy xem một đề xuất như vậy hấp dẫn đến mức nào. Một chai 50 
xu miễn phí. Rồi một lô sản phẩm có giá 5 đô-la một chai được đảm 
bảo. “Chỉ cần nói với dược sĩ của bạn rằng bạn không hài lòng và tiền 
của bạn sẽ được trả lại mà không cần tranh cãi”. 



Tôi có một đề xuất mà không người bình thường nào có thể từ 
chối, do vậy, tôi biết phần lón những người có nhu cầu sẽ chấp nhận 
nó. Chúng tôi phát hiện ra trong những thành phố thử nghiệm, 
những yêu cầu hỏi xin các chai miễn phí tốn của chúng tôi 18 xu mỗi 
chai. Chúng tôi đợi 30 ngày và phát hiện ra cứ một người hỏi xin thì 
chúng tôi thu đưực 90 xu. Lợi nhuận tính trên doanh thu của chúng 
tôi vượt xa chi phí quảng cáo trước khi các hóa đon đến hạn thanh 
toán. Và những lòi quảng cáo mà chúng tôi đảm bảo tốn chưa đến 2% 
doanh thu. 

Tôi có giấy của những dưực sĩ được quảng cáo, trong đó ghi 
những kết quả này. Rồi tôi gửi chúng cho những dưực sĩ hàng đầu 
khác, mỗi thành phố một người. Tôi cũng ghi lại cho họ những kết 
quả tôi thu được trong những dòng sản phẩm chuyên biệt khác. Vói 
mỗi lá thư, tôi gửi kèm một họp đồng có ghi cụ thể loại quảng cáo sẽ 
được thực hiện cùng lòi hứa rằng chúng tôi sẽ chỉ dẫn những người 
hỏi xin các chai miễn phí đến một cửa hàng nhất định. Điều kiện là 
một đon hàng vói số lượng phải lớn hon chi phí quảng cáo. Đon 
hàng đó phải là một đon hàng xác định và dành cho một sản phẩm 
mà họ chưa bao giờ nhìn thấy. Tuy vậy, chúng tôi đã có được những 
đon hàng đó từ những dưực sĩ hàng đầu - tất cả đều qua thư - mà 
giá trị đã vượt trên 100.000 đô-la. Sau đó, chúng tôi đưa các đon 
hàng đó cho công ty quảng cáo của chúng tôi. Chúng tôi nói: “Chúng 
tôi không có tiền. Chúng tôi nợ các anh 16.000 đô-la mà chúng tôi 
không thể trả được. Mặc dù vậy, đây là đon hàng từ những dưực sĩ 
giỏi, trị giá 100.000 đô-la. Chúng tôi sẽ giao chúng cho các anh đổi lấy 
số tiền quảng cáo đó. Đây là cách duy nhất, và là một cách chắc chắn, 
để lấy lại những gì chúng tôi nợ các anh”. 

Công ty đó chấp nhận đề xuất này vì họ không có lựa chọn nào 
khác. Họ không biết nhiều về quảng cáo mà chúng tôi đã thực hiện 
thành công nên không thể nhận ra vị thế của chúng tôi. Họ chạy 
quảng cáo đó và thu được kết quả từ khắp mọi noi, y như trong các 
thành phố thử nghiệm của chúng tôi. Năm tiếp theo, chúng tôi nhận 
hon 1.500.000 đề nghị xin chai miễn phí. Chi phí trung bình là 18 xu 
trên một đề nghị, y như trong các thành phố thử nghiệm của chúng 
tôi. Doanh số trung bình trên một yêu cầu là 91 xu, chỉ cao hon trong 
các thành phố thử nghiệm một chút ít. 


Tôi gia nhập Liquozone vào tháng Hai. Chúng tôi không có tiền, 
chỉ tiết kiệm đu đê trả mọi khoản tiền thuê. Trong năm tài chính đầu 



tiên, bắt đầu từ ngày 1 tháng Bảy, chúng tôi đạt 1.800.000 đô-la lãi 
ròng. Năm tiếp theo, chúng tôi chiếm lĩnh thị trường châu Âu. Chúng 
tôi lập một văn phòng ở London và tuyển dụng 306 người. Chúng tôi 
đã xây một nhà máy ở Pháp và trang bị cho một trong những văn 
phòng tốt nhất Paris. Trong hai năm, chúng tôi quảng cáo bằng 17 thứ 
tiếng và bán Liquozone ở gần như mọi quốc gia trên thế giói. 

Thuốc sát trùng là một mặt hàng không ổn định. Cái mói luôn 
thay thế cái cũ. Chúng tôi nhận ra điều đó và đã chuyển hướng rất 
nhanh. Trong ba năm, chúng tôi đã mua cho mọi người gần 5 triệu 
chai 50 xu. Chúng tôi đã tận dụng triệt để các cơ hội. Tuy nhiên, mảng 
kinh doanh Liquozone đó vẫn tồn tại và vẫn sinh lòi. 


Bí mật của thành công đó nằm ở sự liều lĩnh đã dẫn tôi đến việc 
từ bỏ sự an toàn để đổi lấy sự thiếu chắc chắn. Rồi đến việc mua một 
chai 50 xu cho những ai gửi phiếu đến. Sau đó là việc đảm bảo các kết 
quả. Chúng tôi tin vào sản phẩm của mình và tin vào mọi người. Suốt 
hành trình này, mỗi người mà chúng tôi hỏi ý kiến đều bảo chúng tôi 
khinh suất. Mỗi giám đốc, mỗi nhà tư vấn, đều bỏ rơi chúng tôi trong 
sự chán ghét. 

Tôi biết, có những cách khác để chiến thắng trong quảng cáo và 
trong bán hàng, nhưng chúng chậm và không chắc chắn. Nếu đề nghị 
một người đặt cược vào bạn, bạn sẽ phải đấu tranh để giành được 
điều đó. Nhưng nếu đề nghị đặt cược vào anh ta, thì mọi chuyện sẽ dễ 
dàng hơn nhiều. 

Tôi luôn đặt cược vào những người khác. Tôi phân tích đề xuất 
của mình cho đến khi chắc chắn rằng anh ta nhận phần tốt nhất trong 
giao kèo. Thế là tôi có một thứ mà mọi người không thể dễ dàng phớt 
lơ. 


Tôi đã bị lấy đi rất nhiều, nhưng nó tốn của tôi ít hơn 10 lần so 
vói việc tìm cách củng cố bất kỳ đề xuất an toàn nào. Ngày nay, phần 
lớn những thương gia hàng đầu đều đi đến cùng một kết luận. Bất kỳ 
thứ gì được mua trong một cửa hàng đầu đều dễ bị trả lại. Các hàn^ 
hóa được đặt qua thư cũng vậy. Vô số nhà quảng cáo đã gửi sản pham 
cho người lạ đê dùng thử. Họ nói: “Hãy thử trong 10 ngày” hoặc “Hãy 
xem những cuốn sách này” hoặc “Hãy hút 10 điếu xì gà này, chúng tôi 
sẽ chịu mọi rủi ro”. Những ai tìm cách chơi an toàn và đi ngược lại xu 
hướng gần như phổ biến này sẽ thấy mình lâm vào tình trạng thụt lùi. 



Chi phí của anh ta sẽ tăng gấp đôi hoặc gấp ba, dù đã cố gắng hết sức. 



CHƯƠNG 9 

KHỎI ĐẦU 17 NĂM TRONG MỘT 

/V > / 


CONG TY QUANG CAO 


T ôi dành năm năm với Liquozone - năm năm làm việc tích cực. 
Tôi đi từ văn phòng này đến văn phòng khác, cả trong và ngoài 
nước. Mỗi quốc gia đều tồn tại những vấn đề mói. 

Vào một đêm ở Paris, tôi gặp một bác sĩ nổi tiếng. Ông bảo tôi bị 
suy nhược rất nặng. Ông nói: “Thứ duy nhất cứu được anh là hãy về 
nhà và nghỉ ngoi”. 

“Tôi không có nhà”, tôi nói, “Tôi sống trong một khách sạn. Khách 
sạn này có vẻ giống nhà tôi nhất. Tôi cũng có thể ở đây”. 

Dù vậy, ông vẫn khăng khăng. Tôi liền nghĩ đến một nông trại 
trồng cây ăn quả ở Spring Lake, Michigan, noi mà tôi đã thường 
xuyên làm việc hồi còn bé. Tôi nhó* đến một cái tên ở đó, Robert 
Ferris. Tôi nghe nói anh đã xây một khách sạn. Vì vậy, tôi đã đánh 
điện cho anh để xin tá túc. 

Tôi nhận đưực câu trả lòi của anh ở New York. Khách sạn đó đã 
bị dỡ bỏ, nhưng anh có những ngôi nhà nhỏ với đầy đủ tiện nghi. “Tất 
cả những gì anh cần mang theo là hành lý của anh”. 

Tôi đã gửi anh một tấm séc để trả chi phí và tôi đến cùng chiếc 
rưong của mình. Trong ba tháng, tôi đã được tắm mình trong ánh 
nắng. Sau đó, tôi đến Chicago, quyết tâm từ bỏ những nỗ lực đã khiến 
tôi tàn tạ để sống một cuộc sống bình lặng. Tôi mòi một vài người 
bạn đến ăn trưa để nói lòi tạm biệt vói kinh doanh. Tôi là người vui 
vẻ nhất trong những người vui vẻ. Tôi định giữ mình bận rộn, nhưng 
trong tưong lai, tôi sẽ viết vì danh tiếng chứ không phải vì tiền bạc. 


Khi đến món thứ hai, một cậu thanh niên trẻ đã đến bàn chúng 



tôi. Anh nói: “Ông A. D. Lasker ở Lord & Thomas mời ông đến gặp 
vào chiều nay”. 

Tôi biết điều đó nghĩa là gì. Đó là một sự nghiệp nô lệ mói. Tôi 
căng thẳng, phân tâm và bị ốm. Đó là làm việc ngày đêm để tìm ra 
những cách kiếm tiền khác. 

Tôi quay sang những người bạn quanh bàn và nói: “Ông Lasker 
không thể làm điều này. Tôi đã làm tròn vai trò của mình. Tôi sẽ đến 
gặp ông bởi sự kính trọng, nhưng ông ấy không bao giờ có thể thuyết 
phục tôi lao vào vòng xoáy quảng cáo một lần nữa”. 

Tôi đã giữ đúng cam kết của mình. Ông Lasker đưa tôi một họp 
đồng của công ty đóng hộp Van Camp trị giá 400.000 đô-la. Điều kiện 
của nó là bản quảng cáo được nộp phải khiến ông Van Camp hài lòng. 

Ông Lasker nói: “Tôi đã lục tung cả đất nước này để tìm ra bản 
quảng cáo đó. Đây là bản quảng cáo tôi lấy đưực ở New York, đây là ở 
Philadelphia. Tôi đã chi hàng ngàn đô-la để lấy những bản quảng cáo 
tốt nhất có thể lấy đưực. Anh thấy kết quả rồi đấy. Cả anh va tôi đều 
sẽ không nộp nó. Giờ tôi đề nghị anh giúp tôi. Cho tôi ba quảng cáo để 
bắt đầu chiến dịch này và vợ anh có thể đi xuống đại lộ Michigan 
chọn bất cứ chiếc xe nào trên phố, tôi sẽ trả tiền”. 

Theo như tôi biết, không người bình thường nào từng chống lại 
Albert Lasker. Các tổng thống coi ông là bạn, không gì ông muốn mà 
không đạt được. 

VI vậy, tôi đã nhượng bộ, như mọi người khác, sự thuyết phục 
của ông. Đêm đó, tôi đi Indianapolis. Ngày hôm sau, tôi bắt đầu điều 
tra tình hình thịt lợn và đậu. Tôi phát hiện ra rằng 94% các bà nội trợ 
tự nấu thịt lợn và đậu. Song mọi nhà quảng cáo thịt lựn và đậu đóng 
hộp đều chỉ đang kêu gào “Hãy mua sản phẩm của tôi”. 

Tôi bắt đầu một chiến dịch phản đối việc nấu tại nhà. Tất nhiên, 
tôi cung cấp các mẫu đưực nấu tại nhà máy để dùng thử. Tôi nói về 16 
tiếng can thiết để nấu đậii tại nhẩ. Tôi nói lý do tại sao việc nấu đậu 
tại gia không bao giờ có thể làm đậu dễ tiêu hóa. Tôi vẽ những hạt đậu 
được nấu tại nhà, vói những hạt đậu giòn ở phía trên, hạt đậu mềm ở 
phía dưới. Tôi nói về cách chúng tôi chọn đậu, về loại nước mềm^ 
chúng tôi sử dụng, về những lò hoi, mà ở đó chúng tôi nấu đậu hàng 


giờ ở nhiệt độ 245 độ. Rồi tôi cung cấp các mẫu dùng thử miễn phí để 
so sánh. Kết quả thành công mỹ mãn. 

Sau một thời gian, khi những người khác bắt chước chúng tôi. 

Các đối thủ của chúng tôi đã cố làm việc đó bằng cách nhấn mạnh vào 
sản phẩm của họ. Thực tế, họ nói rằng: “Hãy đưa tôi tiền mà các bạn 
đưa cho những người khác”. Và những lòi kêu gọi như vậy chẳng 
được ai nghe. 

Tôi đưa ra các dòng tít “Bạn hãy dùng thử sản phẩm của cả đối 
thủ của chúng tôi nữa”. Tôi khuyến khích mọi người mua các nhãn 
hiệu đưực gợi ý và so sánh chúng với Van Camp. Lời kêu gọi đó đã 
đánh bại những cái khác. Nếu chúng tôi đủ chắc chắn về sự vượt trội 
của mình đến mức mòi gọi những so sánh như vậy, thì mọi người đủ 
chắc chắn để mua sản phẩm của chúng tôi. 

Đây là một điểm lớn nữa cần cân nhắc. Tranh luận bất cứ điều gì 
vì lọi ích của riêng bạn sẽ khiến mọi người chống cự đến cùng. Nếu ra 
vẻ vô tư và xem xét các ham muốn của khách hàng thì họ sẽ tự lũ lượt 
đến vói bạn. 

Hai sai lầm lón nhất trong quảng cáo là khoe khoang và ích kỷ. 
Bản năng tự nhiên của một người thành công là kể những gì người đó 
đã đạt được. Anh ta có thể làm thế khi ãn tối cùng vói một ngưòi. 
Nhưng làm điều đó trên giấy lại là một điều bất khả. Anh ta không thể 
che đậy trót lọt bất kỳ sự ích kỷ nào đang diễn ra, ở mức chi phí họp 
lý. Mọi người sẽ lắng nghe nếu bạn nói với họ về dịch vụ. Họ sẽ luôn 
quay lưng lại khi bạn tìm kiếm lợi ích cho bản thân. Điều này rất quan 
trọng. Tôi tin rằng 9/10 số tiền chi vào quảng cáo bị mất vì mục đích 
ích kỷ được đưa ra một cách hào nhoáng. 

Đa số quảng cáo, dù là ngày nay, đều dựa vào lòi kêu gọi “Hãy 
mua sản phẩm của tôi”. Lời kêu gọi đó không bao giờ hấp dẫn bất kỳ 
ai. Không người bán tạp phẩm nào nói: “Hãy đến cửa hàng của tôi, 
đừng đến cửa hàng bên cạnh”. Dù anh ta có đon giản đến đâu thì anh 
ta cũng thừa khôn ngoan để không làm thế. Anh ta đưa ra một lọi thế 
nào đó. Song, vô số nhà quảng cáo đang tiêu cả đống tiền để thử làm 
vậy trên giấy. 

“Sản phẩm của tôi là nguyên bản”; “Hãy chắc chắn mua đưực sản 
phẩm chính hiệu”. Tất cả những điều này chỉ đon giản là biến thể của 



lòi kêu gọi “Hãy đưa tôi tiền mà bạn đưa cho những người khác”. Dù 
là gì thì nó cũng không hiệu quả. Tất cả chúng ta đều có quá nhiều 
mục đích ích kỷ đến mức không thể xem xét mục đích của những 
người khác. Một người không sẵn sàng mòi chào một cách vị tha để 
có được những khách hàng thân quen, sẽ không có chỗ trong quảng 
cáo hay bán hàng. Bạn và tôi sẽ không hy sinh lợi ích của mình vì lợi 
ích của bất kỳ ai. Vậy thì đừng kỳ vọng ngưòi ta sẽ khác. 

Cho phép tôi sử dụn^ ví dụ Van Camp này như bằng chứng về 
những khiếm khuyết phổ biến. Một số ngưòi quảng cáo giỏi cũn^ tạo 
ra đưực những lý lẽ rất ấn tưựng, nhưng không ai trong số họ hieu 
tình hình. Nếu họ đi đến tận nhà và hỏi những bà nội trợ, họ sẽ rút ra 
những kết luận khác. Nhưng điều đó quá phiền phức. Họ đang làm 
việc với một ngưòi biết ít về các điều kiện đang tồn tại y như họ. Toàn 
bộ ý tưởng của họ là gây ấn tưựng vói ngưòi đàn ông đó với một bản 
quảng cáo thú vị. Họ không bao giờ qua mặt đưực A. D. Lasker. Ông 
là người rất thực tế. Ông biết rằng nếu không bán đưực hàng, thì mọi 
lợi thế về mặt ngắn hạn đều vô nghĩa. Vì vậy, ông đã tìm kiếm, trong 
khả năng tốt nhất của mình, người bán được hàng. 

Cho phép tôi tạm dừng để nhấn mạnh thực tế rằng thiện cảm 
không có giá trị ở đây. Nếu làm vui lòn^ người biết ít về thị trường 
người tiêu dùng hon bạn, thì bạn có the có một cơ hội tạm thời, 
nhưng việc bạn hy sinh tất cả thì những cơ hội lại là thực sự. Suy cho 
cùng, con người kinh doanh vì lựi nhuận, chứ không phải để khai 
thác các ý tưởng của họ. Và các ý tưởng của họ biến mất vào lúc lọi 
nhuận không xuất hiện. 

Tôi không bao giờ có khách hàng nào là bạn bè. Trong đời mình, 
tôi không bao giờ cảm thông với một ngưòi làm quảng cáo. Song, tôi 
kính trọng họ vì vị trí của họ. Họ khao khát khai thác những thành 
tựu của họ, y như tôi. Tuy nhiên, họ đại diện cho phía người bán. Còn 
tôi, đại diện cho người tiêu dùng. Và hai ý niệm này luôn như hai cực 
Trai đất. 

Thịt lợn và đậu của Van Camp không có gì đặc biệt. Chúng y như 
thịt lợn và đậu ở chỗ khác. Khi chúng tôi đến nhà máy và đem theo 
nửa tá nhãn hiệu khác nhau, không ai ở đó phân biệt được cái nào là 
của Van Camp. 

Mặc dù vậy, chúng tôi kể ra những thực tế mà chưa ai từng kể. 



Chúng tôi nói về những hạt đậu được trồng trên những loại đất đặc 
biệt. Bất kỳ loại đậu tây nào ngon đều phải đưực trồng ở đó. Chúng 

tôi nói về những quả cà chua chín cây, cà chua Livingston-^. Mọi đối 
thủ cạnh tranh của chúng tôi đều sử dụng chúng. Chúng tôi nói về 
cách chúng tôi phân tích mọi lô đậu, cách mà bất kỳ công ty đồ hộp 
nào cũng đều thực hiện. 

Chúng tôi nói về các lò hoi mà đậu được nấu hàng giờ trong nhiệt 
độ 245 độ. Đây là phưong pháp đóng hộp bình thường. Chúng tôi nói 
về cách chúng tôi luộc đậu trong nước mềm để loại bỏ vôi, thứ khiến 
vỏ bị cứng. Các đối thủ của chúng tôi cũng làm vậy. Chúng tôi mô tả 
các hạt đậu, nguyên hạt, không giòn và nhiều bột. Chúng tôi so sánh 
chúng vói đậu làm tại nhà, bằng cách để các hạt giòn ở phía trên và 
hạt mềm ở phía dưới. Chúng tôi nói lý do tại sao nếu nấu đậu trong 
những lò nưóng ở nhà thì sẽ bị lên men và khó tiêu hóa, và cách 
chúng tôi nướng trong những thùng kín sẽ không làm thất thoát bất 
kỳ hưong vị nào. 

Chúng tôi chỉ kể những câu chuyện mà bất kỳ đối thủ nào cũng có 
thể kể, nhưng tất cả họ đều nghĩ câu chuyện đó quá bình thường. 

Sau đó, tôi để ý thấy rằng những người đàn ông ăn trưa dưói phố 
thường gọi thịt lợn và đậu. Những món này đều đưực nấu tại nhà 
máy. Rõ ràng những người đàn ông này thích đồ nấu công nghiệp 
hon đồ nấu tại nhà, y như tôi. 

Vì vậy, chúng tôi đã cử người đi cung cấp sản phẩm của Van 
Camp cho các nhà hàng và quầy hàng ăn trưa. Chúng tôi nhanh chóng 
có hàng nghìn địa điểm phục vụ chúng vào buổi trưa. Chúng tôi công 
bố thực tế đó, nói ra số lượng địa điểm, ước tính có bao nhiêu nam 
giói hằng ngày đi ra đâu đó để ăn đồ Van Camp. Điều này đã định 
hình tư duy của phụ nữ. 

Các bà nội trự sẵn sàng bỏ việc nấu đậu tại nhà. Đó là một công 
việc khó khăn và mất nhiều thòi gian. Chúng tôi theo đuổi những bà 
nội trự đó - chiếm 94% - và nói cho họ cách để từ bỏ dễ dàng. Chúng 
tôi nói và chỉ ra sự khác biệt trong các kết quả. Nói vói họ có bao 
nhiêu người đàn ông của họ đang mua đậu đưực nấu sẵn dưới phố. 

Chúng tôi có cái lý của chúng tôi. Chúng tôi có thể nấu đậu ngon 
hon bất kỳ người phụ nữ nào nấu tại nhà, nhưng lại không thể nấu 


đậu ngon hon đối thủ. Vì vậy, chúng tôi tập trung tấn công vào những 
điểm yếu, biến Van Camp trử thành lối thoát dường như duy nhất. Và 
chúng tôi đã tạo ra nhu cầu khổng lồ. Không chỉ có vậy, nhãn hiệu 
Van Camp còn có thể tính giá cao hon nhiều so với các đối thủ. 

Sau đó, Van Camp bắt đầu sản xuất sữa đặc không đường. Ban 
đầu chỉ một nhà máy, sau là bảy hay tám nhà máy. Ông muốn quảng 
cáo sản phẩm đó, nhung chúng tôi khuyên không nên. Sữa đặc không 
đường là một sản phẩm tiêu chuẩn. Nó phải đưực làm theo những 
tiêu chuẩn nhất định để đáp ứng các yêu cầu của chính phủ. Không 
thể đưa ra lợi thế đối vói các sản phẩm tiêu chuẩn hay tự nhiên. Ai đó 
có thể nói: “Hãy mua trứng của tôi, vì chúng đến từ nông trại 
Hillside”. Hàng triệu đô-la đã bị lãng phí vào việc khiến mọi ngưòi 
gắn bó vói một nhãn hiệu sản phẩm thiết yếu nào đó; với các nhãn 
hiệu bột mì hay bột yến mạch và vói nhiều sản phẩm chủ chốt tưong 
tự. Tất cả những gì một người có thể nói là: “Hãy mua nhãn hiệu của 
tôi. Hãy đưa tôi tiền mà các bạn đưa cho những người khác. Hãy chắc 
chắn là tôi có nó”. Đây không phải là những lòi mòi chào đưực ưa 
chuộng. 

Tôi phân tích tình hình của sữa đặc không đường và phát hiện ra 
có những nhãn hiệu nhất định, dù quảng cáo hay không, vẫn thống trị 
và kiểm soát những thị trường nhất định. Một số đứng vững trong 
nhiều năm bất chấp mọi nỗ lực nhằm thay thế chúng. Dường như lý 
do duy nhất là sự quen thuộc. Một cách tự nhiên, các bà nội trự tiếp 
tục sử dụng những nhãn hiệu họ biết. 

Vì vậy, tôi đã nghĩ ra một kế hoạch biến sữa đặc của Van Camp 
thành quen thuộc. Trong một trang quảng cáo, tôi chèn một phiếu 
dùng đe đổi lấy một hộp 10 xu tại bất kỳ cửa hang nào. Chung tôi trả 
cho người bán tạp phẩm giá bán lẻ của anh ta. Trong ba tuần, chúng 
tôi thông báo rằng quảng cáo này sẽ xuất hiện. Cùng lúc đó, chúng tôi 
kể câu chuyện về sữa đặc không đường của Van Camp. 

Chúng tôi gửi các bản quảng cáo này cho tất cả những người bán 
tạp phẩm và bảo họ rằng mọi khách hàng của họ đều sẽ nhận được 
một phiếu này. Rõ ràng là họ phải có sữa đặc của Van Camp. Mỗi 
phiếu tưong đưong vói một khoản doanh thu 10 xu mà nếu họ bỏ lỡ 
thì sẽ chuyển sang tay của đối thủ. 


Kết quả là chúng tôi ngay lập tức bán đưực cho hầu hết các cửa 



hàng. 


Chúng tôi thực hiện thành công kế hoạch này ở một số thành php 
có quy mô vừa. Sau đó, chúng tôi tiến hành ở thành phố New York. Ở 
đó, thị trường bị một nhãn hiệu đối thủ thống lĩnh. Van Camp bán 
được rất ít. Trong ba tuần, chúng tôi đã bán được cho 97% cửa hàng, 
chủ yếu là qua thư. Mỗi người bán tạp phẩm đều nhìn ra sự cần thiết 
phải sẵn sàng cho nhu cầu về phiếu đó. 

Trong thời gian chờ đọi, chúng tôi thông báo trên báo về loại 
phiếu sắp xuất hiện. Chúng tôi nói vói các bà nội trự những lọi ích 
của loại sữa này, và cố gắng khiến họ đổi từ sữa đóng chai sang sữa 
đặc không đường. 

Vào một ngày Chủ nhật, trong một trang quảng cáo, chúng tôi 
chèn thêm phiếu. Kết quả của quảng cáo này là 1.460.000 phiếu đã 
được gửi đi. Chúng tôi trả cho những người bán tạp phẩm 146.000 
đô-la để đổi chúng ra sản phẩm. Nhưng 1.460.000 ngôi nhà đang 
dùng thử sữa của Van Camp sau khi đọc câu chuyện của chúng tôi, và 
tất cả diễn ra chỉ trong một ngày. 

Tổng chi phí của thưong vụ này, bao gồm cả CỊuảng cáo, là 
175.000 đô-la, phần lón được sử dụng vào việc đổi các phiếu ra sản 
phẩm. Trong chưa đầy chín tháng, khoản chi phí đó đã đưực bù đắp 
kèm theo một khoản lòi. Chúng tôi chiếm lĩnh được thị trường New 
York. Và kể từ đó, Van Camp đã nắm giữ nó và hàng năm thu được 
doanh số khổng ĩo. 


Hãy so sánh pliưong pháp này vói việc phân phát các mẫu dùng 
thử đến tận nhà. Ở đó, bạn đang cung cấp một thứ không ai xin mà 
cũng không ai cần. Nó không có chút uy tín nào. Chính việc tặng các 
mẫu dùng thử theo cách cẩu thả đó đã làm giảm giá trị sản phẩm. Các 
cửa hàng không phải là các kho dự trữ. Những người bán tạp phẩm 
cảm thấy bị xúc phạm nếu bạn phân phát miễn phí thứ họ bán. 

Theo kế hoạch của chúng tôi, những người bán tạp phẩm phải dự 
trữ hàng. Để lấy đưực mẫu dùng thử, người phụ nữ phải tốn một chút 
công sức. Cô ấy sẽ không thể biết về mẫu dùng thử nếu không đọc các 
thông tin về loại sữa này. Nếu cô ấy đưa phiếu ra thì đó là bỏi các 
quảng cáo khiến cô ấy muốn có sản phẩm. Người bán tạp phẩm thu 
được lợi nhuận từ giao dịch này, nên anh ta vui vẻ. Người phụ nữ 



thấy sản phẩm của Van Camp trong kho khi cô ấy sử dụng lon dùng 
thử đó. Do đó, chúng tôi chiếm lĩnh được hết thị trường này đến thị 
trường khác. Nếu chỉ phát mẫu dùng thử như bình thường thì không 
thể tạo ấn tượng. Đây chính là sự khác biệt giữa việc trình diễn và việc 
thực sự có được những gì bạn theo đuổi. 

Gần như không có nhà sản xuất sữa đặc không đường nào thành 
công trong việc phân phối sản phẩm ra toàn quốc. Họ không thể sản 
xuất đủ sữa, vì vậy, họ luôn tập trung phát triển các thị trường địa 
phưong để tăng sản lượng. 

Rồi cũng sẽ đến lúc các đối thủ sử dụng kế hoạch cho dùng thử 
của chúng tôi và chúng tôi phải nghĩ ra một cái gì khác. Đến thời điểm 
đó, hàng triệu ngôi nhà đã chuyển sang dùng sữa đặc không đường. 
Doanh số đã đạt 24.000.000 hộp một năm. Khi đó, vấn đề chủ chốt là 
tạo ra một nhãn hiệu quen thuộc. 

Ở các thành phố mói mà chúng tôi cố gắng chiếm lĩnh, chúng tôi 
tặng một món quà bí mật. Chúng tôi sẽ gửi cho các bà nội trự một 
món quà nếu họ gửi cho chúng tôi nhãn của sáu hộp Van Camp. Hoặc 
chúng tôi xếp chồng các món quà đã được gói ghém kỹ càng tại cửa sổ 
của các cửa hàng tạp phẩm và không nói các món quà đó là gì. Bất kỳ 
người phụ nữ nào cũng có thể lấy một cái bằng cách mua sáu hộp Van 
Camp. 

Sự tò mò là một yếu tố mạnh mẽ trong bản chất con ngưòi, đặc 
biệt là ở phụ nữ. Nếu bạn miêu tả món quà, một số sẽ thích nó, một 
số khác, chiếm đa số, sẽ không thích. Tuy nhiên, không ai lại không 
thích một món quà bí mật. 

Có những điều phải cân nhắc trong một đề nghị như vậy. Món 
quà phải không được gây thất vọng. Nó nên tốt hon một chút so vói 
kỳ vọng của người phụ nữ. Bên cạnh đó, đề nghị phải đưực đưa ra 
theo một cách khá tinh quái. 

Kết quả của đề nghị này là vô số phụ nữ đã mua sáu lon sữa của 
Van Camp. Họ vẫn trả mức giá như bình thường, nhưng việc họ nhận 
thêm được một món quà đã khiến giao dịch này trở nên hấp dẫn. 

Món quà tốn kém hon lọi nhuận chúng tôi thu được từ việc bán đó. 
Tuy nhiên, sữa là sản phẩm tiêu thụ hàng ngày. Gần như không có 
giới hạn mức giá một người sẵn sàng trả để có thêm một người dùng 



mói. Người dùng đó đã đọc tất cả về Van Camp, cô đã thấy nó ưu việt 
thế nào, vì vậy, cô đã mua Van Camp khi cô cần thêm sữa. Chúng tôi 
đã chiếm lĩnh và nắm giữ nhiều thị trường lớn bằng cách đó. 

Người đọc có thể nói rằng đây là cho dùng thử, là lên kịch bản, là 
buôn bán, chứ không phải là việc quảng cáo đầy hào nhoáng như 
chúng ta vẫn thường thấy. Tôi không quan tâm đến những quảng cáo 
bình thường và hào nhoáng. Chúng ta kinh doanh để có kết quả. Dù là 
lòi nói ba hoa hay nhất thế giới, nếu không đem lại kết quả, thì cũng 
vô dụng. Hàng trăm triệu đô-la mỗi năm bị lãng phí vào đó. 

Tôi muốn bán những gì tôi phải bán và bán nó có lãi. Tôi muốn 
các con số về chi phí và kết quả. Chúng ta chỉ có thể ra vẻ là những 
nghệ sĩ hay thiên tài trong một thòi gian ngắn. Những người làm kinh 
doanh sẽ nhìn thấu chúng ta. Những ai từng thử kế hoạch đó đều đã 
thất bại - bất cứ ai mà tôi biết. Tuy nhiên, một người thu được kết 
quả thực sự không bao giờ đánh mất sức hấp dẫn của mình. 

Chúng ta gặp những người đôi khi các ý tưởng của họ xoay quanh 
những thứ tầm thường. Họ muốn khoe khoang thành tựu. Và ở một 
vài khía cạnh nào đó, họ thường là những người có tiếng tăm. Một 
người có thể dễ dàng làm vui lòng họ nếu anh ta muốn hy sinh mọi ý 
tưởng thực tiễn, vì quảng cáo vói họ là một mê cung. Hãy làm điều đó 
đi và bạn chắc chắn sẽ thua cuộc. Mục tiêu cuối cùng của kinh doanh 
là lợi nhuận. Nếu theo đuổi bất kỳ điều gì khác, bạn sẽ nhanh chóng 
thấy mình bị mất uy tín. 

Tôi đã mất nhiều khách hàng vì tôi từ chối đề cao một tổ chức hay 
nuôi dưỡng lòng tự tôn cá nhân. Tuy vậy, tôi luôn phát hiện ra rằng 
đa số áp đảo là những người tìm kiếm lọi nhuận. Mọi ngưòi đều đang 
khao khát những cách kiếm tiền mới. Khám phá ra những cách này, 
tìm ra cách quảng bá chúng và bạn sẽ nhận được lượng công việc gấp 
10 lần lưựng công việc mà một người có thể làm. Không phải là công 
việc văn chưong, không phải công việc khiến những người bạn gái 
của bạn nói rằng, “Điều đó thật tuyệt vòi”, mà là công việc bán hàng 
thực tiễn. Không người đàn ông nào, ngoại trừ một gã tài tử, lại đi 
thư bất kỳ điều gì khác. 



T ôi viết những quảng cáo đầu tiên về ô tô vào năm 1899. Chúng 
nói về một chiếc ô tô hoi nước được làm tại Mihvaưkee. Cuốn 
sách của tôi về chiếc xe đó có tên là The Sport o/Kings (tạm 
dịch: Môn thể thao của những vị vua). Mau xe tôi sở hữu là 
chiếc ô tô có động cơ đầu tiên ở Racine. 

Tôi vừa là người lái xe vừa là thự sửa xe. cần 30 phút để khỏi 
động xe, nhưng khởi động chỉ là một vấn đề nhỏ so với việc giữ cho 
xe chạy. Nếu đi được 16 cây số mà không bị hỏng hóc gì thì chúng tôi 
sẽ khoe khoang về kỷ lục này. Nếu đi được đến Mihvaukee - khoảng 
hơn 40 cây số - chúng tôi đi thẳng đến nhà máy để sửa chữa, và ngày 
hôm đó, chúng tôi hiếm khi trở về nhà. 

Cứ đi được khoảng 16 cây số, chúng tôi lại phải dừng để đổ nước, 
rồi theo dõi đồng hồ đo lò hơi. Khi xe chạy, bơm nước hoạt động, 
nhưng nó thường chạy chậm đến mức không cung cấp đủ nước cho 
nồi hơi. Ghế của chúng tôi nằm trên nồi hơi. Tôi vẫn còn nhớ những 
đêm, trên những con đường lầy lội, chúng tôi thấy đồng hồ đo mực 
nước hạ xuống. Đến một điểm nhất định, chúng tôi biết nồi hơi sẽ 
phát nổ, nhưng chúng tôi tiếp tục muốn rút ngắn quãng đường phải 
đi bộ về nhà. Có những trải nghiệm thú vị hơn việc ngồi trên một cái 
nồi hơi trong một đêm ảm đạm, đọi nó phát nổ và ngắm nhìn đoạn 
đường dài lầy lội phía trước. 

Nhưng trải nghiệm đó khiến tôi có sự dam mê với ô tô. Kể từ đó, 
tôi đã viết những quảng cáo ô tô thành công cho khoảng 20 chiếc xe. 

Trong những ngày đầu tôi ở Lord &amp; Thomas, Hugh 
Chalmers đã mua hãng xe Thomas-Detroit và ông đến hỏi ý kiến tôi về 
việc đó. Chalmers là một người đàn ông tuyệt vời. Người ta nói ông 
từng là giám đốc bán hàng được trả lương cao nhất nước Mỹ, khi làm 
việc cho Công ty Máy đêm tiền Quốc gia. Tôi học được rất nhiều điều 



về bán hàng từ ông. Tôi phải nhấn mạnh rằng, trong những năm họp 
tác, tôi và ông chưa từng bất đồng. 

Thòi đó, những vấn đề trong quảng cáo ô tô khác so vói bây giờ. 
Trong nhiều năm, tình huống liên tục thay đổi, như một chiếc kính 
vạn hoa. Để gây được ấn tượng, cần phải hên tục cập nhật tình hình. 

Tôi đã dùng hình ảnh của Howard E. Coffin, khi đó là kỹ sư 
trưởng của công ty Chalmers. Bạn sẽ nhận thấy rằng bất cứ khi nào có 
thể, tôi đều đưa một nhân vật nào đó vào chiến dịch quảng cáo. Đó lúc 
nào cũng là một ý tưởng tuyệt vời. Mọi người thích làm việc vói 
những người mà tên của họ gắn với những thành công nhất định. Tôi 
phát hiện ra họ thích như thế hon là vói những công ty vô hồn. Việc 
nêu tên một chuyên gia trong một chiến dịch quảng cáo có nghĩa là 
người này có năng lực độc đáo và xuất chúng. Anh ta có thể không 
được công chúng biết đến. Nói chung, anh ta mói chỉ đang ở điểm 
xuất phát. Nhưng khi một nhà sản xuất đề cao anh ta, mọi người sẽ 
kính trọng anh ta. Anh ta sẽ sóm trở nên nổi tiếng, rồi tên của anh ta 
sẽ trở thành biểu tượng độc nhất của giá trị vĩ đại. Howard Coffin vẫn 
vô danh khi tôi lần đầu tiên dùng hình ảnh ông ấy. Quảng cáo đã đem 
đến cho ông danh tiếng lớn đến mức ông được bổ nhiệm đứng đầu 
Cục Hàng không trong chiến tranh. 

Vì những lý do tưong tự, tên của một cá nhân luôn tốt hon tên 
được đặt cho sản phẩm, và tốt hon nhiều so với một thưong hiệu. Nó 
xác định người thuê quản^ cáo là một ngưòi tự hào về sự sáng tạo của 
mình. Khiến một người nổi tiếng dễ hon nhiều so với một tổ chức. 
Hãy xem những cái tên có giá trị nhiều đến thế nào trong các vở kịch, 
các bộ phim hay nghề viết lách. Chúng thường là những cái tên được 
tạo ra một cách có chủ ý. Trong kinh doanh cũng vậy. 

Trong những ngày đầu tiên đó, xe của Chalmers và Cadillac đưực 
bán gần như đồng giá - khoảng 1.500 đô-la. Cadillac có danh tiếng 
lâu đòi và đẹp hon nhiều. Hình ảnh của Howard E. Coffin đã đem lại 
cho Chalmers một sự khác biệt, mang đến thành công lón. 

Chúng tôi đáp ứng các điều kiện khác khi chúng xuất hiện. Chúng 
tôi phát hiện ra một ấn tượng ngày càng lón rằng lợi nhuận trong 
ngành ô tô cao một cách quá mức. Chúng tôi phản ứng vói tình huống 
này bằng các dòng tít thông báo rằng “Lợi nhuận của chúng tôi là 
9%”. Sau đó, chúng tôi chỉ ra các chi phí thực của nhiều bộ phận 



không nhìn thay đưực. Tổng là hon 700 đô-la và nó không tính đến 
mọi bộ phận dễ thấy, như thân xe, ghế xe... 

Điều đó gợi ra một điểm nữa trong quảng cáo - lợi thế của sự cụ 
thể. Ân tưựng mà những lòi nói vô vị và chung chung tạo ra chẳng 
khác gì ấn tượng “nước đổ đầu vịt”. Những câu, “Tốt nhất thế giới”; 
“Rẻ nhất trong dài hạn”; “Kinh tế nhất”..., không tạo ra sức thuyết 
phục. Nhữnệ lòi quảng cáo như vậy đã đưực dự liệu từ trước. Những 
tạp chí bị kiểm duyệt khắt khe nhất chấp nhận chúng như những cách 
biểu hiện đon thuần của một nhân viên bán hàng đang cố gắng bước 
những bước tốt nhất về phía trước. Chúng không sai, mà chỉ phóng 
đại. Chúng gây hại nhiều hon là có lợi, vì thể hiện sự cẩu thả trong 
cách biểu hiện và khiến mọi người coi nhẹ mọi điều bạn nói. 

Nhưng khi đưa ra những lòi quảng cáo cụ thể và rõ ràng, các con 
số và thông tin thực, chúng tôi cho thấy một cách thể hiện được cân 
nhắc và suy xét. Chúng tôi hoặc nói thật hoặc nói dối. Mọi người 
không nghĩ những công ty lón sẽ nói dối, họ biết rằng chúng tôi 
không thể làm vậy trên những phưong tiện truyền thông tốt nhất. Vì 
vậy, chúng tôi hoàn toàn được tin tưởng về những lòi quảng cáo đó. 
Tôi sẽ dành những dịp khác đê nói về những lọi thế của những lòi 
quảng cáo cụ thể, rõ ràng. 

Công ty Hudson là công ty con của công ty Chalmers. Ông 
Chalmers rất thích công ty này. Công ty Hudson được thành lập do 
công ty Chalmers dư thừa nhân lực trong mảng bán hàng. Howard E. 
Coffin gia nhập Hudson và tôi dùng hình ảnh của ông ở đó. Tuy 
nhiên, chúng tôi còn đi xa hon. Chúng tôi dùng hình ảnh và tên của 
48 kỹ sư của chúng tôi. Rồi chúng tôi quảng cáo Hudson như một 
thành tựu về kỹ thuật. Điều này hợp voi tình hình. Thòi đó, ô tô có 
động co* không được tốt, hỏng hóc xảy ra như com bữa. Người mua 
coi trọng kỹ thuật hon bất kỳ yếu tố nào khác. Chúng tôi biến Hudson 
thành biểu tưựng nổi bật của yếu tố này. 

Việc này đã tạo ra một nền tảng tốt. Xe Hudson đạt được thành 
công lón và nó vẫn tiếp tục như vậy. Nguyên nhân chủ yếu chính là do 
nền tảng mà chúng tôi đã xây dụng trong những ngày đầu tiên đó. Tôi 
quảng cáo xe Hudson trong bảy năm, rồi để lại việc quảng cáo cho 
một người thân tín của tôi và người này sẽ tiếp tục các chính sách 
tưong tự. 



Câu chuyện về Overland— nghe như một tiểu thuyết. Ông John 
Willys quản lý một cửa hàng ở Elmira, N.Y., tên là Elmira Arms Co. 
Ông bán xe đạp. Sau đó, khi ô tô xuất hiện, ông làm đại lý cho 
Overland, công ty khi đó được xây dựng ở Indianapolis. 

Vào thòi điểm đó, Overland là một trong số ít hãng xe tốt. Ông 
bán đưực rất nhiều, cho đến khi cầu ở Elmira vưựt xa cung. Ông 
Willys đã nhận các đon hàng kèm theo tiền đặt cọc và gửi tiền đặt cọc 
xuống Indiana^olis. Tuy nhiên, xe không thấy đến. Vì vậy, ông đã đi 
Indianapolis đe tìm hiểu lý do, và đến đó vào một buổi sáng Chủ nhật. 
Ông gặp những người chủ Overland tại khách sạn, họ nói vói ông 
rằng họ đang phá sản. Họ đã không thể trả được tiền lưong vào đêm 
hôm trước. Họ nự khoảng hon 45.000 đô-la so vói mức họ có thể trả. 
Ông Willys không thể lấy lại tiền đặt cọc của mình, vì vậy ông tìm 
cách lấy xe. 

Ông nói: “Nếu các anh phá sản thì không thể tiếp tục kinh doanh 
đưực”. 

“Phải, chúng tôi đang từ bỏ”, họ trả lời. 

“Thế giả sử tôi có thể tiếp tục, các anh có chuyển nó cho tôi, cả nợ 
và tất cả mọi thứ không?” ông Willys nói. 

Họ bảo rằng họ sẽ làm vậy. Khoản tiền lưong chưa được trả là 
450 đô-la. Ông Willys bắt tay vào huy động số tiền đó. Ông vay tiền từ 
nhân viên khách sạn. Bản thân ông chỉ có một chút. Sáng hôm sau, 
ông tập họp công nhân và trả họ số tiền lưoTLg đã đến hạn. Sau đó, 
ông nói: “Các anh hãy lắp một chiếc xe. Tìm đủ các bộ phận và phải 
thật nhanh. Chúng ta cần huy động thêm tiền”. 

Họ đã lắp một chiếc xe và Willys chuyển nó cho một ngưòi bạn ở 
Allentown, PA. Ông gửi kèm theo một lá thư đại ý như sau: “Albert 
thân mến! Tôi đã chuyên cho anh một chiếc xe Overland, hối phiếu 
trả tiền ngay và vận đon được đính kèm. Anh cần chấp nhận nó vì tôi 
đã đổi hối phiếu ra tiền mặt và đã dùng số tiền đó”. 

“Albert thân mến” đã chấp nhận nó. Sau đó, họ sản xuất những 
chiếc xe khác và chuyển chúng đi theo cùng một cách. Cứ năm chiếc 
thì có khoảng bốn chiếc bị kẹt. Ngày càng cần nhiều xe hon để đáp 
ứng nhu cầu. vấn đề về tài chính ngày càng trở nên cấp bách. 


Ông Willys đến gặp các chủ nự với nụ cưòi nổi tiếng mà không ai 
bắt chước được của ông. Ông nói: “Các ông sẽ không thu được gì nếu 
các ông đóng cửa công ty chúng tôi, vì chúng tôi không có gì ở đó. Hãy 
cho tôi một cơ hội, tôi sẽ tìm cách vượt qua và trả cho các ông không 
thiếu một xu”. Các chủ nợ chấp nhận đề xuất đó, vì họ không nhìn 
thấy lối thoát nào khác. 

Ông Willys huy động được thêm chút ít và tiếp tục sản xuất. Các 
nhà máy nhanh chóng lâm vào tình trạng làm không đủ để bán. 

Không có thòi gian xây dựng thêm nhà máy, ông liền dựng lều. Vào 
mùa đó, trong những căn lều này, tôi tin là, ông đã kiếm được 
365.000 đô-la. 

Tôi không đảm bảo chính xác tất cả các số liệu. Tôi đang kể theo 
trí nhớ. Tuy nhiên, những sự kiện chính thì đúng và có nhiều ý nghĩa. 

Sau đó, ông Willys đã quyết định quay lại Elmira và xây một nhà 
máy ở đó. Đây là quê hương ông. Vào một buổi tối, người của chi 
nhánh ở Toledo đã đến gặp ông. Anh ta kể về một nhà máy ở Toledo - 
nhà máy Pope, Toledo - đã bị đóng cửa và phá sản. Anh ta nói: “Ông 
hãy thử đến xem và sẽ thấy nó được trang bị đầy đủ. Ông sẽ tìm được 
đủ thép và các bộ phận để trả mức giá mà họ đưa ra”. 

Vậy là ông Willys liền ghé qua Toledo. Ông đi khắp nhà máy vào 
ngày hôm sau, rồi tiếp tục đi New York và mua nó. Ngày hôm sau, ông 
đi châu Âu. Khi trở lại, ông phát hiện ra người của ông chỉ bán mỗi 
thép thôi đã thừa tiền trả cho chi phí nhà máy. 

Vào mùa tiếp theo, tôi đảm nhiệm quảng cáo Overland - quảng 
cáo đầu tiên mà họ thực hiện. Tôi phân tích tình hình để tìm ra nhung 
đặc điểm hấp dẫn nhất, nhưng trong toàn bộ dữ liệu tôi thu thập 
được, không có gì hấp dẫn tôi. Vì vậy, những quảng cáo đầu tiên của 
tôi có tựa đề là “Câu chuyện tuyệt vòi về Overland”. Tôi kể về việc nhu 
cầu của ngưòi sử dụng đã khiến John E. Willys phải đảm trách nguồn 
cung cho họ như thế nào. Làm thế nào nhu cầu đó ngày càng phát 
triển, cho đến khi cần phải dựng một nhà máy gồm toàn các căn lều. 

Một lần nữa, việc này nhấn mạnh một nguyên tắc trong quảng 
cáo. Mọi người, trong đó gồm cả bạn và tôi, giống như những con 
cừu, họ không thể đánh giá các giá trị. Chúng ta đánh giá mọi việc chủ 
yếu qua ấn tượng của người khác, qua xu hướng được ưa chuộng. 



Chúng ta theo số đông. Vì vậy, cách hiệu quả nhất tôi từng phát hiện 
ra trong quảng cáo là xu hướng đám đông. 

Đây là một yếu tố không thể coi nhẹ. Mọi người đi theo các phong 
cách và sự ưa chuộng. Chúng ta hiếm khi tự mình quyết định vì chúng 
ta không biết các thực tế, nhưng khi nhìn thấy đám đông đang đi theo 
một hướng nào đó, nhiều khả năng chúng ta sẽ đi theo họ. 

Tôi thể hiện trong quảng cáo của tôi rằng đám đông đang chọn ô 
tô Overland. Tôi nói về việc nhu cầu đã hồi sinh một công ty sắp phá 
sản như thế nào, rồi cách nó tạo ra một thành phố đầy những căn lều. 
Bài thuyết trình đó đã áp đặt tư duy của mọi người. Và họ đi theo trào 
lưu. Overland trở thành, giống như ngày nay, một trong những xe ô 
tô bán chạy nhất thế giói. 

Có lần, Reo L đã có một mùa tệ hại. Sản phẩm không bán được và 
trên thực tế, doanh số đã dừng hẳn lại. Viễn cảnh mùa tiếp theo vô 
cùng mờ mịt, và tôi được mòi đến để giải quyết tình huống khẩn cấp 
đó. Đó vốn là công việc chính của tôi trong ngành quảng cáo - giải 
quyết các tình huống cấp bách. Không ai mòi tôi đến khi tròi yên biển 
lặng. Gần như mọi khách hàng đều ròi bỏ tôi khi họ vào đưực 
vùngnước êm. 

Một phần đó là lỗi của tôi vì tôi thích các tình huống khẩn cấp, tôi 
thích làm hoa tiêu hon là làm thuyền trưởng. Khi con tàu quảng cáo 
đang đi trên lộ trình rõ ràng, tôi không có nhiều hứng thú bỏi công 
việc trở nên đon điệu. Tôi luôn sẵn sàng ròi đi và dẫn đường cho tàu 
khác. 

Khi đó, việc quảng cáo liên tục một sản phẩm trở nên đon điệu 
đối vói nhà quảng cáo. Anh cảm thấy công chúng đọc câu chuyện của 
anh cũng thường xuyên như anh, vì vậy, dần dần, anh muốn một sự 
thay đổi. 

Tôi không bao giờ có thể đồng ý vói quan điểm này. Khi thấy cái 
gì đó có vẻ là con đường đúng, tôi luôn muốn giữ nó. Có thể có con 
đường khác đê thành công, thậm chí thành công lớn hon, nhưng tỷ lệ 
rất thấp. Không có nhiều cách để thành công lón trong bất kỳ sản 
phẩm nào. Khi một phưong pháp nhất định được chứng minh là sinh 
lòi, tôi rất ngại phải bỏ nó, trừ khi tôi phát hiện ra và chứng minh 
được có một phưong pháp tốt hon bằng một số thử nghiệm họp lý. 


Cách tốt nhất để bán một sản phẩm cho hàng nghìn người có thể cũng 
là cách tốt nhất để bán một nghìn sản phẩm khác. 

Mỗi quảng cáo, theo tôi, nên kể một câu chuyện hoàn chỉnh. Nó 
nên chứa đựng mọi thực tế và lý lẽ có giá trị. Tôi phát hiện ra rằng, 
phần lán mọi người đều chỉ đọc mỗi câu chuyện một lần, như cách 
họ đọc một mẩu tin tức. Tôi không thấy có lý do nào để họ nên đọc 
lần thứ hai, vì vậy, tôi muốn họ thu đưực trong một lần đọc đó mọi 
thực tế thuyết phục. 

Bất cứ câu chuyện hoàn chỉnh nào, nếu được kể đi kể lại, chắc 
chắn đều trở nên đon điệu vói người đọc tất cả các quảng cáo. Nó 
khiến tác giả của quảng cáo đó thấy nhàm chán. Cả người viết và 
người đọc đều khao khát một sự thay đổi. 

Tôi đã nghiên cứu tình huống của Reo. Chiếc xe do ông R. E. Olds, 
một trong những người đầu tiên làm ô tô có động cơ, chế tạo ra. Tôi 
cân nhắc thực tế đó, cả những bất lọi đang tồn tại, và tất cả sự cạnh 
tranh có ảnh hưởng đến trường họp này. Để vượt qua những điều 
kiện khó khăn, cần đến những biện pháp hiệu quả. 

Vài ngày sau, tôi quay lại nói ông Olds rằng tôi sẽ tiến hành việc 
quảng cáo vói ba điều kiện. Đầu tiên là ông đặt tên mẫu xe mói là Reo 
thứ Năm. Làm vậy để đưa ra một cái tên đặc biệt và nhấn mạnh thực 
tế rằng chúng tôi có một mẫu xe mói. 

Điều kiện tiếp theo là ông Olds phải ký vào quảng cáo. Làm vậy để 
tận dụng được triệt để hiệu ứng từ danh tiếng của ông. Tôi nói với 
ông rằng tôi sẽ viết ra những quảng cáo khiến ông tự hào khi ký 
chúng, ỗng đã đồng ý. 

Sau đó, tôi đưa ra điều kiện rằng ông phải gọi nó là “Chiếc xe chia 
tay của tôi”. Làm vậy để báo hiệu đây có thể là chiếc xe cuối cùng và 
sự thỏa mãn ông dành cho nó. “Nhưng”, ông trả lời, “tôi có định nghỉ 
hưu đâu”. Tôi nói rằng điều đó không cần thiết. Sarah Bernhardt- đã 
thực hiện đến bảy chuyến lưu diễn chia tay. Ông có thể có hai hoặc ba. 
Mỗi cuộc chia tay đều có thể cân nhắc lại. 

Vì vậy, chúng tôi xuất hiện cùng vói các quảng cáo có tựa đề 
“Chiếc xe chia tay của tôi” vơi chữ ky, “R. E. òlds, nhà thiết kế”. Các 
quảng cáo đã vẽ nên những nét tiêu biểu của ngưòi đàn ông này, 


trung thực đến mức trần trụi, kinh nghiệm phong phú, đầy hiểu biết. 
Ông khinh bỉ việc làm ra bất cứ thứ gì mà không phải là cái tốt nhất 
có thể, bất chấp chi phí. Ông đặt danh tiếng của mình lên trên lợi 
nhuận. 

Chiến dịch từ khi bắt đầu đã tạo nên một con sốt. Reo thứ Nãm 
ngay lập tức trở thành chiếc xe được ưa chuộng nhất năm. Một thời 
đại mói mở ra cho công ty Reo và thòi đại đó tiếp tục cho đến khi 
công ty trở thành một trong những công ty thành công nhất và tốt 
nhất trong ngành. 

Quảng cáo ô tô thành công nhất mà tôi từng thực hiện lại có kết 
quả là một thảm họa, xuất phát từ những nguyên nhân khác. Đó là 

quảng cáo Mitchell^. Tôi được mòi đến để giải quyết một tình huống 
khẩn cấp. Như mọi lần, tôi thực hiện vô số nghiên cứu vế tình hình ô 
tô, các ý tưởng và xu hướng hiện tại. Tôi kết luận rằng phương pháp 
tốt nhẩt là hiệu suất. Khi đo, nổ đang là chủ đề đưực tất cả nhưng 
người làm kinh doanh nói tói. 

Công ty Mitchell có một chuyên gia về hiệu suất, một nhà máy rất 
năng suất. Vì vậy, tôi đã làm ra các quảng cáo có tựa đề là “ John w. 
Bate, Chuyên gia về Hiệu suất” và tôi nói về người đàn ông này cùng 
các phưong pháp của ông. 

Chiến dịch đó cũng là một con sốt. Tôi chưa từng biết bất kỳ 
quảng cáo ô tô nào lại mang về nhiều khách hàng đến vậy. Doanh số 
bắt đầu đạt mức đáng kinh ngạc. Tôi đã đánh đúng thị hiếu đám 
đông. Hon cả, những người mua ô tô có động cơ thích tính kinh tế 
đạt đưực nhờ hiệu suất. Công ty nhanh chóng bước vào con đường đi 
đến thành công vĩ đại. cấu trúc vốn của nó được điều chỉnh lại theo 
một cách rất hoành tráng. Tuy vậy, chiếc xe là một sản phẩm lỗi. Các 
kỹ sư đã tiết kiệm trong mọi chi tiết. Hàng trăm chiếc xe bị trả lại và 
mỗi chiếc xe được bán ra đều phá hỏng cái tên Mitchell. Doanh số 
càng lón, mức độ thiệt hại càng nặng. Chính thành công của quảng 
cáo, kết họp vói việc chiếc xe được cung cấp, đã dẫn đến tai họa. 
Chúng tôi đã làm quá mức đối với sản phẩm chúng tôi phải bán. Danh 
tiếng xấu bị lan rộng đến mức gần như không có cơ hội phục hồi. Việc 
này đã tạo nên một bài học nữa trong quảng cáo. 


Năm 1924, tôi được mời đến để quảng cáo xe Studebaker^. Tôi 


đã không ở trong ngành ô tô một vài năm. Tôi phải tìm hiểu lại về các 
điều kiện đang tồn tại, đây luôn là điều mang tính quyết định. Không 
bao giờ có thể đánh đúng thị hiếu cho đến khi biết xu hướng của các 
quan điểm nổi trội. 

Tôi đã nghiên cứu tình huống trong nhiều tuần. Studebaker vốn 
đã rất thành công. Doanh số, tài sản và lọi nhuận ngày càng tăng của 
nó đã trở thành một con sốt trên thị trương cổ phieu. Tôi kết luạn 
rằng các thực tế đó là một yếu tố lớn trong thành công của 
Studebaker. Vì vậy, tôi quyết định xây dựng dựa trên đó. 

Kết quả là tôi tạo ra một chiến dịch từ những điều mà ai cũng 
biết. Chúng tôi ghi ra những mức doanh thu đang tăng lên nhiều lần 
và chỉ ra các tài sản và cơ sở vật chất thể hiện những mức doanh thu 
đó. Chúng tôi dùng các con số thực để cho thấy sản xuất số lượng lớn 
giảm được chi phí như thế nào. Chúng tôi nói đến chi phí của những 
tính năng nhất định so với các tính năng của những sản phẩm khác và 
đưa ra các con số thực, đồng thời giải thích cách chúng tôi có thể cho 
phép những sự phung phí đó bằng cách sản xuất 150.000 xe một 
năm. Việc làm này đã chứng minh một điều mói, và ngày nay là một 
điều tối quan trọng, trong quảng cáo ô tô. 

Bài học được rút ra trong câu chuyện này là bài học về nghệ thuật 
bán hàng. Người bán hàng phải biết suy nghĩ và mong muốn của 
người mua. Người bán hàng phải biết các xu hướng để trở thành 
người dẫn đầu trong một xu hướng vô địch. 

Nhiều người chỉ biết đến quảng cáo dưới dạng viết mà ngôn ngữ 
và phong cách được coi là quan trọng. Không phải vậy. Nếu trong tình 
huong nao, việc viết đẹp cũng hiệu quả thì no là điểm bất lợi. Nó phô 
ra nỗ lực bán hàng và mọi nỗ lực đó đều tạo ra sự chống cự tương 
đương 

Bán hàng qua quảng cáo không khác gì bán hàng trực tiếp. Phong 
cách là một trở ngại. Bất cứ thứ gì làm giảm sự chú ý khỏi chủ thể đều 
làm giảm ấn tượng. Một người có thể nói: “Đó là một quảng cáo đẹp. 
Hình ảnh hoàn hảo, trình bày tuyệt vòi”. Nhưng chính ý tưởng đó đã 
khiến quảng cáo khó ảnh hưởng lên người đọc. Nó thể hiện sự thiếu 
chân thành, phô ra nỗ lực bán hàng. Và tất cả chúng ta đều đề phòng 
khi có ai đó đang tìm cách lấy tiền từ ví của chúng ta. 



Cách duy nhất để bán hàng là đề nghị cung cấp một siêu dịch vụ. 
Nó có thể được đề nghị theo cách đon giản. Đa số các quảng cáo 
thành công đều đạt đưực qua những cách đon giản. Chúng đánh vào 
thị hiếu và dường như đều cung cấp các dịch vụ mà mọi người muốn. 
Đó là lý do quá nhiều “quảng cáo đẹp” không mang lại kết quả. Mọi 
người đề phòng chúng và đó là lý do quá nhiều thành công đưực thực 
hiện theo những cách mà nhìn qua có vẻ đon giản. Chúng đưực thực 
hiện bởi những siêu nhân bán hàng đã quên đi bản thân. 



CHƯƠNG 11 
QUẢNG CÁO LỐP XE 


T ôi cũng chính là người tiên phong trong việc quảng cáo lốp xe. 
Từ thòi xe đạp, lốp đã được quảng cáo, nhưng gần như không 
nêu gì khác ngoài cái tên. Trong nhiều năm, công ty 

Goodyear^ đã là khách hàng của công ty chúng tôi. Tôi tin 
rằng kinh phí của họ chưa bao giờ vượt quá 40.000 đô-la một năm. 
Không ai ngờ rằng lốp cũng có thể đưực quảng bá rộng rãi. 

Một hôm, chúng tôi phát hiện ra rằng có thể phát triển việc kinh 
doanh quảng cáo bằng cách tăng số sản phẩm trong các cuốn sách của 
chúng tôi. về sau, đây trở thành nguyên tắc thống trị của chúng tôi. 
Cùng vói những sản phẩm đó, chúng tôi phát triển rồi trở thành một 
trong những công ty quảng cáo lớn nhất thế giói. 

Hoa hồng cho các công ty quảng cáo do các nhà xuất bản trả. 
Không phải dựa trên việc đổi sản phẩm từ công ty này sang công ty 
khác, mà dựa trên việc tăng khối lượng quảng cáo. Chúng tôi phải 
kiếm sống. Có một cách là tìm kiếm và phát triển các cơ hội quảng 
cáo mói. Một cách khác là khiến các nhà quảng cáo hiện tại tăng kinh 
phí của họ. 

Tôi hiếm khi “cướp” sản phẩm của công ty quảng cáo khác. Tôi 
chưa bao giờ thử làm việc đó, trừ khi có một cơ hội lớn bị làm hỏng 
bởi các phương pháp sai lầm. Gần như mọi sản phẩm có kinh phí 
quảng cáo lớn mà tôi có được đều do tôi tự kiếm. Đôi khi, tôi bắt đầu 
với một số tiền nhỏ và phát triển quảng cáo từ lợi nhuận thu được. 
Những phát triển như vậy tạo ra sự hài lòng thực sự trong quảng cáo. 

Nhân viên Goodyear, sau khi chúng tôi kiên trì thuyết phục, đã 
sẵn sàng tăng kinh phí. Vào mùa đầu tiên, họ đưa chúng tôi 200.000 
đô-la, với họ, đây có vẻ là một con số liều lĩnh. 

Khi đó, họ đang tiên phong trong thứ mà họ gọi là lốp không gân 


(straight-side tire). Tôi đã từng nghe về nó, nhưng không biết nó là gì. 
Các quảng cáo về nó vẫn thường xuyên được đưa đến bàn của tôi. Tôi 
thích cả lốp xe và quảng cáo, nhưng không bao giờ đủ ấn tượng để 
tìm hiểu xem cạnh thẳng nghĩa là gì. 

Tôi đã hỏi họ về nó và họ cho tôi thấy sự khác biệt biệt giữa lốp 
không gân và lốp ruột rời. Tôi hỏi lý do tại sao lại có sự khác biệt đó 
thì họ nói rằng lốp không gân sẽ không cẳt vành. Và loại thiết ke đó, 
nếu kích cỡ tưong đưong, sẽ chứa được nhiều hon 10% hoi. 

“Thế tại sao”, tôi hỏi, “Các anh không nhấn mạnh những kết quả 
đó? Mọi người chỉ theo đuổi các kết quả, họ không quan tâm tại sao 
các anh có kết quả đó đâu”. 

Đó là một ý tưởng mói đối vói họ. Họ là những nhà sản xuất, chỉ 
quan tâm đến thiết kế. Họ thích các chi tiết sản xuất nên họ luôn nói 
những điều đó vói công chúng. 

Đây chính là lý do chính giải thích tại sao các nhà sản xuất không 
nên tự mình tiến hành quảng cáo. Hiện tại thì không có mấy công ty 
làm vậy. Các nhà quảng cáo ở quá gần nhà máy của mình. Sở thích 
của họ có xu hướng khiến họ không nhìn ra đưực sở thích của khách 
hàng, họ thất bại trong việc đánh giá quan điểm của người tiêu dùng. 

Họ sẽ kể những thứ mà họ tự hào - các phưong pháp, quy trình, 
quy mô nhà máy, tuổi thọ doanh nghiệp... Người làm quảng cáo phải 
nghiên cứu người tiêu dùng và nói ra những điều người tiêu dùng 
muốn biểt. 

Tôi đã nghĩ ra cái tên “Lốp không cắt vành”. Ở tất cả các quảng 
cáo, chúng tôi đều chạy tít “Lốp không cắt vành, quá cỡ 10%”. Ngay 
lập tức, chúng tôi thu được thành công lớn. Doanh số tăng tói mức 
chóng mặt. Lốp Goodyear nhanh chóng chiếm lĩnh vị trí dẫn đầu 
ngành lốp. 

Một hệ quả là buộc tất cả các đối thủ phải chuyển sang loại lốp 
này. về điểm này, sau hai hoặc ba năm, Goodyear không còn duy trì 
đưực lợi thế nữa, vì vậy, chúng tôi dần dần sử dụng ít đi cái tên 
“không cắt vành” và dùng cái tên Goodyear. 

Tuy nhiên, đến thòi điểm đó, chúng tôi đã có được một điểm khác 



thậm chí còn gây ấn tượng hon. Đó là sự gia tăng đột biến về nhu cầu. 
Chúng tôi nêu bật điểm này bằng hình ảnh và chữ viết cho đến khi có 
vẻ như xe nào cũng đang dùng lốp Goodyear. 

Với phần lớn các sản phẩm, đây là lòi rao hàng tuyệt vời. Mọi 
người đi theo đám đông, nên thật khó cho họ nếu lúc nào cũng phải 
phân tích lý do và giá trị, thế nên họ chấp nhận nhận định của số 
đông. 

Chúng tôi còn làm được một việc nữa thông qua cái tên. Chúng 
tôi gọi ta-lông chống trưọi là All-Weather (Mọi thời tiết). Chúng toi 
đã nghĩ xem lòi quảng cáo nào có giá trị nhất và đặt một cái tên ngụ ý 
điều đó. Vì vậy, cái tên kể câu chuyện chính của chiúng tôi. Tự nó đả 
làm nên một quảng cáo. Mục đích chính của chúng tôi khi đó là thuyết 
phục những người lái xe sử dụng loại lốp này cho mọi loại bánh xe 
trong mọi thời tiết. Kể từ đó, nhờ ảnh hưởng này, nó đã trở thành 
thói quen. 

Cái tên có khả năng kể ra một câu chuyện sẽ mang lại lọi thế lớn. 
Tên luôn đưực trưng bày. Do đó, một cái tên đúng có thể tạo nên một 
quảng cáo hoàn chỉnh một cách họp lý, một quảng cáo mà tất cả 
những ai đi lưứt qua đều có thể đọc được. Nghĩ ra một cái tên đúng 
thường là bước quan trọng trong một quảng cáo tốt. Không nghi ngờ 
gì khi những cái tên như vậy sẽ tăng gấp đôi hiệu quả sử dụng kinh 
phí. Hãy xem kết quả của những cái tên như May-Breath (Có thể thở), 
Dynashine (Tỏa sáng), 3-in-One Oil (Dầu 3 trong 1), Palmolive Soap 
(Xà bông chỉ dùng dau cọ và dầu ô-liu)... 

Một vấn đề khác chúng tôi phải giải quyết là thuyết phục các đại lý 
dự trữ lốp. Gần như không đại lý nào làm vậy vào thời đó. Khi họ bán, 
họ mua từ các chi nhánh của Goodyear. Chúng tôi lập một chiến dịch 
báo chí lớn và đề nghị nêu tên trong mọi quảng cáo tất cả các đại lý 
chấp nhận dự trữ hàng. Yêu cầu tối thiểu là dự trữ 250 đô-la giá trị 
hàng. Trong một vài tháng, chúng tôi đã thuyết phục đưực khoảng 
30.000 đại lý dự trữ lốp Goodyear dựa trên nền tảng này và chiến 
dịch đó góp phần rất lớn vào việc thay đổi toàn bộ diện mạo ngành 
lổp. 


Việc nêu tên các đại lý trong một quảng cáo ờ địa phưong là một 
cách thuyết phục họ dự trữ hàng mà họ gần như không thể phản đối. 
Khó có kế hoạch nào có thể hiệu quả hon. Không đại lý nào muốn 



thấy đối thủ được nêu tên trong một chiến dịch lớn còn tên của mình 
thì không. Càng nhiều ngưòi tham gia vào kế hoạch càng dễ thuyết 
phục những người khác. Tôi thường bán được các sản phẩm mói ra 
gần như đi khắp noi nhờ cách này. 

Chiến dịch Goodyear là một trong những thành công lớn nhất của 
tôi. Nó đặt lop Goodyear vào vị trí dẫn đầu. Tôi chưa bao giờ đối phó 
vói các tình huống liên tục thay đổi bằng những cách hiệu quả hon, 
kinh phí quảng cáo đã tăng từ 40.000 đô-la lên gần 2.000.000 đô-la 
một năm. 

Song tôi đã mất nó. Ở đó đã nổi lên một ham muốn quảng cáo 
doanh nghiệp mà tôi không bao giờ có thể chấp nhận. Điều này là 
bình thường. Ai thành công lớn cũng đều muốn khoe khoang một 
chút. Tuy nhiên, khoe khoang là điều cuối cùng người ta muốn nghe. 
Con người thích vẽ ra các nhà máy của họ, kể ra chúng đã phát triển 
như thế nào và thuyết giáo một chút về các phưong pháp cũng như 
các chính sách. Điều này có thể khiến họ thỏa mãn, nhưng đó không 
phải là bán hàng. Không người nào làm trong ngành quảng cáo, hay 
trong bất kỳ ngành nào khác, có thể chấp nhận vi phạm nguyên tắc 
của chính họ. Khoảnh khắc họ nhưựng bộ vì đồng tiền chính là 
khoảnh khắc họ đánh mất chính mình. Có lẽ, không phải với tư cách 
người thành công, mà với tư cách người nghệ sĩ, sẵn sàng cống hiến 
cho nghề nghiệp hay đi theo tiếng gọi của mình và nâng nó lên một 
tầm cao mói. 


Đây là nguyên nhân của phần lán các mâu thuẫn trong quảng cáo. 
Người trả tiền là người ngoài ngành, anh ta tự cho rằng mình có 
quyền ra lệnh. Anh ta không chọn thực hiện quyền đó trong những 
giai đoạn đầu. Kịch bản quá mói vói anh ta, nhưng sẽ đến một lúc 
anh ta cảm thấy mình cũng là một chuyên gia quảng cáo. Thật khó 
hiểu khi tất cả chúng ta đều muốn vượt trội trong một lĩnh vực nằm 
ngoài chuyên môn của mình. 

Việc này khiến nhiều ngưòi lầm đường lạc lối. Họ kiếm tiền trong 
lĩnh vực này và làm mất tiền trong nhiều lĩnh vực khác. Dường như 
họ nghĩ rằng chỉ cần thành công một lần là họ đã trở thành siêu 
doanh nhân rồi. 


Họ sẽ không mạo hiểm ra lệnh cho bác sĩ phẫu thuật, hay nói vói 
một luật sư làm sao để thắng một vụ kiện hay nói vói một họa sĩ cách 



vẽ tranh. Họ biết rằng cần kiến thức chuyên môn trong những nghề 
như vậy, nhưng không phải trong quảng cáo, thứ dường như quá đon 
giản đối với họ vì nó nhắm vào những người đon giản. Họ không 
nhận ra rằng cả đời họ cũng không học được hết những điều cơ bản. 

Sau đó, tôi quảng cáo cho lốp Miller. Tình huống hoàn toàn thay 
đổi. Người mua nói chung đã coi các loại lốp tốt tương tự nhau, cần 
phải phá bỏ ấn tượng này để giành được nhiều thiện cảm hon ở một 
khía cạnh nào đó. 

Lốp Miller chủ yếu được dùng cho xe buýt trên bờ biển Thái Bình 
Dương. Tôi đã thu thập các dữ liệu và thông số. Các con số trên 
những chiếc xe buýt dùng lốp Miller là rất ấn tượng. Tổng số quãng 
đường đi được quả đáng kinh ngạc. Xu hướng dùng lốp Miller cho 
các mục đích thương mại không hề nhỏ. 

Tôi chọn những thực tế này làm trọng tâm cho chiến dịch của 
mình. Người mua lốp bình thường không bao giờ so sánh, họ hiếm 
khi theo dõi số quãng đường đi được của một chiếc lốp. Dù họ làm 
vậy thì nó cũng không được thực hiện theo một cách khoa học. Tuy 
nhiên, họ biết rằng những người sử dụng lốp lớn không chọn một 
nhãn hiệu nào đó chỉ qua suy đoán. Tôi liền tận dụng nhận thức đó, 
ghi kết quả so sánh bằng những con số chính xác. Tôi vẽ ra xu hướng 
dùng Miller cho các mục đích thương mại ở những nơi người ta biết 
chính xác họ đang làm gì. 

Tôi nói về các thử nghiệm được thực hiện trong các nhà máy 
Miller, nơi những cỗ máy to lớn làm mòn mọi loại lốp dưới những 
điều kiện đường sá như trong thực tế. Cách họ nghiên cứu các lốp 
qua đó cho thấy chúng không hề tốt hon Miller. Tôi tạo ra ấn tượng - 
và là một ấn tượng đúng - rằng nhân viên Miller đang làm hết sức 
mình để tối đa hóa số quãng đường đi được. Đó là một chiến dịch 
ngắn nhưng thành công. 

Sự khác biệt của chúng tôi ở đây, như trong nhiều sản phẩm, là 
giữa đại lý và người tiêu dùng. Ý tưởng của tôi là chúng ta không đủ 
tiền để ban thứ gì đó hai lần. Chúng ta không thể tiêu một số tiền lớn 
vào các chi phí và ưu đãi khi bán hàng hóa của mình cho các đại lý, rồi 
lại tiêu một số tiền lớn nữa vào việc giúp các đại lý đó bán hàng. 
Khoản thuế quá lớn đối vói người tiêu dùng. Chúng ta phải chọn. 



Nếu một đại lý có thể bán được một sản phẩm, cứ để đại lý đó 
bán. Nếu chúng ta định bán hàng hóa của mình hộ cho họ, chúng ta 
không thê trả cho họ nhiều hon mức lợi nhuận của một nhà phân 
phối đon thuần. 

Tai họa lón nhất trong quảng cáo xảy ra khi tăng gấp đôi chi phí 
bán hàng. Nhà quảng cáo giành được khách hàng, thế đã đủ là chi phí 
rồi. Sau đó, anh ta lại đem lợi nhuận của anh ta cho những người bán 
buôn và các đại lý để khiến họ hứng thú. Anh ta cho miễn phí hàng 
hóa cùng những ưu đãi tốn kém khác và không nhận lại được gì. Các 
đại lý và người bán buôn chỉ đáp ứng nhu cầu, họ đon thuần chỉ làm 
công việc nhận đặt hàng. 

Ở đây tồn tại một trong những câu hỏi lón nhất trong kinh 
doanh. Một sản phẩm không được quảng cáo mà người tiêu dùng 
cũng không có nhu cầu thì nó phải phụ thuộc vào nhà phân phối. Và 
họ đòi một số tiền lớn. Nhung dù bạn có trả nhiều thế nào, sẽ vẫn có 
người khác trả cao hon. Biên lợi nhuận sẽ sóm giảm xuống gần như 
bằng o. 

Nếu là một nhà quảng cáo đang muốn tạo ra nhu cầu, bạn phải lờ 
đi, ở một mức độ nào đó, những yếu tố trung gian này. Hãy đối xử với 
họ công bằng, nhung đùng trả tiền cho họ vì những việc họ không thể 
thực hiện. Người bán buôn sẽ bắt bạn trả chi phí cạnh tranh của anh 
ta. Các đại lý sẽ so sánh lựi nhuận bạn chia cho họ với lợi nhuận trên 
các sản phẩm mà họ sở hữu. Họ sẽ không tính rằng trong trường họp 
này thì bạn thực hiện việc bán hàng; trong trường họp kia thì họ làm 
hết. 


Phần lớn sản phẩm mà tôi đã quảng cáo không bao giờ có người 
bán hàng. Toàn bộ ý tưởng là giành đưực người tiêu dùng và để họ 
bán cho các đại lý cùng những người bán buôn. Những người thử bán 
cho người tiêu dùng, rồi lại bán cho đại lý và người bán buôn, đều có 
chi phí rất đắt đỏ. Họ phải chọn lựa, biên lọi nhuận trong bán hàng 
không đủ để làm được cả hai. 



C húng tôi thành lập trong công ty quảng cáo của mình một “ban 
cố vấn” do tôi dưng đầu. Chúng tôi thong báo rằng bất ky ai 
cũng có thể mang đến đây các vấn đề về quảng cáo bằng cách 
trực tiếp hoặc gửi thư, và nhận đưực lòi tư vấn miễn phí từ 
những ngưòi giỏi nhất trong công ty chúng tôi. Có khoảng 16 nhân 


viên quảng cáo xuất sắc ngồi quanh bàn. Họ đưa ra cơ hội hấp dẫn 
cho những nhà quảng cáo, hiện tại hoặc tương lai. Hàng trăm người 
có viễn cảnh mờ mịt đã đến đây và cứ 20 người thì chúng tôi khuyên 
19 người không tiếp tục. Những người do dự là những nhà quảng cáo 
lớn đã đặt cược nhiều nhất. Nói chung thường là như vậy. 


Mục tiêu của chúng tôi trong những buổi gặp này là nuôi dưỡng 
các quảng cáo tốt, cảnh báo về các sai lầm và tìm cách phát hiện ra 
trong vô số lòi đề nghị một vài cơ hội quảng cáo hấp dẫn. Với mục 
đích tương tự, chúng tôi xuất bản rất nhiều sách có nội dung đưa ra 
các lòi khuyên dựa trên kinh nghiệm của chúng tôi. Chúng tôi cảm 
thấy rằng lọi ích của mình phụ thuộc vào sự thịnh vượng của cả 
ngành quảng cáo. Các sai lầm và thảm họa gây hại cho ngành quảng 
cáo. Một thành công rõ ràng có thể khuyến khích nhiều thương vụ 
mạo hiểm. Không có gì phải nghi ngờ khi nói rằng chính sách vô tư và 
hữu ích của chúng tôi là một yếu tố lớn trong sự phát triển của quảng 
cáo suốt 20 năm qua. 


Một buổi sáng, tại buổi gặp của chúng tôi có ông B. J. Johnson 
của công ty xà bông B. J. Johnson ở Mihvaukee. Đi vói ông là ông 
Charles Pearce, giám đốc bán hàng mới được được bổ nhiệm và đang 
tìm cách thành công. Họ đến để thảo luận về xà bông Galvanic - một 
loại xà bông giặt. Sau khi cân nhắc kỹ, chúng tôi khuyên họ không 
tham gia vào lĩnh vực quảng cáo đó. Quá khó để khích lệ một nhà 
quảng cáo mới. Dựa vào những thực tế chúng tôi đưa ra, các ông chủ 



nhanh chóng đồng ý. 


Sau đó, chúng tôi hỏi họ có gì khác không. Họ nói rằng họ có một 
loài xà bông tắm tên là Palmolive, được làm từ dầu cọ và dầu ô-liu. 

Nó chỉ bán được một ít; họ không thấy nó có khả năng quảng cáo. 

Vào lúc đó, những người ngồi quanh bàn chỉ lờ mờ nhận ra sức 
mạnh đến từ sự hấp dẫn của sắc đẹp. Chúng tôi đã đưực định sẵn là 
sau này sẽ phát triển những quảng cáo thành công nhất dựa trên sản 
phẩm đó. Không có sức hấp dẫn nào mạnh hon đối với phụ nữ. Một 
người đã gựi ý rằng Cleopatra đã dùng dầu cọ và dầu ô-liu. Những 
người khác nhắc chúng tôi rằng các mỹ nhân La Mã cũng làm tưong 
tự. Dần dần, chúng tôi nhận ra “mầm mống” của một cơ hội quảng 
cáo và đã đề nghị những nhà sản xuất xà bông cho chúng tôi làm một 
cuộc thí nghiệm. Chúng tôi đề nghị tiến hành cuộc thử nghiệm ở 
Grand Rapids, Michigan và đã ước tính rằng chi phí có thể vào 
khoảng 1.000 đô-la. Tuy nhiên, đó là một số tiền cược quá lớn cho 
một thương vụ không chắc chắn, vì vậy, chúng tôi buộc phải thỏa hiệp 
và tiến hành tại Benton Harbor, Michigan, vói chi phí là 700 đô-la. 
Trong thành phố nhỏ đó đã xuất hiện những quảng cáo đầu tiên về xà 
bông Palmolive. 

Chúng tôi phát triển một kế hoạch giói thiệu sản phẩm mà tôi đã 
dùng trong nhiều chiến dịch tốt nhẩt cua mình. Theo như tôi biết, tôi 
là người nghĩ ra kế hoạch đó và nó là một trong những yếu tố chính 
trong thành công của tôi. Chúng tôi chạy hai hoặc ba quảng cáo có nội 
dung kể câu chuyện về xà bông Palmolive trong đó gợi ra sức hấp dẫn 
của sắc đẹp. Phía trên các quảng cáo, trong một chiếc khung, chúng 
tôi thông báo rằng sau một vài ngày nữa, chúng tôi sẽ mua một bánh 
Palmolive cho mỗi người phụ nữ hỏi xin. Đề nghị nàỵ đã khiến lượng 
độc giả đọc quảng cáo của chúng tôi tăng lên đáng kể. Khi bạn đề nghị 
mua một thứ gì đó cho một phụ nữ, cô ấy sẽ muốn tìm hiểu về nó. Do 
đó, chúng tôi khiến phần lớn độc giả nữ hứng thú vói xà bông của 
chúng tôi. Khi cảm thấy niềm hứng thú đó đã đủ mạnh, chúng tôi 
đăng một trang quảng cáo đính kèm một phiếu có thể dùng đe đổi lấy 
một bánh 10 xu tại bất kỳ cửa hàng nào. Phiếu cho phép đại lý đưa 
một bánh cho người có phiếu và thu của chúng tôi 10 xu. 

Kếhoạch này có nhiều lọi thế so vói một đề nghị “miễn phí”. Nó 
ấn tượng hơn nhiều, vì một lý do. Có sự khác biệt đáng kể về hiệu ứng 
tâm lý khi bạn đề nghị mua một mặt hàng để một phụ nữ thử và trả 



cho đại lý giá bán lẻ của nó, so với việc cung cấp mặt hàng đó miễn 
phí cho tất cả mọi người. Đề nghị “miễn phí” làm giảm giá trị sản 
phẩm. Có sự phản ứng nhất định khi chúng ta đề nghị mọi người về 
sau phải trả tiền cho một sản phẩm mà ban đầu đến với họ như một 
món quà. Mặt khác, khi mua sản phẩm đó, y như người tiêu dùng, 
chúng ta thể hiện sự tự tin tuyệt đối vào sản phẩm. “Chúng tôi sẽ 
mua” là một dòng tit tot hon nhiều so vói “Miễn phí một bánh 10 xu”. 

Khi đó, phưong pháp mua này buộc các đại lý phải dự trữ sản 
phẩm mà bạn cung cấp. Không cần nhân viên bán hàng nào. Chỉ đon 
giản gửi một tờ quảng cáo có gắn phiếu cho các đại lý. Hãy chỉ ra thực 
tế rằng gần như mọi nhà đều sẽ nhận được nó, và phiếu đó có giá trị 
10 xu, phụ nữ sẽ không vứt nó đi. Nếu một đại lý không đổi nó thành 
sản phẩm thì đại lý khác sẽ làm. Nhờ kế hoạch này, ngay lập tức, 
chúng tôi bán được hàng đi khắp noi vói mức chi phí vừa phải. 
Đưong nhiên, đó là điều cơ bản nhất trong quảng cáo. 

Trong bất kỳ cộng đồng nào, hãy chạy các quảng cáo thông báo về 
một đề nghị mua và chắc chắn đề xuất của bạn sẽ được gần như tất cả 
mọi người đọc. Sau đó, khi trang quảng cáo kèm phiếu xuất hiện, tất 
cả những ai thích sản phẩm của bạn sẽ đưa nó ra. Do đó, trong hai 
tuần, chúng tôi đã khiến mọi người biết về sản phẩm và có hàng 
nghìn người dùng. 


Tôi không bao giờ nghĩ rằng sẽ hiệu quả nếu đem một mẫu dùng 
thử hoặc một kiện hàng chuẩn cho những người không hỏi về nó. 
Chúng ta phải gựi lên sự ưa thích cho sản phẩm trước thì sau đó mọi 
người mói thấy nó có giá trị được. Tôi cho rằng việc cho dùng thử 
tràn lan là một kế hoạch rất tồi. Các sản phẩm được cho đi mà không 
cần có lòi hỏi, hay ném vào bậc cửa đều mất đi giá trị. Nếu bạn buộc 
mọi người phải mất chút công sức, hay bạn mua sản phẩm theo yêu 
cầu ở mức giá bán lẻ thì lại khác. 

Đây là kế hoạch mà chúng tôi đã sử dụng ở Benton Harbor dựa 
trên các CỊuảng cáo Palmolive ban đầu. Tôi tin rằng, chi phí, bao gồm 
cả việc đổi các phiếu, là 700 đô-la. Kết quả là hàng nghìn phụ nữ đã 
bắt đầu sử dụng xà bông này và biết rõ về chất lượng cũng như mục 
đích của nó. Sau đó, chúng tôi đợi xem kết quả. Người dùng sẽ làm gì 
khi họ thử xà bông? Câu trả lòi cho câu hỏi đó là yếu tố quan trọng 
nhất trong quảng cáo. 



Giờ tôi nói đến một vài con số có thể không chính xác. Chiến dịch 
này bắt đầu vào năm 1911. Trí nhớ của tôi có thể hoi lẫn, nhưng 
không nhiều. Doanh số liên tiếp tại Benton Harbor đã bù đắp chi phí 
quảng cáo trước khi các hóa đon đến hạn thanh toán. Khi đó, chúng 
tôi biết mình đã đánh đúng thị hiếu. Chúng tôi thử chính những 
quảng cáo đó tại nhiều thành phố khác và luôn thu về các kết quả 
tưong tự. Tôi tin họ chi khoảng 50.000 đô-la cho các quảng cáo ở địa 
phưong để chứng minh rằng lòi mời chào của chúng tôi có hiệu quả. 
Trong quá trình thực hiện, việc quảng cáo luôn tự bù đắp đưực chi 
phí. Sau đó, chúng tôi dùng các tạp chí và phân phối ra toàn quốc theo 
những cách mà tôi sẽ miêu tả sau. 

Hãy cho phép tôi tạm dừng để đưa ra vài nhận xét. Trong những 
câu chuyện mà tôi đã kể trong cuốn sách này, không hề tồn tại mong 
muốn nhấn mạnh quá mức bất kỳ vai trò nào của tôi. Công ty của 
chúng tôi là một tổ chức gồm những người giàu kinh nghiệm làm việc 
cùng nhau. Người đứng đầu công ty thường nói rằng chúng tôi không 
bao giờ thành công vói những người mà không thể thành công nếu 
thiếu chúng tôi. Tôi không đồng ý vói ông. Trong phần lớn các thành 
công của chúng tôi, chúng tôi chính là những người khám phá và phát 
triển các co* hội quảng cáo. Việc này diễn ra một cách tự nhiên vì đó là 
công việc của chúng tôi. Kếhoạch, lý thuyết và chiến lược quảng cáo 
đều do chúng tôi tạo ra với điều kiện là sản phẩm phải chấp nhận 
được. Điều đó phụ thuộc vào nhà sản xuất. Một điều kiện khác là phải 
quản trị doanh nghiệp tốt. Tôi coi thành công của Palmolive chính là 
điển hình cho điều đó sau khi đã tìm ra được con đường đi. Yếu tố 
quan trọng nhất là Charles Pearce đã đến gặp chúng tôi vào buổi sáng 
định mệnh năm 1911. 

Mục tiêu của cuốn tự truyện về kinh doanh này không phải để ghi 
công trạng cá nhân, mà để chỉ ra cho những người muốn bước chân 
vào ngành quảng cáo, những nguyên tắc nhất định mà tôi đã khám 
phá ra bằng cách làm việc chăm chỉ. Tôi không hề muốn tối thiểu hóa 
vai trò của bất kỳ ai khác hay làm tổn hại đến lòng tự trọng của bất kỳ 
ai. Không có công ty nào chỉ do một người tạo ra. 

Sau những phép thử Palmolive trên báo địa phưong, chúng tôi 
nhanh chóng phân phối được ra toàn quốc. Ở đó, chúng tôi đi theo 
cùng phưong pháp như ở địa phưong. Chúng tôi ký họp đồng đăng 
một trang quảng cáo trên Saturday Evening Postvk Ladỉes’Home 
Journal. Sau đó, chúng tôi chèn vào một phiếu có thể dùng để đổi lấy 



một bánh Palmolive 10 xu tại bất kỳ cửa hàng thuốc nào trên cả nước. 
Chúng tôi gửi trước các tờ quảng cáo đó cho tất cả các dược sĩ ở khắp 
noi, đưa ra các con số về lượng lưu thông ở các địa phưong, đồng 
thòi chỉ ra rằng phiếu này có giá trị 10 xu đối vói cả phụ nữ và dưực 
sĩ. Kết quả là chúng tôi nhận đưực đon hàng từ khắp mọi noi, đặt 
mua loại xà bông mà các đại lý chưa bao giờ nhìn thấy. Theo tôi nhớ 
thì trị giá những đon hàng đặt trước đó đã vượt quá 100.000 đô-la. 

Những người bán buôn dự trữ rất nhiều - dưới dạng ký gửi, tôi 
nghĩ vậy - đê các đại lý có thể nhanh chóng có hàng mói. Khi các 
quảng cáo xuất hiện, nhu cầu phiếu rất lớn. Sau một vài ngày, hàng 
chục ngàn phụ nữ đã sử dụng xà bông Palmolive để tìm kiếm các ưu 
điểm đưực miêu tả trong quảng cáo. Và các cửa hàng dưực phẩm 
trong cả nước đều cung cấp nó. Người ta mua đi mua lại thậm chí còn 
nhiều hon ở địa phưong. 

Đó là những cách làm nên thành công cho xà bông Palmolive ở 
khía cạnh quảng cáo. Hiện tại, doanh thu đạt đến hàng triệu đô-la 
mỗi năm. Palmolive là xà bông tắm hàng đầu thế giói. Kinh phí quảng 
cáo hàng năm đạt đến những con số khong lồ. Nhà sản xuất, công ty 
quảng cáo và nhà xuất bản thu đưực những khoản tiền lón từ sự phát 
triển của phép thử 700 đô-la đó. 

Có một vài bài học tôi muốn rút ra ở đây: Bản chất con người là 
giống nhau. Lòi kêu gọi đã chiến thắng ở Benton Harbor cũng đã 
chiến thắng trên cả nước. 

Một công ty không cần bán một sản phẩm hai lần. Một công ty 
hiếm khi có đủ tiền đe bán cho cả đại lý và ngưòi tiêu dùng. Nếu bạn 
bán cho ngưòi tiêu dùng, đại lý sẽ đáp ứng nhu cầu. Ngày nay, việc 
này quan trọng hon trước kia. Cả bán hàng trực tiếp và quảng cáo đều 
đắt đỏ hon nhiều so vói trước đây. 

Bán nhanh sinh lòi nhiều hon so vói bán dần dần. Khi chứng 
minh đưực một kế hoạch là đúng và an toàn, thì mục tiêu quan trọng 
nhất là phải triển khai thật nhanh. Hãy tối đa hóa càng nhanh càng 
tốt. 


Những thứ đon giản, dễ hiểu, đánh đúng thị hiếu, là những lòi 
kêu gọi thành công vói đám đông. 



Tôi từng biết một người quảng cáo các cuốn sách kinh doanh. 
Chúng chứa đựng các bài học, dựa trên những kinh nghiệm tuyệt vời, 
những quyển sách mà bất kỳ doanh nhân nào cũng nên đọc. Nhưng 
nhà xuất bản không thể bán chúng có lãi. Ông đã hỏi ý kiến một 
chuyên gia quảng cáo trong văn phòng chúng tôi. Chuyên gia đó gần 
như chỉ làm mỗi một việc là đề nghị thông báo rằng “Tên của bạn sẽ 
đưực in mạ vàng trên mỗi quyển sách”. Chúng ta có thể sẽ nói rằng 
một thông báo như vậy không quan trọng vói một doanh nhân. Tuy 
nhiên, nó đã làm nên thành công của bộ sách đó. Nó đem lại cho các 
quyển sách một sự khác biệt, một cá tính để chiến thắng, thứ quan 
trọng hon tất cả mọi lý lẽ logic. 

Một công ty bảo hiểm muốn bán bảo hiểm qua thư cho những 
ngưòi đưực coi là khôn ngoan. Những lý lẽ thông thường khó có thể 
kích thích ai hành động, nhưng công ty này thông báo rằng một quyển 
sổ lưu niệm bọc da vói tên của ngưòi đó được mạ vàng đang đợi anh 
ta chấp nhận. Chỉ cần đon giản bảo họ phải gửi đến đâu. Đồng thời 
cho họ biết cả ngày sinh của bạn, v.v... - những thực tế mà có thể dựa 
vào để đưa ra một đề xuất bảo hiểm. 

Tôi tin, đề nghị này chỉ có tác dụng với những người chủ doanh 
nghiệp, có nhiệm vụ giải quyết các vấn đề lớn trong công ty. Mặc dù 
vậy, tỷ lệ phản hồi rất cao. Những chủ doanh nghiệp đó không thích ý 
nghĩ rằng một quyển sổ nhỏ nào đó thuộc về họ - có lẽ là một quyển 
so giá 10 xu - lại đang bị coi nhẹ. Bản chất con ngưòi là vậy. 

Quay lại vói công ty Palmolive. Thành công của xà bông Palmolive 
dẫn những con ngưòi tài giỏi này vào nhiều cuộc phiêu lưu quảng 
cáo. Phần lón chúng thất bại, như vói đa số những thưong vụ như 
vậy. Cả họ và chúng tôi đều không có phép thuật để làm những việc 
bầt khả thi. 

Một là dầu ẹội đầu Palmolive. Họ không có lòi quảng cáo độc đáo 
nào cho sản pham đó, nó chỉ đon giản là một loại dầu gội đầu tốt. Lòi 
kêu gọi đưực đưa ra là “Hãy mua sản phẩm của tôi thay vì của người 
khác” và những lòi kêu gọi như vậy không bao giờ đi được xa. 

Trên một hòn đảo gần Nhật Bản có một loại dầu nổi tiếng vì giúp 
mọc tóc. Trước mặt tôi đang là những tấm ảnh các phụ nữ Nhật Bản 
đứng trên ghế, xõa tóc xuống sàn. Toàn bộ nguồn cung dầu đã đưực 
những nhà sản xuất thuốc dưỡng tóc của Pháp ký họp đồng trong 



nhiều năm. Các họp đồng đã hết hạn. Tôi thúc giục những người ở 
Palmolive lấy về loại dầu và lý lẽ đó, nhưng chi phí lại cao. 


Tôi không biết ngưòi ta đã làm gì vói dầu gội đầu Palmolive bằng 
các phưong pháp kinh doanh. Nhưng tôi có nhiều kinh nghiệm vói 
những loại dầu gội đầu khác và tôi biết rằng trong một lĩnh vực khắc 
nghiệt, không có ai thành công mà thiếu những lòi quảng cáo xuất 
sac. 


Mặt khác, hãy đê tôi kể lại trải nghiệm với kem cạo râu Palmolive. 
Đó là một sự ăn theo danh tiếng họp lý của xà bông Palmolive. Tuy 
nhiên, một vài thực tế nhất định phải đưực xem xét. Thực ra, tất cả 
những người sử dụng kem cạo râu đều gắn bó với những nhãn hiệu 
nhất định. Có lẽ phần lón họ đã sử dụng những nhãn hiệu đó trong 
nhiều năm và thích chúng, vấn đề của chúng tôi là giành đưực người 
sử dụng từ nhãn hiệu này sang nhãn hiệu khác. 

Một công ty gần như không thể tạo ra những hiệu ứng phi thường 
trong một loại xà bông cạo râu. Điều đó không họp lý. Một số nhà sản 
xuất xà bông lán nhất cả nước đã nghiên cứu xà bông cạo râu trong 
nhiều năm. Mặc dù vậy, họ chưa bao giờ nói ra các thành tựu của 
mình bằng những từ ngữ chính xác. 

Tôi cử một số nhân viên nghiên cứu đi phỏng vấn hàng trăm nam 
giới. Tôi hỏi họ muốn gì nhất trong một loại kem cạo râu, rồi đem các 
câu trả lòi đó đến Milwaukee, khi đó là trụ sở của Palmolive và đưa 
chúng cho V. c. Cassidy, nhà hóa học đứng đầu. Tôi nói: “Đây là 
những yếu tố mà nam giói muốn có. Họ có thể có được chúng trong 
các loại kem cạo râu khác, nhưng vẫn chưa ai nói vói họ. Hãy đưa tôi 
những dữ liệu thực cho thấy những kết quả này đã được áp dụng vào 
kem cạo râu Palmolive”. 

Nam giói muốn càng nhiều bọt càng tốt. Cassidy chứng minh 
rằng kem cạo râu của Palmolive tự nhân trong bọt 250 lần. Nam giói 
muốn cạo râu nhanh. Các nhà hóa học của Palmolive chứng minh 
bằng các thử nghiệm rằng trong vòng một phút, bộ râu hấp thụ 15% 
nước, điều đó khiến các sợi râu cứng như sáp, rất dễ cắt. 

Nam giói muốn bọt tồn tại lâu. Các nhà hóa học chứng minh rằng 
kem cạo râu Palmolive duy trì toàn bộ lượng kem của nó trên mặt 
trong 10 phút. 



Dầu ô-liu và dầu cọ đưực chấp nhận như là nước thom. Tuy 
nhiên, tôi hỏi ông Cassidy xem có gì khác mà mọi ngưòi thường 
không nhận ra đối vói kem cạo râu không. Ông nói rằng yếu tố lớn 
nhất đã không được chỉ ra. Lý do tại sao nam giói không thể sử dụng 
xà bông tắm bình thường để cạo râu. Đó là bởi bọt xà bông không 
mạnh và không tồn tại lâu. Chúng phải chèn vào giữa các sợi râu và 
giữ râu thẳng, giống như lúa mì đang chờ gặt. Vì vậy, chúng tôi đã 
quảng cáo cho kem cạo râu Palmolive, và đúng vậy, bọt đáp ứng các 
yêu cau đó. 

Có thể các loại kem cạo râu khác cũng đáp ứng được các yêu cầu 
tưong tự. Tôi không biết có ai vượt xa hon trong sản phẩm này 
không, nhưng chúng tôi là những người đầu tiên đưa ra các con số 
thể hiện kết quả. Và một con số thực có giá trị hon ngàn lòi nói vô vị. 

Tôi đưực thông báo rằng trong 18 tháng, kem cạo râu Palmolive 
đã thống trị lĩnh vực mà nó gia nhập. Nếu vậy, đó là do chúng tôi đã 
dùng các con số thực thay cho lòi quảng cáo sáo rỗng. 

Bất kỳ ai đang đọc điều này và ưa thích quảng cáo đích thực, nên 
hiểu những điểm tôi đã đưa ra. Bạn không thê lao vào một lĩnh vực 
cạnh tranh khắc nghiệt bằng một lòi kêu gọi đon giản “Hãy mua sản 
phẩm của tôi”. Đó là một lòi kêu gọi ích kỷ mà ai cũng ghét. Bạn phải 
đưa ra dịch vụ xuất sắc để thuyết phục mọi người thay đổi từ các 
nhãn hiệu yêu thích của họ sang nhãn hiệu của bạn. Người quảng cáo 
bình thường không cung cấp dịch vụ xuất sắc đó. Không thể kỳ vọng 
nó xảy ra, nhung đưa ra các con số chính xác về dịch vụ đó mà những 
người khác không cung cấp, có thể tạo nên lựi thế lón. 

Hãy lấy ví dụ đèn Mazda^, hay đèn wolfram- ( nói chung. Lời 
quảng cáo rằng chúng sáng hon đèn sọi carbon không tạo đưực mấy 
ấn tưựng. Mọi người đều biết trước rằng người bán hàng sẽ đưa ra 
điểm mình tốt hon những người khác. Tuy nhiên, khi bạn nói rằng 
đèn wolfram hiệu quả hon gấp ba lần, đó là một điều mà ai cũng phải 
cân nhắc. 

Đằng sau tất cả những điều này là nguyên lý bán hàng trực tiếp. 
Mọi quảng cáo nên dựa trên điều đó. Hãy áp dụng cùng những 
nguyên lý bán hàng và quảng cáo chính là bán hàng trên giấy. 



CHƯƠNG 13 

? V 


BONG GẠO VA YEN MẠCH 

QUAKER 


M ột trong những thành công lớn nhất của tôi xuất hiện thông 
qua quảng cáo Puffed Wheat (bỏng lúa mì) và Puffed Rice 
(bỏng gạo). Ông H. p. Crowell, giám đốc công ty yến mạch 
Quaker, là bạn một đồng nghiệp cũ của tôi. Vị đồng nghiệp 
đó đã thúc giục ông Crowell hỏi xem tôi có thể làm gì để giúp ông ấy. 
Vì vậy, một hôm, ông Crowell gọi tôi đến văn phòng và nói đại ý như 
sau: “Chúng tôi có những mối liên hệ quảng cáo được thiết lập từ lâu 
và chúng rất tốt. Nhưng chúng tôi còn nhiều sản phẩm chưa được 
quảng cáo. Nếu anh có thể tìm được một sản phẩm có cơ hội, chúng 
tôi sẽ thử nghiệm với anh. Chúng tôi sẽ chi 50.000 đô-la hoặc hơn để 
chứng minh các ý tưởng của anh”. 

Tôi kiểm tra các sản phẩm và tìm thấy hai sản phẩm hấp dẫn. Một 
là Puffed Rice; một là Wheat Berries (hạt lúa mì). Khi đó, Rice đang 
bán với giá 10 xu, còn Wheat được quảng cáo ở mức 7 xu. Doanh số 
đang giảm. Nhà sản xuất tin rằng các sản phẩm này không thể thành 
công. 

Tôi chọn các sản phẩm đó vì chúng có sức hút độc đáo. Tôi thúc 
giục họ đổi tên Wheat Berries thành Puffed Wheat, để chúng tôi có 
thể quảng cáo hai loại bỏng hạt cùng nhau. Tôi đề nghị họ thay đổi 
giá, để bỏng gạo được bán ở mức 15 xu còn Puffed Wheat được bán ở 
mức 10 xu. Việc này sẽ cộng thêm vào giá hóa đơn của chúng trung 
bình 1,25 đô-la mỗi hộp. Khoản tăng thêm này sẽ đem lại cho chúng 
tôi một nguồn ngân sách quảng cáo. Tôi chắc chắn rằng giá tăng thêm 
sẽ không làm giảm doanh số, nếu xét thêm các nỗ lực quảng cáo của 
chúng tôi. Và nó đem lại cho chúng tôi một số tiền để thu hút ngưòi 
dùng mói. 


Tôi đến các nhà máy làm ra những hạt bỏng này. Giáo sư A. p. 



Anderson, nhà phát minh ra các hạt bỏng, đi cùng tôi. Trong suốt các 
buổi đêm trên tàu điện và ban ngày ở nhà máy, chúng tôi đã nghiên 
cứu các khả năng. 

Tôi biết được lý do của việc làm phồng hạt. Nó làm nổ mọi tế bào 
thực phẩm. Tôi chứng minh rằng nó tăng kích cỡ hạt lên gấp tám lần 
bình thường. Nó biến mọi nguyên tử trở thành thức ăn. 

Tôi đã xem quy trình các hạt đưực bắn ra từ súng. Và tôi nghĩ ra 
cái tên “Thức ăn bắn ra từ súng”. 

Ý tưởng đó bị chế nhạo. Một trong những nhà quảng cáo thực 
phẩm lớn nhất nước đã viết một bài báo về nó. Ông nói rằng, trong số 
những điều ngu ngốc xuất hiện trong ngành quảng cáo thực phẩm thì 
đây chắc chắn là điều ngu ngốc nhất. Ý tưởng hấp dẫn phụ nữ dựa 
vào một loại “Thức ăn bắn ra từ súng” là lý thuyêt của một kẻ khờ dại. 

Tuy nhiên, lý thuyết đó đã được chứng minh là rất thu hút. Nó 
làm dấy lên sự tò mò và đây là một trong những yếu tố kích thích lớn 
nhất mà chúng tôi biết trong bản chất con người. 

Các lý thuyết đằng sau chiến dịch hạt bỏng này rất đáng để cân 
nhắc một cách kỹ lưỡng. Nó là chiến dịch thành công nhất từng được 
thực hiện về các sản phẩm ngũ cốc. Chúng biến Puffed Rice và Puffed 
Wheat thành những sản phẩm thu về nhiều tiền nhất trong lĩnh vực 
đồ ăn sáng. 

Đầu tiên, tôi đưa vào một nhân vật - Giáo sư A. p. Anderson. Tôi 
đã luôn làm vậy bất cứ khi nào có thể. Các nhân vật luôn hấp dẫn, còn 
các công ty vô hồn thì không. Hãy khiến một người trở nên nổi tiếng 
và bạn sẽ làm sản phẩm của ông ta nổi tiếng. Tất cả chúng ta đều 
muốn biết về con người cùng các thành tựu của họ. 

Sau đó, trong mọi quảng cáo, tôi dùng hình ảnh hạt to gấp tám 
lần bình thường. Tôi khiến người ta muốn xem chúng. 

Tôi kể ra lý do tại sao phải làm phồng. Trong mỗi hạt, chúng tôi 
tạo ra 125.000.000 vụ nổ hoi - mỗi vụ nổ dành cho một tếbào thực 
phẩm. Do đó, mọi yếu tố đều đưa vào nhằm thích họp vói việc tiêu 
hóa. Tôi còn kết họp mọi điểm hấp dẫn, kích thích mà những sản 
phẩm thực phẩm này có thể tạo ra. 



Hạt bỏng đã được quảng cáo trong nhiều năm và sự thất vọng 
ngày càng tăng. Nó được quảng cáo như một trong vô số loại ngũ cốc. 
Người ta không nói gì để đem lại sự khác biệt cho chúng. Các phưong 
pháp mới khiến chúng trở nên độc đáo, làm dấy lên sự tò mò. Không 
ai có thể đọc một quảng cáo về hạt bỏng mà không muốn nhìn thấy 
những hạt đó. Và bài kiểm tra này đã thu hút được những ngưòi dùng 
thường xuyên. 

Nhưng chúng tôi đã gây ra và sửa chữa nhiều sai lầm. Chúng tôi 
tiêu nhiều tiền vào việc quảng cáo trên báo, mà không đem lại hiệu 
quả. Báo chí đến tay tất cả mọi người. Loại sản phẩm đắt đỏ này lại 
chỉ hấp dẫn những người giàu sang. Cứ 10 ngưòi chúng tôi tiếp cận 
thông qua báo chí thì 9 ngưòi không đủ tiền mua hạt phồng. Vì vậy, 
chúng tôi quyết định rằng chỉ có the quảng cáo trên tạp chí. 

Sau đó, chúng tôi phân phát công khai hàng triệu mẫu dùng thử. 
Bản thân các mẫu dùng thử không thu hút được nhiều người dùng. 
Trước tiên, chúng tôi phải khiến sản phẩm được ưa thích và coi trọng 
đã. 


Vì vậy, chúng tôi đã dừng việc đưa mẫu dùng thử cho những 
người không hứng thú, sau đó, đăng các quảng cáo trong hàng chục 
triệu tạp chí, mỗi quảng cáo có gắn kèm một phiếu dùng để đoi lấy 
một gói Puffed Wheat hoặc Puffed Rice tại bất kỳ cửa hàng tạp phẩm 
nào. Mọi người trước tiên sẽ đọc câu chuyện của chúng tôi. Nếu họ 
cắt phiếu ra, đó là do câu chuyện của chúng tôi đã gây hứng thú. 
Những người đó hoan nghênh gói hàng, và họ phát hiện ra những gì 
họ tìm kiếm bên trong nó. 

Mọi chuyện đều diễn ra như vậy trong mọi lần cho dùng thử. 
Không bao giờ hiệu quả khi ném mẫu dùng thử vào bậc cửa, chúng 
như vật vô chủ. Chỉ nên đưa mẫu dùng thử cho những người chịu bỏ 
ra chút công sức để lấy chúng vì chúng đã tạo đưực sự ưa thích ở họ. 
Hãy cho sản phẩm đó một cá tính, nếu không, nó sẽ không bao giờ tạo 
đưực ấn tượng lâu dài. 

Một điều khác chúng tôi học được là: Chúng tôi đã đăng hàng 
triệu quảng cáo cung cấp Puffed Wheat miễn phí cho bất kỳ ai mua 
Puffed Rice. Lòi đề nghị này đã không mang lại hiệu quả, giống như 
mọi lòi đề nghị tưong tự. Nó chỉ đon thuần có ý nghĩa là chúng tôi 
giảm giá. Vói những người không chịu thay đổi thì nửa giá hay đúng 



giá đều khó bán. Toàn bộ hàng triệu quảng cáo đó chẳng mang lại cho 
chúng tôi được thêm nhiều người dùng mói. 


Vì vậy, các nhà quảng cáo luôn phát hiện ra nó. Một phiếu tưong 
đưong với nửa giá là một kích thích nhỏ. Một phiếu yêu cầu phải trả 
10 xu để lấy một mẫu dùng thử cũng chỉ hấp dẫn một phần nhỏ. Hãy 
nhó* rằng, bạn là ngưòi bán, bạn đang cố gắng thu hút người dùng, 
vậy thì hãy làm cho cuộc thử nghiệm trở nên dễ dàng vói những 
người mà bạn làm họ hứn^ thú. Đừng bắt họ phải trả tiền cho những 
nỗ lực mà bạn thực hiện đe bán cho họ. 

về điểm này, tính kinh tế đã khiến chi phí bán hàng tăng cao. 
Những yêu cầu xin các mẫu miễn phí có thể tốn 25 xu cho mỗi yêu 
cầu. Nếu bắt họ trả 10 xu để lấy mẫu thì các yêu cầu có thể tốn của 
bạn 1,25 đô-la hoặc hon. Để lấy được 10 xu đó, bạn có thể mất đi 1 đô- 
la, và bạn có thể chỉ biến đưực 1/5 số đó thành người dùng vói số tiền 
mà bạn chi ra. Đó là một trong những điều dại dột nhất trong quảng 
cáo. 


Thành công của tôi vói hạt bỏng đã khiến công ty yến mạch 
Quaker đề nghị tôi nghiên cứu các sản phẩm khác của họ. Sản phẩm 
chính là yến mạch Quaker. Ở đây, tôi đã phạm một trong những sai 
lầm lớn nhất trong đòi. 

Tôi phát hiện ra rằng công ty yến mạch Quaker kiểm soát một 
phần lớn thị phần bột yen mạch. Nếu chúng tôi có thể tăng việc tiêu 
dùng bột yến mạch thì chúng tôi sẽ được hưởng lợi nhiều nhất. Vì 
vậy, tôi đã lên kế hoạch cho chiến dịch đầu tiên của mình dựa trên 
những điều này. 

Tôi sẽ không miêu tả các phưong pháp. Chúng đã có ảnh hưởng 
sâu rộng và hiệu quả nhất có thể. TÔI đã thuê hàng trăm người đi thu 
thập dữ liệu, nhưng tôi đã sai. Ăn bột yến mạch đã đưực coi là một 
việc quan trọng trong nhiều thế kỷ, ai cũng biết giá trị của bột yến 
mạch. Những người không ăn có một lý do mà khó có thể vượt qua. 

Tôi đã chạy một quảng cáo mang tính giáo dục về một sản phẩm 
mói mẻ và hấp dẫn. Tuy nhiên, nó không hiệu qúả. Chúng tôi phát 
hiện ra rằng việc thuyết phục mọi người bắt đầu dùng thứ mà họ 
chưa bao giờ dùng sẽ rất tốn kém. Không người nào lại chịu trả cho 
chúng tôi cái giá của sự thay đổi đó, không bao giờ. 



Điều này diễn ra trong nhiều sản phẩm. Ví dụ, việc thuyết phục 
mọi người dùng bàn chải đánh răng để thu hút người dùng kem đánh 
răng. Theo tôi, để một người bắt đầu dùng bàn chải sẽ tốn chi phí ít 
nhất 25 đô-la. Không nhà sản xuất kem đánh răng nào có thể lấy lại 
được chi phí đó trong nhiều thập kỷ. 

Các thói quen mói đưực giáo dục phổ thông tạo ra. Chúng đưực 
tạo ra chủ yếu bởi những người viết chuyên lấp đầy không gian trống. 
Tôi chưa từng thấy một lĩnh vực nào mà những nhà quảng cáo riêng 
lẻ có thể thay đổi thói quen mà vẫn sinh lời. 

Nếu điều đó không thể đưực thực hiện trên quy mô lớn, nó chắc 
chắn không thê được thực hiện trên quy mô nhỏ. Mỗi dòng chữ, mỗi 
từ ngữ được hướng về phía đó, đều là một sự lãng phí. Không ai có 
thể thay đổi thói quen mà vẫn sinh lòi bằng các tờ giấy được trả tiền. 
Các nhà quảng cáo lao vào khi những thói quen đó bị thay đổi. Họ 
nói: “Đây là phưong pháp đúng”. 

Hàng triệu đô-la đã bị lãng phí vì những nhà quảng cáo không 
nhận ra thực tế đó. Họ nhắm vào những người vẫn chưa nằm trong 
hàng ngũ sử dụng các sản phẩm mà họ cung cấp. Ý tưởng đó hay 
nhưng nó không bao giờ có thể được thực hiện hiệu quả. 

Mọi quảng cáo sau này của tôi cho yến mạch Quaker đều nhắm 
vào những người đã dùng bột yến mạch. Tôi không bao giờ tìm cách 
thuyết phục ai đó chưa từng ăn bột yến mạch. Tôi chỉ đon giản nói 
vói những người đang dùng các lựi thế mà chúng tôi cung cấp, và 
chúng tôi thu được các kết quả mỹ mãn với phưong pháp đó. 

Chúng tôi thu được các thành quả lớn nhất trong chiến tranh, 
thòi điểm mà tất cả chúng ta đều bị thúc giục dùng thực phẩm khác 
thay thế thịt và việc quan tâm đến lượng ca-lo trở thành một trào lưu. 
Lượng ca-lo trong yến mạch Quaker đưực ghi rất dễ nhìn. Chi phí của 
1.000 ca-lo chỉ bằng khoảng 1/10 chi phí thịt. Chúng tôi tăng gấp đôi 
doanh số yến mạch Quaker nhờ cách trình bày ca-lo đó. 

Mặc dù vậy, chúng tôi luôn nhớ rằng, việc sử dụng bột yến mạch 
đã bị cản trở vì nấu lâu. Một đối thủ đã cho ra loại yến mạch nấu 
nhanh, và anh ta đã chiếm đưực rất nhiều doanh số của chúng tôi. 
Đúng lúc đó, một nhà phát minh đến gặp chúng tôi vói ý tưởng yến 
mạch nấu sẵn. Chúng tôi gọi nó là Yến mạch Hai phút. Tất cả những 



gì cần là đun nóng nó. 


Chúng tôi coi đây là một giải pháp tuyệt vòi cho vấn đề bột yến 
mạch. Phần lớn chúng tôi muốn áp dụng nó mà không cần thử. Tuy 
vậỳ, tôi kêu gọi, khuyên khích thử. 

Vì vậy, chúng tôi đã thử nghiệm Yến mạch Hai phút ở một vài 
thành phố. Chúng tôi tặng miễn phí một gói. Sau đó, chúng tôi viết 
cho những ngưòi dùng thử để hỏi ý kiến của họ. Nhận định của họ 
trái ngược với chúng tôi. Hưong vị đó khác so vói bột yến mạch mà 
họ biết. Những người mói dùng có thể thấy hưong vị của nó ngon 
hon. Tuy nhiên, người dùng bột yến mạch thường xuyên thì phản đối 
sự thay đổi, còn người mói dùng lại không đáng kể. 

Vì vậy, Yến mạch Hai phút là một thất bại. 

Sau đó là ý tưởng yến mạch được nấu trong ba đến năm phút. 
Hưong vị không có gì đặc biệt. Phần lớn các giám đốc không chấp 
nhận nó bởi Yến mạch Hai phút đã thất bại. Mặc dù vậy, tôi thúc giục 
họ làm một thử nghiệm. Hãy nghe các bà nội trợ nói gì. Chúng tôi đặt 
tên nó là Ýến mạch Quaker Siêu tốc. 

Chúng tôi đã làm một cuộc thử nghiệm ở một vài thành phố. 
Chúng tôi đề nghị đưực mua gói đầu tiên để thử. Chúng tôi bảo vói 
mọi người dùng thử rằng chúng tôi không quan tâm họ có thích yến 
mạch Quaker hay Quaker Siêu tốc không. Tất cả những gì chúng tôi 
muốn biết là họ thích cái nào hon. Khoảng 90% số ngưòi sử dụng đó 
chọn Quaker Siêu tốc. Và hiện nay Quaker Siêu tốc đem lại cho yến 
mạch Quaker một lợi thế quyết định. 

Những điều này dạy cho chúng tôi nhiều bài học vô cùng quan 
trọng, thành công của chúng tôi phụ thuộc vào việc làm hài lòng mọi 
ngươi. Bằng một thử nghiệm tốn ít chi phí, chúng tôi có thể biêt mình 
đã làm họ hài lòng hay chưa. Từ đó, chúng tôi có thể định hướng các 
nỗ lực của mình. 

Yến mạch Hai phút thất bại là do hương vị độc đáo đã không hấp 
dẫn phần lớn mọi người. Tuy vậy, Quaker Siêu tốc đã cho công ty yến 
mạch Quaker một vị thế mới trong ngành kinh doanh sản phẩm này. 
Sự khác biệt được quyết định bằng cách hỏi ý kiến vài ngàn bà nội trợ 
mà chỉ mất một khoản chi phí nhỏ. Luôn có thể làm được việc này, 



luôn có thê biết được mọi người muốn hay không muốn điều gì mà 
không gặp bất kỳ rủi ro nào đáng kể. 

Đó là cách duy nhất để quảng cáo thành công. Có thể đoán 50 lần 
chỉ đúng một lần. Nhưng một cuộc thử nghiệm thực tế sẽ cho bạn biết 
bạn cần làm gì và cần tránh gì đúng 50 lần trong cả 50 lần thực hiện. 



T hành công lớn nhất trong sự nghiệp của tôi là vói kem đánh 

răng Pepsodent^. Người quảng bá nó đã họp tác vói tôi trong 
22 năm. Chúng tôi cùng nhau kiếm ra hàng triệu đô-la trong 
các thương vụ quảng cáo. Khi tôi gia nhập Lord &amp; 
Thomas, ông rất chán nản. Ông cho tôi một mức lương cao để ăn 
không ngồi rồi và đựi ông tìm một cơ hội nào đó làm cùng nhau. 

Ông tham gia vào các dự án tưới tiêu ở Tucson, Arizona. Ở đó 
đêm dài và rất cô đơn, vì vậy, ông đã làm quen vói những người đến 
đó nghỉ dưỡng và một trong số họ đã nghĩ ra loại kem đánh răng này. 

Khi ông mang nó đến cho tôi, tôi đã cố khiến ông nản lòng. Đó là 
một đề xuất mang tính chuyên môn. Tôi không nhìn ra cách nào để 
nhồi vào đầu những người bình thường các lý thuyết về kem đánh 
răng nặng tính chuyên môn. Ông nhất quyết đặt giá 50 xu trong khi 
25 xu là mức giá bình thường cho kem đánh răng. 

Nhưng ông vẫn kiên quyết. Vì vậy, cuối cùng, tôi đồng ý tiến hành 
chiến dịch nếu ông cho tôi sáu tháng nghiên cứu một lô sản phẩm, và 
ông đã chấp thuận. 

Tôi đọc hết cuốn sách này đến cuốn sách khác của các chuyên gia 
nha khoa về lý thuyết mà Pepsodent dựa vào. Đó là một công việc 
nhàm chán. Nhưng trong một cuốn sách, tôi phát hiện ra một phần 
tham khảo nói đến cao răng, thứ mà tôi về sau gọi là tấm màng. Nó đã 
đem đến cho tôi một ý tưởng hấp dẫn. 

Tôi quyết định quảng cáo kem đánh răng này là một sản phẩm 
chăm sóc sắc đẹp. Nó xử lý tấm màng vẩn đục đó. 

Khi nói đến kem đánh răng, ý tưởng thông thường là biến nó 
thành một sản phẩm có khả năng phòng ngừa. Nhưng theo kinh 


nghiệm lâu năm của tôi, các phươTLẸ pháp phòng ngừa không được 
ưa chuộng, người ta sẽ làm tất cả đe giải quyết một vấn đề, nhưng lại 
không làm gì nhiều để phòng ngừa nó. Vô số ý tưởng quảng cáo đã 
thất bại do không hiểu khía cạnh này trong bản chất con người. Nói 
chung, sự phòng ngừa không hấp dẫn mọi ngưòi cho lắm. 

Sau đó, mọi người thúc giục tôi đưa ra các hậu quả của sự lơ là, 
mặt tiêu cực của vấn đề. Tôi đã học được rằng những ý tưởng đáng 
ghét hiếm khi được ai đó đọc hay thay đổi theo. Họ muốn nghe về các 
phần thưởng. “Cười và thế giói cười vói bạn, khóc và bạn khóc một 
mình”. Mọi người muốn nghe về cách để hạnh phúc và vui vẻ. 

Điểm này rất quan trọng. Mọi chiến dịch quảng cáo đều phụ 
thuộc vào mặt tâm lý học. Thành công hay thất bại được quyết định 
bởi lòi kêu gọi đúng hay sai. Rất nhiều công ty đã tìm cách dọa người 
khác để họ dùng một loại kem đánh răng nào đó. Theo như tôi biết thì 
chưa một ai từng thành công, trừ ở những nơi đã có sẵn các vấn đề. 
Con người không nghĩ nhiều đến việc né tránh thảm họa, họ chỉ 
muốn thành công hơn, hạnh phúc hơn, xinh đẹp hơn và vui vẻ hơn. 

Tôi nhận ra điều cơ bản đó. Tôi không bao giờ nói đến thảm họa, 
tôi không bao giờ dùng hình ảnh đau buồn. Mỗi minh họa tôi sử dụng 
đều là những người hấp dẫn có hàm răng đẹp. 

Tuy nhiên, còn nhiều điều khác phải xem xét. Một số tôi học được 
nhờ các kinh nghiệm trước đây, một số tôi phải học trong sản phẩm 
này. Trọng tâm trong mọi quảng cáo của chúng tôi là phiếu mua hàng. 
Chúng tôi thử hàng trăm quảng cáo. Từ tuần này sang tuần khác, các 
kết quả được báo về cho tôi, mỗi báo cáo đều đi kèm với các tít mà 
chúng tôi sử dụng. Từ đó, tôi dần biết được tít nào hấp dẫn và tít nào 
không. 


Tôi biết được rằng sắc đẹp là sự hấp dẫn bậc nhất. Phần lớn đàn 
ông và phụ nữ đều muốn mình trở nên cuốn hút. Khi tôi đưa ra một 
cách thuyết phục, họ đã lắng nghe, vì vậy, tôi quyết định dùng sắc đẹp 
làm yếu tố chính. 

Nhưng tôi học được một điều khác. Người nói vì lợi ích của bản 
thân luôn bị lờ đi và khinh bỉ. Điều này đặc biệt đúng với mọi sản 
phẩm liên quan đến vệ sinh. 



Khi thuyết phục ngưòi nào đó mua Pepsodent, tôi gặp phải sự thờ 
0\ Khi tôi đe nghị họ gưi 10 xu để lấy mẫu dùng thư, họ gân như lò* tôi 
đi. Vì vậy, tôi buộc phải quảng cáo một cách vị tha. Các mẫu dùng thử 
là miễn phí. Mục tiêu của quảng cáo là thuyết phục dùng thử vì lợi ích 
của các bên liên quan. Tôi không bao giờ nói rằng Pepsodent là để 
bán, tôi không bao giờ niêm yết giá. Mục tiêu rõ ràng của tôi là chứng 
minh công dụng của Pepsodent vói chi phí do chúng tôi trả. 

Sản phẩm này mang đến một phát hiện khác. Trong phần lớn sản 
phẩm, như thực phẩm, từ “miễn phí” có sức hấp dẫn rất lớn. Nó làm 
tăng lượng người đọc quảng cáo của chúng tôi lên gấp nhiều lần. 

Cung cấp mẫu dùng thử có vẻ như một cách bán hàng tự nhiên. 

Mặc dù vậy, khi chúng tôi làm một thứ gì đó liên quan đến vệ sinh 
thì tâm lý học sẽ lại khác. Chúng tôi tự thấy mình đang cung cấp cho 
mọi người những lợi ích vô cùng quan trọng. Khi chúng tôi đưa vào 
một món quà, ví dụ như một món ăn sáng, thì nó tối thiểu hóa tầm 
quan trọng của chúng tôi, biến chúng tôi thành những nhà buôn đang 
tìm cách bán hàng, chứ không phải những nhà khoa học, đang tìm 
cách làm lọi cho mọi người. Khi gây sự chú ý bằng một đề nghị sử 
dụng miễn phí phía trên đầu các quảng cáo của mình, chúng tôi làm 
giảm hiệu quả đi bốn lần. 

Những việc như vậy không dễ nhìn ra. Khi chúng tôi quảng cáo 
một món tráng miệng và tặng một gói miễn phí, nó hài hòa vói bản 
chất con ngưòi. Khi chúng tôi cung cấp một sự giúp đỡ về mặt vệ sinh 
và dùng từ “miễn phí” làm lòi kêu gọi, chúng tôi làm mất uy tín của 
mọi yếu tố có thể giúp chúng tôi thay đổi người dùng. 

Phải mất nhiều thòi gian tôi mói học đưực những điều này. Tôi 
đã lãng phí tiền bạc, nhưng tôi luôn nhận ra ngay lập tức, nhờ những 
phiếu mua hàng, hiệu quả trong từng lòi kêu gọi của mình. Trong một 
tuần, tôi có thể rút ra đưực bài học từ sai lầm của mình. Tôi không 
bao giờ mất nhiều tiền vào bất kỳ lý thuyết sai lầm nào, tôi tìm ra rất 
nhanh đâu là đúng và đâu là sai. 

Ở đây, chúng tôi đang nói đến một trong những thành công lớn 
nhất trong quảng cáo. Một loại kem đánh răng bất chấp mọi sự phản 
đối để thống trị thế giói. Ngày nay, nó được bán tại 52 quốc gia, đã 
được quảng cáo bằng 17 thứ tiếng, kể cả tiếng Trung và ở mỗi quốc 
gia, lòi chào mời của chúng tôi đều đưực chứng minh là có hiệu quả 



ngang nhau. 


Chúng tôi đã lao vào một lĩnh vực vốn rất chật chội. Trong mọi 
bước tiến, chúng tôi đều có vô số đối thủ cạnh tranh. Chúng tôi vượt 
qua tất cả họ và biến Pepsodent, trong một vài năm ngắn ngủi, thành 
ngôi sao sáng chói trong mảng kem đánh răng. Đây không phải là tình 
cờ. 


Công ty Pepsodent được thành lập với số vốn nhỏ. Phần lón vốn 
đầu tư đã đưực dành cho văn phòng và máy móc. Những người có 
liên quan đều từng là nhà quảng cáo. Họ không bao giờ đầu tư nhiều 
vào việc tìm kiếm khách hàng nếu không bảo đảm thu lòi nhanh. 

Chúng tôi bảo đảm việc thu lòi nhanh đó. Trong thành phố đầu 
tiên chúng tôi thử nghiệm, chúng tôi chi 1.000 đô-la, và khoản này 
được thu về kèm theo một khoản lợi nhuận trước khi các hóa đon 
quảng cáo đến hạn. Chúng tôi thử ở các thành phố khác, và có kết quả 
tưong tự. Sau đó, các nhà đầu tư của chúng tôi chi một số tiền lớn vào 
một kếhoạch đã chứng minh được hiệu quả chắc chắn. Do đó, trong 
một năm, chúng tôi vưon ra toàn quốc và vưon ra toàn thế giói trong 
bốn năm. 

Hãy xem xét cách tiến hành này. Tôi không biết quảng cáo nào 
từng thành công lón và nhanh đến như vậy. Một chuỗi quảng cáo mà 
tôi chuẩn bị lẽ ra đã phá hỏng nó trong ba tháng. Song vào thòi điểm 
đó, tôi đã có gần 30 năm trong ngành quảng cáo. Tôi đã học hỏi từ 
hàng trăm chiến dịch. 

Tôi nhận ra các lỗi của mình qua phiếu rất nhanh. Tôi đảo ngược 
chiến lược ngay lập tức. Trước khi chúng tôi đi quá xa, tôi đã tìm ra 
một con đường chắc chắn và nhanh chóng đến được thành công, đon 
giản bằng cách theo dõi lợi nhuận. 

Một trăm nhà sản xuất kem đánh răng có thể bắt đầu, như họ đã 
bắt đầu, và thất bại. Đon giản bởi họ bị ràng buộc vào một lý thuyết 
nào đó mà bản chất con người không thể chấp nhận. Họ không học 
hỏi từ lỗi lầm của họ, vì họ không nhanh chóng kiểm tra lợi nhuận. Vì 
vậy, họ tự đâm đầu vào những viên đá mà đáng ra có thể tránh đưực. 


Tôi kiếm được cho mình một triệu đô-la nhờ Pepsodent - nhờ 
một đề xuất mà ban đầu tôi đã từ chối thực hiện. Chỉ nhờ vô số thử 



nghiệm, tôi đã nắm được đúng tâm lý con người. 


Bài học ờ đây là không ai trong chúng ta có đủ khả năng gánh 
được hậu quả của việc dựa vào đánh giá hay kinh nghiệm. Chúng ta 
phải cảm nhận theo cách riêng, vấn đề mới cần có trải nghiệm mới. 
ChúnẸ; ta phải thử các biện pháp của mình theo cách chính xác nhất 
có thê. Hãy học từ các thất bại và sửa chữa chúng. Hãy theo dõi mọi 
đau moi hap dân. 

Sau trải nghiệm này, tôi có thể đưa ra một trăm cách quảng cáo 
sai kem đánh răng, và có thể chứng minh các sai lầm đó. Tuy nhiên, 
một trăm người có thể đi theo chúng đến thất bại nếu họ không có 
thang đo kết quả. Một trăm người đã làm vậy. Vì vậy, Pepsodent là 
minh chứng tốt nhất tôi biết về tác dụng của việc định hướng bằng dữ 
liệu thực tê. 



CHƯƠNG 15 s 

KINH NGHIỆM VỀ QUẢNG CÁO 


ĐẶT HÀNG QUA THƯ 


P hần lón các sản phẩm tôi quảng cáo đều đưực phát triển dọc 
theo các ngành đã miêu tả ờ đây. Việc đi sâu vào chi tiết sẽ rất 
đon điệu, nhưng tôi đã dành một phần nhất định trong cả đời 
của mình để quảng cáo đặt hàng qua thư. Từ khía cạnh công ty 
quảng cáo thì nó không sinh lời, khó khăn, mất thời gian và hiếm khi 
đạt đến giá trị lớn. Tuy nhiên, nó chứa đựng nhiều bài học. Nó thử 
thách lòng dũng cảm, cố định quan điểm của một người vào chi phí 
và kết quả. Những người viết quảng cáo học được nhiều điều từ 
quảng cáo đặt hàng qua thư hon bất kỳ dạng nào khác. 

Bất kỳ khi nào có thể, trong toàn bộ quá trình viết quảng cáo của 
mình, tôi coi các quảng cáo đặt hàng qua thư thành công là hình mẫu 
và định hướng cho mình. Đó là dạng quảng cáo nổi tiếng là sinh lòi. 
Nó luôn là kết quả của nhiều thử nghiệm có thể theo dõi được, vì vậy 
nó đại diện cho cách quảng cáo tốt nhất từng được tìm thấy cho dòng 
sản phẩm đó. 

Quảng cáo đặt hàng qua thư là một nghiên cứu sinh lòi. Hãy chú 
ý đến tính kinh tế theo không gian của nó. Nó gần như luôn được đặt 
trong khổ nhỏ, đó là bởi hàng ngàn thử nghiệm đã chứng minh rằng 
để lớn hon là lãng phí. Mọi hình ảnh đều có giá trị bán hàng, không 
có cái nào đưực dùng để trang trí cả. 

Hãy lấy một quảng cáo đặt hàng qua thư sinh lòi và đặt nó trong 
một không gian to gấp đôi. Dùng khổ to hon, trang trí thêm hoặc vẽ 
đường viền. Bạn sẽ có một quảng cáo trông hấp dẫn hon, nhung bạn 
sẽ tăng gấp đôi chi phí phản hồi và bán hàng. 

Sự thật này nên được chấp nhận, vì nguyên lý kinh tế này, sau 
hàng nghìn thử nghiệm trên hàng trăm sản phẩm, trên thực tế đã trở 



nên phổ biến. Và nó chứng minh rằng lãng phí không gian là việc làm 
dại dột trong bất kỳ dạng quảng cáo nào. Nó không giúp gì cho việc 
bán hàng. Đó là thực tế khó học nhất đối với một người viết quảng 
cáo và khó hiểu nhất đối vói một nhà quảng cáo. Bản năng tự nhiên là 
khiến quảng cáo trở nên hấp dẫn. Tuỵ nhiên, phải nhớ rằng, các 
quảng cáo đưực viết ra không phải để gây cười, mà để bán hàng. Và 
để bán hàng ở mức chi phí thấp nhất có thể, quảng cáo đặt hàng qua 
thư, dựa trên các con số chính xác về chi phí và kết quả, cho thấy 
những cách tốt nhất để làm điều đó. 

Một nhà quảng cáo, từng đến công ty của chúng tôi, đang bán một 
mặt hàng giá 5 đô-la qua thư. Mỗi phản hồi tốn của ông ta 85 xu và 
đem về doanh số khoảng 2,5 đô-la. Quảng cáo đó trở nên không sinh 
lời, vì vậy ông đã tìm cách giảm chi phí bán hàng. Chúng tôi đã chuẩn 
bị một quảng cáo mà nhà quảng cáo từ chối, nó có vẻ không hấp dẫn. 
Công ty khác đã chuẩn bị một quảng cáo lớn hon, lôi cuốn hon và nhà 
quảng cáo đã thử. Nhưng chi phí một phản hồi là 14,2 đô-la, dựa trên 
một mặt hàng bán được 5 đô-la. Sau đó, ông thử quảng cáo của chúng 
tôi, và chi phí trên một phản hồi là 42 xu. Vì vậy, chúng tôi đã được 
quảng cáo, và mức chi phí trên một phản hồi đó đưực duy trì trong 
nhiều năm. Chúng tôi giảm chi phí cũ của ông đi một nửa. Và việc đó, 
vói 250.000 phản hồi một năm, có giá trị rất lón đối vói ông. Vô số 
nhà quảng cáo, không chịu theo dõi chi phí, đều đang đánh giá quảng 
cáo qua vẻ ngoài. Và họ đang thua đậm như người đàn ông này từng 
thua với một quảng cáo tốn của ông 14,2 đô-la trên một phản hồi. Đó 
là lý do có quá nhiều tiền bị lãng phí trong quảng cáo. Mọi ngưòi 
không nắm rõ chi phí và họ không được những người quảng cáo 
hướng dẫn. Do đó, tôi luôn làm một quảng cáo đặt hàng qua thư nào 
đó đê giữ mình luôn tỉnh táo. 

Có lần tôi đảm nhiệm việc quảng cáo đồ dùng gia đình mua trả 
góp qua thư. Trong khi tôi đang thực hiện phi vụ, thì việc kinh doanh 
đó đa tăng giá trị len đến 7 triệu đô-la một năm. Nó dạy tôi vô số điều. 
Một người sẽ học đưực rất nhiều về bản chất con người trong việc 
bán chịu qua thư. 

Vấn đề không kết thúc trong lần bán hàng đầu tiên cho một khách 
hàng. Các catalog rất đắt. Thu hút một khách hàng trong lĩnh vực này 
khá tốn kém. Mọt phần trăm khách hàng không thê trả tiền nhừ đã 
thỏa thuận, vì vậy, lọi nhuận phụ thuộc vào việc tận dụng triệt để các 
khách hàng trung thực. Hãy bán cho họ hết lần này đến lần khác. Gửi 



cho họ các thông báo về những ưu đãi đặc biệt. Theo dõi các tài khoản 
đê bán thêm khi việc thanh toán hoàn thành. Khuyến khích khách 
hàng lôi kéo những người khác. 

Một hôm, khi đến thăm doanh nghiệp này, tôi chú ý đến một tòa 
nhà lớn ở bên cạnh. Tôi hỏi và họ bảo nó thuộc về một công ty bán 
quần áo phụ nữ trả góp qua thư, như cách chúng tôi bán đồ đạc. Tôi 
nói: “Sao các anh để một công ty như vậy phát triển bên cạnh các 
anh? Sao các anh không bán sản phẩm của họ?” 

Điều đó dẫn chúng tôi đến việc thành lập một công ty tưong tự. 
Tôi thúc giục họ đặt một cái tên nữ tính. Chúng tôi chọn một phụ nữ 
trung niên giỏi giang và dùng hình ảnh của bà trên mọi quảng cáo. 
Chúng tôi có chữ ký của bà trên các quảng cáo và chúng tôi thu hút 
hết phụ nữ này đến phụ nữ khác. 

Những quảng cáo này không nói gì đến việc trả góp. Chúng nhắm 
đến người trả góp. Chúng hấp dẫn những phụ nữ trẻ luôn muốn xuất 
hiện với bộ dạng đẹp nhất. Chúng chỉ ra điều đó có vai trò gì trong sự 
nghiệp của một phụ nữ. Sau đó, người phụ nữ này đề nghị giúp họ 
bằng cách cho họ sáu tháng để trả tiền mua quần áo mùa xuân. 

Đề xuất này nhằm làm hài lòng, chứ không phải bẽ mặt ngưòi 
khác. Nó thể hiện sự cảm thông và thấu hiểu. Mong muốn rõ ràng là 
phục vụ mọi người. Trong thực tế, các đề nghị của chúng tôi cũng y 
như các đề nghị của những ngưòi làm việc bên cạnh, nhưng thái độ 
của chúng tôi khác. Chúng tôi biến khoản trả góp sáu tháng trông 
giống như khoản trả góp 30 ngày mà những phụ nữ dư dả hon có 
được tại các cửa hàng của họ. 

Kết quả là, chúng tôi thống trị lĩnh vực đó ngay từ đầu. Công ty 
bên cạnh sớm phải đóng cửa. Chủ nghĩa con buôn lạnh lùng không 
thể cạnh tranh vói không khí mà chúng tôi tạo ra. Lời kêu gọi làm việc 
thiện cũng không có tác dụng như đề nghị đối xử công bằng với mọi 
phụ nữ. 

Chỉ thay đổi đó trong cách trình bày thôi đã có thể tạo nên một 
doanh nghiệp mói khổng lồ. Nó cũng khiến doanh số đồ dùng gia 
đình tăng chóng mặt. 

Hàng trăm ngàn phụ nữ mua sản phẩm mói này. Phần lón họ đều 



thanh toán theo thỏa thuận và từ đó tạo ra uy tín. Sau đó, giám đốc 
công ty đồ dùng gia đình viết một bức thư cho những phụ nữ này như 

sau: “Hôm nay tôi đã gặp bà_Bà ấy bảo tôi rằng bà lẩ một khách 

hàng của bà ấy, bà ấy đã cho bà mua mà không cần thanh toán trước 
và bà đã thanh toán theo thỏa thuận. Bà ấy nói rằng bà là một trong 
những khách hàng quan trọng, và bà luôn được hoan nghênh mua từ 
bà ấy bất cứ thứ gi bà muốn. 

Tôi muốn đưa ra một đề nghị tưong tự. Chúng tôi bán đồ dùng 
gia đình và tôi gửi cho bà catalog của chúng tôi. Đừng quan tâm đến 
các điều khoản đề nghị trả trước một khoản trong đó. Tôi sẵn sàng 
chuyển cho bà bất cứ thứ gì bà muốn mà không phải trả trước, khi xét 

đến những gì bà_đã nói vói tôi. Chỉ cần đặt hàng những gì bà 

muốn. Không cần gửi tiền trong bất cứ trường họp nào. Một tháng 
nữa bà hãy bắt đầu thanh toán nếu bà thấy hài lòng với các sản phẩm, 
và xin cứ thong thả”. 

Một đề nghị như vậy là gần như không thể cưỡng lại. Những phụ 
nữ này đặt hàng quần áo theo kiểu dùng trước, trả tiền sau nên họ 
không biết họ có được mua không. Họ gần như không thể tin được 
rằng những người lạ sẽ tin tưởng họ. Rồi giám đốc của một công ty 
đồ dùng gia đình lớn viết rằng ông đã mở một tài khoản tín dụng vì 
những lòi nhà sản xuất quần áo nói vói ông. Họ đưực cấp tín dụng 
với các điều khoản đặc biệt mà không cần trả trước. Bất kỳ người phụ 
nữ nào khi nhận một đề nghị làm hài lòng mình như vậy đều sẽ tìm 
cách để tận dụng nó. 

Chúng tôi thành lập một doanh nghiệp tưong tự về quần áo nam. 
Rồi bằng cách biến khách hàng của sản phẩm này thành ngưòi mua 
sản phẩm kia, chúng tôi thu được các kết quả lớn hon nhiều so vói 
bình thường. Không ai chỉ làm một sản phẩm mà có thể cạnh tranh 
với một sự phối họp như vậy. 

Đây là các nhánh của quảng cáo. Bán hàng trên giấy, theo nguyên 
tắc, không khác gì bán hàng trực tiếp. Cửa hàng cung cấp một món 
hòi để thu hút mọi ngưòi đến đó. Mục tiêu là cố gắng bán những thứ 
khác, và nếu bán hàng họp lý thì sẽ làm được điều này. Một người 
viết quảng cáo không bao giờ được quên rằng anh ta là một người 
bán hàng, càng bán nhiều, anh ta càng thành công. 


Một trải nghiệm khác về đặt hàng qua thư sẽ minh họa cho một 



vế nữa. Tôi đảm nhiệm quảng cáo một công ty có 30 năm kinh 
nghiệm bán quần áo trả góp cho phụ nữ và trẻ em qua thư. Lĩnh vực 
này vô cùng cạnh tranh và rất lãi. Doanh số hằng năm của một vài 
công ty trong lĩnh vực này đã đạt đến con số hàng triệu. 

Mọi công ty đều cung cấp một catalog đắt tiền. Một số quảng cáo 
đưa ra các ưu đãi đặc biệt - ví dụ như một số mặt hàng bán bằng giá 
vốn - để thu hút mọi người hỏi xin catalog. Kết quả là, người phụ nữ 
đã hỏi xin một catalog rất có thể sẽ hỏi xin ba hoặc bốn cuốn. 

Sau đó là đến khó khăn lớn nhất - thuyết phục họ mua từ catalog 
của bạn thay vì từ những người khác. 

Giả sử mất 25 xu để thu hút một phụ nữ hỏi xin catalog. Catalog, 
với các tranh ảnh màu, tốn mất ít nhất 35 xu. Do đó, với mỗi người 
hỏi xin, bạn phải đầu tư 60 xu. Kết quả phụ thuộc vào doanh số trên 
một catalog. 

Nếu người phụ nữ viết thư cho một nhà quảng cáo trong lĩnh vực 
này, cô ấy thường viết cả cho ba hay bốn người khác nữa. Khi phải 
đưa ra lựa chọn, cô ấy có bốn catalog trước mặt. Tất cả đều có những 
lòi đề nghị hấp dẫn. Việc cô ấy chọn cái nào phụ thuộc rất lón vào 
may mắn hoặc thị hiếu. 

Phải nhận ra điều đó. Có lẽ, chi phí để đưa cuốn catalog đó cho cô 
ấy là 60 xu. Nếu bốn nhà quảng cáo đều đang đưa những cuốn catalog 
như vậy cho cô ấy, thì tổng chi phí là 2,4 đô-la. Doanh số trung bình, 
theo kinh nghiệm, là khoảng 10 đô-la. Vì vậy, tổng cộng các nhà 
quảng cáo đã chi 25% để có đưực doanh số trung bình đó. 

Lợi nhuận phụ thuộc vào cách làm của bạn hon là doanh số trung 
bình. Đó là vấn đề đã đưa các nhà quảng cáo đó đến vói tôi. 

Tôi đã nghĩ ra kịch bản này: Khi một phụ nữ viết thư đến xin 
catalog của chúng tôi, tôi liền lấy hồ sơ ra xem cô là khách hàng cũ 
hay khách hàng mói. Nếu là một khách hàng mói, giám đốc bán hàng 
sẽ viết cho cô một bức thư như sau: “Chúng tôi rất mừng khi nhận 
được thư hỏi về sản phẩm của cô. Chúng tôi hoan nghênh nhữn^ 
khách hàng mói, trung thành, gia nhập vào công ty chúng tôi. Đe thể 
hiện sự hoan nghênh đó theo một cách thực tế, tôi đã gửi kèm một 
tấm thiệp trên đó có viết những hướng dẫn để đơn đặt hàng của cô 



được gửi đến cho tôi. Tôi muốn gửi kèm đon đặt hàng đó những lòi 
khen của tôi và một món quà nhỏ cho cô. Tôi sẽ không nói nó là gì, 
nhưng tôi chắc chắn nó sẽ khiến cô hài lòng”. 

Với những khách hàng cũ, ông viết như sau: “Tôi rất mừng lại 
nhận được lòi hỏi về sản phẩm từ cô. Toàn bộ lợi nhuận của công ty 
chúng tôi được tạo ra bởi những khách hàng luôn sát cánh bên chúng 
tôi qua nhiều năm. Sẽ phải tốn chi phí để thu hút khách hàng mói 
nhưng với những khách hàng cũ thì không. Do đó, tôi muốn tặng cô 
một vật lưu niệm để đánh giá cao về sự đồng hành của cô đối vói 
chúng tôi. Khi cô gửi đon hàng của mình, hãy đính kèm tấm thiệp 
này, nó sẽ hướng dẫn người của chúng tôi ở đây đưa đon hàng của cô 
cho tôi. Khi đó, tôi sẽ gửi kèm một món quà nhỏ để cho thấy sự coi 
trọng của chúng tôi”. 

Kết quả là tất cả những ngưòi hỏi xin catalog, cả khách hàng cũ 
lẫn khách mói, đều nhận tam thiệp đó. Nó không đề cập đến mon 
quà, vì sự tò mò tạo nên sức hấp dẫn lón hon sự miêu tả. Tuy nhiên, 
khách hàng nào cũng có tấm thiệp đó trước mặt mình. Nếu đặt hàng 
từ đúng catalog thì co có thể gửi tấm thiệp đó và nhận quà. Vì vậy, co 
đã cố hết sức đặt hàng từ catalog đó. Doanh số trên một catalog nhờ 
đó tăng chóng mặt. 

Phải cẩn thận vói những đề nghị như vậy. Món quà không đưực 
gây thất vọng. Nó phải là thứ gì đó mà phụ nữ thích. Tuy vậy, bất kỳ 
chi phí họp lý nào đều không đáng kể nếu nó nhân đôi doanh số trên 
một catalog. Tức nghĩa là nhân đôi hiệu quả của quảng cáo. 

Tất cả những vấn đề đó đều đưực giao vào tay người làm quảng 
cáo. Anh có thể viết các quảng cáo hấp dẫn đến mức được tán dưong, 
nhung nếu những quảng cáo không tạo ra doanh số theo cách sinh 
lời, thì anh sẽ bị loại bỏ rất nhanh. Anh có thể mang về những lòi hỏi 
xin vói một khoản chi phí nhỏ, rồi sau đó để các catalog của đối thủ 
bán được nhiều hon. Sự hữu dụng của anh cũng kết thúc theo cách 
tưong tự. Ngưòi ta kinh doanh là để kiếm tiền. Một người có thể giúp 
họ kiem tiền sẽ có vô số cơ hội. Nhung dù nỗ lực tuyệt vời đến đâu, 
nếu kết quả là lỗ thì vẫn mãi mãi thất bại. 

Lĩnh vực cuối cùng tôi nói đến này dẫn đến một chi tiết hữu ích 
khác. Có sáu nhà quảng cáo lón trong lĩnh vực thời trang cho nữ giới. 
Mục tiêu chính của họ là thuyết phục phụ nữ rằng họ bán giá thấp 



hon những ngưòi khác. 


Vì vậy, họ tô điểm cho những lòi quảng cáo của mình bằng mức 
giá thấp, sau đó công bố các đảm bảo rằng họ bán thấp hon bất kỳ 
mức giá nào khác. Bất kỳ ai tìm thấy một món hời tốt hon ở chỗ khác 
đều sẽ trả lại hàng mà mình mua. 

Rồi cũng đến một lúc tất cả đều kêu ệào về các ưu đãi một cách 
ầm ĩ nhất. Trong một dàn họp xướng kiểu đó, tất cả đều giống nhau, 
đều thiếu hiệu quả như thể họ không hề kêu gọi. 

Họ cho tôi xem vấn đề của một lòi quảng cáo ấn tưựng hon. Tôi 
nhìn các con số của họ và phát hiện ra rằng lợi nhuận trung bình của 
họ trong nhiều năm qua chưa đến 3%. Vì vậy, tôi đã quảng cáo lợi 
nhuận đó - khoản lọi nhuận 3%. Tôi hứa không vượt quá mức đó. 
Chúng tôi bằng lòng với khoản lợi nhuận và giá của chúng tôi đưực cố 
định dựa trên nền tảng đó. 

Đây là một trong những công ty nhận đặt hàng qua thư lâu đời 
nhất trong lĩnh vực này, một trong những công ty lớn nhất. Giá họ 
niêm yết dựa trên lợi nhuận 3% khá gần với mức tối thiểu, về mặt vật 
chất thì không thể nghĩ đến việc giảm thêm. Vì vậy, những mức giá 
niêm yết đó, bất chấp các bảo đảm của các công ty khác, được chấp 
nhận là những mức giá thấp nhất. 

Đây là một minh họa nữa cho giá trị của những con số thực. 
Những lòi quảng cáo lúôn bị coi nhẹ. Neu chỉ nói “Giá thấp nhất hiện 
tại” thì mọi người sẽ không quan tâm. Nhiều người khác có thể quảng 
cáo như thế, nhưng nói rằng bạn bán ở mức lãi ròng 3% thì phần lớn 
mọi người sẽ tin bạn. Họ không nghĩ bạn sẽ nói dối về những con số 
xác định, họ biết bạn không the nói dối trong các xuất bản phẩm tốt 
hon. 

Đó là một số kế hoạch mà tôi nghĩ ra để tăng doanh số đặt hàng 
qua thư. Chúng không đem lại nhiều giá trị cho tôi một cách trực tiếp. 
Quảng cáo đặt hàng qua thư không đáng làm nếu xét trên quan điểm 
của người viết quảng cáo, nhưng nó giúp tôi luôn đối mặt với thực tế 
rằng mọi loại quảng cáo đều dựa vào các nguyên tắc của đặt hàng qua 
thư. Chúng ta phải luôn bán hàng ở mức giá có lợi nhuận. Chúng ta 
phải luôn bán nhiều hon người khác để thành công. Bất kỳ người viết 
quảng cáo nào đi theo bất kỳ lý thuyết nào khác đều sẽ sớm thất bại. 




G iờ tôi sẽ cố gắng tóm tắt những lý do đem lại thành công cho 
tôi, hy vọng sẽ có ích cho những người muốn làm theo. Khi 
nói đến thành công, tôi muốn nói đến những vai trò tôi đã 
đóng trong việc phát triển các thưong vụ quảng cáo lớn mà 
đa phần vẫn đang tiếp tục. Những người làm quảng cáo có nghĩa vụ 
như vậy. 

Trong quảng cáo, chúng tôi phục vụ ba lợi ích, vừa liên kết vừa 
tách biệt. Đầu tiên là nhà xuất bản, người trả hoa hồng cho chúng tôi. 
Họ trả cho công ty quảng cáo trung bình 15% giá trị quảng cáo. số tiền 
đó được trả cho các dịch vụ đang thực hiện. Dịch vụ tốt nhất chúng 
tôi có thể thực hiện là phát triển các cơ hội quảng cáo mới. Họ mong 
chúng tôi tăng dung lượng quảng cáo chung bằng cách bắt đầu các dự 
án mói hoặc tìm ra cách tăng quảng cáo cũ một cách có lời. 

Những nhà quảng cáo biết rằng tôi phục vụ họ rất tốt. Ví dụ, tôi 
viết quảng cáo đau tiền về ô tô mà tôi tưng đọc. Tổi tiên phong trong 
nhiều việc ở lĩnh vực đó, bao gồm cả những quảng cáo đầu tiên cho 
Chalmers, Hudson và Overland. Những nhà xuất bản coi tôi là người 
lãnh đạo trong việc phát triển đó. Quảng cáo lốp quan trọng đầu tiên 
là chiến dịch mà tôi thực hiện cho lốp không cắt vành của Goodyear. 
Thành công đáng kinh ngạc của nó chứng minh vói mọi nhà sản xuất 
lốp rằng sản phẩm này cần quảng cáo. 

Quảng cáo kem đánh răng khá bị mờ nhạt cho đến khi Pepsodent 
tham gia. Thành công nhanh chóng đó là một điều kỳ diệu trong 
quảng cáo, và hiện tại, hàng triệu đô-la đang được chi ra mỗi nãm để 
nuôi các loại kem đánh răng. Thành công của Puffed Wheat và Puffed 
Rice đã tạo nên động lực cho quảng cáo ngũ cốc. Kết quả đáng kinh 
ngạc của Palmolive đã tạo ra nhiều quảng cáo xà bông. 



Sự giúp đỡ của tôi trong việc tạo ra công việc cho các tạp chí và tờ 
báo đã khiến các nhà xuất bản giúp đỡ tôi. Họ mở cho tôi nhiều cơ 
hội tốt, chỉ vì họ tin rằng việc viết quảng cáo của tôi giúp họ tăng 
doanh thu. 

Một lựi ích khác chúng tôi phục vụ vói tư cách những ngưòi viết 
quảng cáo là các công ty quảng cáo. Nhiều sản phẩm tốt nhất của 
chúng tôi trong các công ty quảng cáo là những sản phẩm được phát 
triển từ khỏi đầu nhỏ. Gần như mọi sản phẩm quảng cáo tôi làm đều 
thuộc loại đó. Thường sẽ có nhiều rủi ro trong những cơ hội quảng 
cáo này, một sai lầm có thể phá hỏng toàn bộ dự án tốt. Sự phục vụ 
tầm thường nhiều khả nănệ sẽ tạo ra một sản phẩm nhỏ ở nơi mà 
đáng ra phải là một sản phẩm lớn. Đó là lý do những người viết 
quảng cáo có năng lực lại được trả những khoản thu nhập cao đến 
vậy. 


về trường họp của tôi, tôi bắt đầu làm việc cho Lord Thomas vói 
mức lương 1.000 đô-la một tuần. Nhưng chúng tôi nhanh chóng nhất 
trí rằng nên trả theo hoa hồng. Vậy là công ty quảng cáo này chỉ trả 
cho tôi khi sự phục vụ của tôi đem lại lựi nhuận cho họ. Mặt khác, tôi 
nhận những gì tôi kiếm được. Theo kế hoạch trên, tôi kiếm được 
khoản hoa hồng lên đến 185.000 đô-la một năm. Toàn bộ số tiền đó 
kiếm được từ một chiếc máy đánh chữ mà chỉ mình tôi sử dụng, 
không có thư ký hay phụ tá, và phần lớn trong số đó được kiếm từ 

trong rừng^. Ngoài ra, tôi còn nhận được một số lựi ích giá trị khác, 
một số là miễn phí, trong các doanh nghiệp mà tôi giúp phát triển. 

Hoa hồng của tôi tăng cho đến khi nó chiếm 1/3 toàn bộ hoa hồng 
của công ty. Trong suốt những năm họp tác, ông Lasker đã để tôi tự 
soạn các họp đồng của mình. Đôi khi, ông ký chúng mà khôn^ cần 
đọc vì ông tin vào sự công bằng của tôi. Tuy nhiên, kết quả hien nhiên 
là không có sản phẩm nào đưực chuyển sang tôi mà những người 
khác có thể thực hiện. Phần lớn các sản phẩm của tôi đều được phát 
triển từ các chiến dịch thử nghiệm nhỏ. 

Tôi đang cống hiến nhiều hơn là phục vụ cho bản thân. Tôi đang 
cố gắng hết sức để dạy những người viết quảng cáo khác trong công 
ty. Tôi tổ chức nhiều cuộc gặp vói họ để thảo luận về các nguyên lý 
của một bản quảng cáo. Tôi không được trả công cho những việc đó. 
Tôi còn viết nhiều sách để đặt ra những nguyên tắc cho công ty quảng 
cáo. 


Vói những sự phục vụ đó, ông Lasker cuối cùng để tôi làm giám 
đốc Lord & Thomas. Sau đó, vì những lý do nhất định, là chủ tịch hội 
đồng quản trị. Khi ông đến Washington để phục vụ tổng thống 

Harding^ vói tư cách chủ tịch Cục Vận tải biển, thì tôi phục vụ hon 
hai năm vói tư cách giám đốc côn^ ty quảng cáo. Hai năm đó làm tiêu 
tốn của tôi một lượng tiền đáng ke. Hoa hồng của tôi giảm mạnh vì 
tôi phải thực hiện các nghĩa vụ khác. Tôi không nhận lưong giám đốc, 
song tôi dành nhiều thời gian với các khách hàng mói. Tôi chủ trì 
cuộc họp gồm những nhân viên hàng đầu vào mỗi sáng để giúp đỡ tất 
cả những nhân viên gặp vấn đề. Trong suốt hai năm đó, tôi không 
nhận làm sản phẩm nào, ý tôi là sản phẩm mà tôi đưực hưởng hoa 
hồng. Tôi không muốn ai nói rằng tôi sử dụng vị trí của mình đê kiếm 
doanh thu cho bản thân. Kết quả là doanh thu của tôi suy giảm 
nghiêm trọng. Ông Lasker luôn biết rằng lợi ích của ông đi trước lọi 
ích của tôi. Ong tín nhiệm tôi một cách thầm lặng. Một lần, để bù đắp, 
ông đưa tôi một tờ séc 10.000 đô-la vì đã viết Scientiýic Advertising 
(tạm dịch: Khoa học về quảng cáo). 

Đó là một yếu tố tuyệt vòi trong sự nghiệp của tôi - niềm tin mà 
tôi đem lại, đó là nhờ dòng dõi Scotland của tôi. Một lần, ông Lasker 
chọn tôi làm người đưực ủy thác trong di chúc. Hết lần này đến lần 
khác, tôi từ chối nhận từ ông những gì tôi cảm thấy nhiều hon những 
gì tôi kiếm đưực. Khi họp đồng của tôi chiếm 1/3 số hoa hồng, tôi từ 
chối nhận nó ở những sản phẩm mà dường như tôi không có đóng 
góp gì lớn. Gần như bất đồng duy nhất giữa tôi và ông Lasker đều liên 
quan đến mong muốn của ông trong việc trả cho tôi nhiều hon mức 
cần thiết. 

Tôi coi thái độ đó là một yếu tố quan trọng trong thành công, một 
sự phân chia tuyệt đối công bằng. Người đang đứng trên đỉnh con 
sóng có thể bạo tay trong một thòi gian ngắn, nhưng không lâu. Kinh 
doanh là kiếm tiền và các đồng nghiệp sẽ tìm ra cách để loại bỏ bất kỳ 
ai muốn chiếm phần quá lớn. 

Yếu tố thứ ba trong quảng cáo là bản thân nhà quảng cáo. Chúng 
tôi không thể phục vụ nhà xuất bản hay công ty quảng cáo mà không 
phục vụ anh ta. Những nhà xuất bản trả hoa hồng cho chúng tôi, công 
ty quảng cáo chọn lọc và tuyển dụng chúng tôi. Những nhà quảng cáo 
mói tham gia không suy xét nhiều về chúng tôi. Những nhà quảng cáo 
lâu năm thay đổi từ công ty quảng cáo này đến công ty quảng cáo 


khác, không phải là những khách hàng giá trị. Họ đã thất bại trong 
các tham vọng của mình. Trong phần lón các trường họp, nguyên 
nhân thất bại là không thể khắc phục. Vì vậy, họ luôn phải đoi đi đổi 
lại. 


Những nhà quảng cáo mà tôi đánh giá cao nhất không phải là 
những người cấp những khoản kinh phí lớn. Tôi có thể hệt kê rất 
nhiều nhà quảng cáo như vậy, những người không có triển vọng đạt 
được các mong muốn của họ. Mỗi công ty quảng cáo kế tiếp đều đánh 
mất danh tiếng và uy tín của mình khi tìm cách làm điều không thể. 

Những khách hàng có giá trị nhất là những khách hàng đem đến 
cho chúng tôi những cơ hội quảng cáo mói. Có rất nhiều cơ hội, 
nhưng cơ hội đó bao gồm một chiến dịch thử nghiệm có chi phí dưới 
5.000 đô-la. Hoa hồng cho công ty quảng cáo trong một chiến dịch 
như vậy là 750 đô-la. Chi phí phát triển một chiến dịch thử nghiẹm 
hiếm khi dưói 20.000 đô-la dù cho có được một người có năng lực. 
Những người chỉ đạo có thể phải dành vài tuần để đọc và nghiên cứu. 

Trong những trường họp như vậy, rủi ro chủ yếu thuộc về công ty 
quảng cáo. Nhà quảng cáo luôn lấy lại được tiền, dù kết quả có ra sao, 
còn người thật sự phải đánh cược là công ty quảng cáo. 

Nếu thất bại, nhà quảng cáo mất một món tiền nhỏ còn công ty 
quảng cáo sẽ mất một món tiền lớn. Nếu thành công, nhà quảng cáo 
thu về hàng triệu đô còn công ty quảng cáo nhận hoa hồng 15% cho 
quảng cáo đó, miễn là công ty có được sự chấp nhận và thiện cảm của 
nhà quảng cáo. Vì vậy, tôi không cảm thấy có nghĩa vụ với một nhà 
quảng cáo, ngưòi cho phép tôi tiến hành thử nghiệm. Nghĩa vụ của tôi 
là nghiên cứu. 

Đó là lý do tôi đặt nhà quảng cáo vào vị trí cuối cùng trong lĩnh 
vực này. Tuy nhiên, tất cả những bên khác đều phụ thuộc vào thành 
công của nhà quảng cáo. Chúng tôi có nghĩa vụ với nhà xuất bản vì họ 
trả hoa hồng cho chúng tôi. Chúng tôi có nghĩa vụ với công ty quảng 
cáo vì công ty cho chúng tôi cơ hội. Chúng tôi có nghĩa vụ ít nhất với 
nhà quảng cáo, song mọi thứ đều phụ thuộc vào thái độ của anh ta. 

Thành công trong quảng cáo phụ thuộc vào ba yếu tố này, ba lợi 
ích phải được thỏa mãn, và tất cả đều đang khao khát lợi nhuận. Cách 
duy nhất để làm vui lòng tất cả họ là thực hiện công việc bạn đảm 



trách sao cho có lãi. 


Tôi đã cống hiến cho nhà quảng cáo. Nếu tôi vói những người 
khác muốn thành công, thì tôi phải đảm bảo anh ta thành công trước 
tiên. Tôi quên đi những người còn lại. Những nhà quảng cáo gặp thất 
bại nặng nề mãi mãi trở thành ngưòi tố giác quảng cáo. Tôi biết rằng 
thất bại là điều không thể tránh khỏi trong phần lớn các trường họp. 
Vì vậy* tôi không bao giờ mạo hiểm nhiều nếu không chắc chắn có lãi. 
Nếu anh ta thất bại, lỗi nằm ở sản phẩm hoặc các điều kiện, không 
phải ở việc quảng cáo. Anh ta gần như không mất gì. Nếu anh ta 
thành công, chiến lợi phẩm có thể đạt đến con số hàng triệu. 

Làm thế nào mà tôi đạt đưực quá nhiều thành công to lớn từ tình 
huống này? Đon giản là bởi tôi đã mắc quá nhiều lỗi nhỏ, và rút ra bài 
học từ mỗi sai lầm. Tôi không bao giờ mắc cùng một lỗi hai lần. 

Thỉnh thoảng tôi phát triển được một nguyên lý quảng cáo tuyệt vòi 
nào đó, và nó tồn tại lâu dài. 

Phưong pháp đó khiến tôi mất rất nhiều thời gian, nhiều hon cả 
những người khác thường cống hiến cho trải nghiệm nguyên so* này. 
Nhiều thời gian hon, nhiều hy sinh hon so vói mức tôi muốn con trai 
tôi cống hiến. Đó là mục đích của cuốn tự truyện này, để giúp những 
người khác bắt đầu ở noi tôi kết thúc. 

Ông A. D. Lasker, một người rất uyên bác, thường cho rằng phần 
lón thành công của tôi là do tôi sống giữa những con người giản dị. 
Ông luôn muốn tôi làm việc trong rùng, noi tôi viết cuốn sách này và 
tôi đã làm vậy trong suốt hai thập kỷ. Ở đây, phần lón những người 
tôi nói chuyện là những người làm vườn của tôi, gia đình họ và 
những dân làng sống gần đó. Tôi tìm hiểu nhu cầu và tâm lý mua 
hàng của họ. Những lý do đó sẽ gây ngạc nhiên cho những ngưòi thu 
nhận kiến thức của mình từ những đồng nghiệp ở câu lạc bộ golf. 

Lý do đó hiếm khi mang tính kinh tế. Chúng tôi đã nghe những 
người có thu nhập cao khoe khoang về tính tiết kiệm của họ. Họ 
không cảm thấy mất mặt vì nó, nhung ở noi mà tính tiết kiệm là một 
điều tất yếu thì phần lón mọi người lại coi thường nó. Khi những 
chiếc áo sơ-mi lụa có giá 15 đô-la, chúng trở nên cực kỳ phổ biến 
trong tầng lóp những người dân lao động đến mức các tầng lóp khác 
chọn hàng len đen mỏng khổ đôi. Mọi cô gái bán hàng đều muốn 
dùng tất lụa. Kinh nghiệm của tôi về mỹ phẩm cho thấy các loại nước 



hoa, đồ mỹ phẩm, v.v..., có giá thấp không hấp dẫn cô gái tiết kiệm. 

Cô luôn yêu cầu thứ mà “những ngưòi đỉnh nhất” dùng. 

Nhiều người xung quanh tôi, có mức lưong thấp, cân nhắc đến 
chi phí ít hon tôi rất nhiều. Người phụ nữ giặt quần áo cho chúng tôi 
đi xe riêng và có sở thích sưu tầm đồ cổ. Những người kiêu hãnh nhất 
mà tôi biết là những người làm việc tại ngôi nhà của tôi ở nông thôn. 
Nếu bạn đề nghị họ mua một thứ vì nó tiết kiệm, bạn sẽ làm dấy lên 
sự phản đối, bạn làm tổn thưong lòng tự trọng của họ. Nếu bạn 
hướng lòi kêu gọi của mình vào những người không cân nhắc đến chi 
phí thì họ sẽ muốn được là một trong số đó. 

Đây là một ví dụ đon giản về những điều mà chúng tôi học được 
từ việc nói chuyện với những người hình thành nên 95% khách hàng 
của chúng tôi. Nước Mỹ là một mảnh đất bình đẳng. 

Mỗi chiến dịch tôi nghĩ ra hoặc viết ra đều nhắm đến một vài cá 
nhân nằm trong số đa số áp đảo nàỵ. Tôi không hỏi ý kiến các giám 
đốc hay hội đồng quản trị, quan điểm của họ gần như luôn méo mó. 
Tôi hỏi ý kiến những người bình thường xung quanh, những người 
tiêu biểu cho nước Mỹ. Họ là khách hàng của chúng tôi, phản ứng của 
họ là những phản ứng duy nhất có giá trị. 

Một lĩnh vực nữa, rất cạnh tranh, mà tiêu biểu là quảng cáo xe 
Cadillac. Những ngưòi có thu nhập thấp có thể bị loại ra ngoài một 
cách họp lý. Tuy nhiên, đó không phải là những lĩnh vực quảng cáo 
hay. Tôi đã giói hạn những lòi kêu gọi của mình trong “những người 
bình thường”, trong những sản phẩm mà họ mua. 



CHƯƠNG 17 

KHOA HỌC VỀ QUẢNG CÁO 


N hờ một quyển sách của mình mà tên tôi đã trở nên gắn liền 
vói “Khoa học về quảng cáo”. Tức là, quảng cáo dựa trên 
những nguyên lý cố định và đưực thực hiện theo những quy 
luật co* bản. Tôi học đưực những nguyên lý đó qua 36 năm 
làm việc và theo dõi công việc quảng cáo. Thông qua việc tiến hành 
những chiến dịch cho hàng trăm sản phẩm khác nhau, thông qua việc 
so sánh hàng nghìn bản quảng cáo cho một vài sản phẩm, dựa trên 
tiêu chí lợi nhuận. Lúc nào cũng vậy, kể từ khi tôi gửi đi 1.000 bức 
thư đầu tiên cho đến thòi điểm người ta chi 5 triệu đô-la một năm 
cho quảng cáo của tôi, tôi đều phải đối mặt vói các ghi chép về chi phí 
và kết quả. Vì vậy, đưong nhiên, tôi đã chứng minh được nhiều điều 
căn bản nên đưực áp dụng. 


Tôi không coi trọng phần lớn các lý thuyết về quảng cáo, vì chúng 
không được chứng minh, chúng dựa trên những kinh nghiệm ít ỏi, 
những điều kiện quá lý tưởng. Một số sản phẩm tuy có vẻ thành công 
dựa trên các phưong pháp quảng cáo nhưng mọi kết quả, sau khi 
được lần ngưực trở lại, đều chứng minh là không thể có chuyện đó. 
Lý do chúng thành công không liên quan gì đến quảng cáo. Sản phẩm 
đó có thể thành công bất chấp có quảng cáo hay không. Nhiều sản 
phẩm không được quảng cáo vẫn cực kỳ thành công, vì chúng có 
phẩm chất thú vị nào đó mà mọi người nhanh chóng phát hiện ra. 
Hoặc vì các đại lý, bằng cách nào đó, đã bị xui khiến phải đề cao nó, 
hoặc vì bản thân tên sản phẩm đã kể ra một câu chuyện hấp dẫn rồi. 


Cream of Wheat (Kem lúa mì) là một ví dụ. Chỉ riêng cái tên đã 
nói lên tất cả. Kẹo cao su Spearmint (Bạc hà) cũng vậy. Mọi loại kẹo 
cao su đều thành côn^ nhờ những cái tên may mắn. Gần như không 
có câu chuyện gì để ke. Chúng không có sự khác biệt nào nổi trội. 
Chính nhímg người thành công vói một cái tên lại thất bại hết lần đến 
lần khác vói những sản phẩm khác. 



Bất kỳ kết luận nào được rút ra từ các kinh nghiệm này đều dẫn 
những người khác đi sai đường, rất hiếm trường họp có thể áp dụng 
chúng. Những nguyên tắc an toàn chỉ có thể được rút ra bởi những 
người biết rõ tác dụng của quảng cáo với một độ chính xác họp lý và 
những người so sánh các kết quả của nhiều sản phẩm trong hàng 
nghìn bản quảng cáo. Việc quảng cáo đặt hàng qua thư cung cấp nền 
tảng chính xác nhất, nhưng phần lớn các quảng cáo đều có thể được 
tiến hành để đưa ra một chỉ dẫn gần đúng. 

Để áp dụng khoa học quảng cáo, bạn phải nhận ra rằng các quảng 
cáo chính là những người bán hàng. Phải so sánh chúng, từng cái 
một, dưới góc nhìn của một người bán hàng và bảo đảm chúng luôn 
họp lý về mặt chi phí cũng như kết quả. Quảng cáo mù quáng không 
dạy ta điều gì và nó luôn dẫn đến thảm họa. 

Tôi đã miêu tả trong cuốn sách này một vài phưong pháp mà 
chúng tôi sử dụng để theo dõi các kết quả. Tuy nhiên, chún^ tôi phát 
hiện ra rằng một số phưong pháp thành công trong sản phẩm này lại 
không thể được áp dụng với sản phẩm khác. Chúng tôi cũng khám 
phá một số phưong pháp sinh lòi lại không hiệu quả bằng 1/4 so với 
các phưong pháp khác. Vì vậy, dù cho là nguyên tắc gì đi nữa, chúng 
ta phải luôn thử nghiệm. Những quy luật cơ bản nhất định được thiết 
lập rất tốt, được những người đã biết các kết quả chấp nhận, đến mức 
tất cả những ai khôn ngoan sẽ nhận ra và áp dụng chúng thường 
xuyên. Trong chương này, tôi sẽ chỉ nói đến các nguyên tắc đó. 

Văn phong tốt không có chỗ trong quảng cáo. Một phong cách độc 
đáo sẽ khiến người ta giảm sự chú ý vào chủ thể. Bất kỳ nỗ lực rõ ràng 
nào nhằm bán được hàng đều tạo ra phản ứng tương xứng. Khả năng 
thuyết phục khiến người khác sợ rằng mình sẽ bị ảnh hưởng quá 
nhiều. Bất kỳ thứ gì gợi lên một nỗ lực bán hàng thay vì sự phục vụ và 
thiện chí đều là khuyêt điểm chí mạng. 

Hãy đơn giản và tự nhiên. Ngôn ngữ không nên gây ra sự chú ý. 
Cũng giống như câu cá, khi “câu” người mua, không nên để lộ lưỡi 
câu. 


Đừng bao giờ tìm cách khoe mẽ. Bạn đang bán sản phẩm của 
mình, chứ không phải bản thân. Đừng làm gì che lấp mục tiêu của 
bạn, hãy sử dụng những từ ngữ ngắn nhất có thể, hãy để các câu toát 
ra cảm giác chân thành. 



Hãy cung cấp dịch vụ từ đầu đến cuối. Đó là thứ bạn đang bán, đó 
là tất cả những gì khách hàng tiềm năng của bạn muốn. Hãy cân nhắc 
từng câu từng chữ dựa trên nền tảng đó. Đừng lãng phí không gian, 
tiền bạc vào bất kỳ mục tiêu nào khác. Tôi đã chứng kiến nhiều quảng 
cáo thất bại chỉ vì một câu thiếu may mắn duy nhất, một câu thể hiện 
sự ích kỷ, ám chỉ một mong muốn thầm kín nào đó, luôn gây ra cảm 
giác khó chịu. Những câu như “Hãy dùn^ duy nhất nhãn hiệu này”; 
“Đừng bắt chước”; “Hãy nhìn ra ngoài đe tìm kiếm sự thay thế”. 
Những lòi kêu gọi như vậy không có tác dụng và chúng thể hiện một 
động co* mà người mua không thể đồng cảm. 

Hãy quên hoàn toàn bản thân bạn đi. Hãy giữ trong đầu hình ảnh 
một khách hàng tiềm nănệ điển hình, người đủ hứng thú đê đọc về 
sản phẩm của bạn. Hãy đe khách hàng tiềm năng đó đứng trước mặt 
bạn. Tìm kiếm mọi từ ngữ để làm tăng ấn tượng tốt của bạn. Hãy chỉ 
nói những gì bạn nghĩ một nhân viên bán hàng giỏi sẽ nói nếu khách 
hàng tiềm năng này đứng trước mặt anh ta. Khi bạn có thể bán trực 
tiếp, bạn cũng có thể bán trên giấy. 

Đừng khoe khoang. Không nói về nhà máy hay sản lượng của bạn, 
về bất cứ thứ gì thú vị vói bạn hon với khách hàng tiềm năng của bạn. 
Người ta rất ghét khoe khoang. 

Hãy nhắm đến việc kích thích hành động. Độc giả của bạn đang 
đọc kỹ một tờ báo hay một tạp chí. Cô ấy dừng lại vì chủ thể hoặc 
dòng tít của bạn hấp dẫn. Nhưng trong một khoảnh khắc, cô sẽ lại 
thích việc đọc của mình và quên bạn đi. Hãy bằng cách nào đó, trong 
lúc bạn thăng hoa nhất, truyền đưực cảm hứng để ngưòi có hứng thú 
phải hành động ngay lập tức. Dùng phiếu là một cách thường được 
sử dụng. Mọi người cắt nó ra. Họ không đặt nó sang bên cạnh tạp chí 
hay tờ báo, mà họ cắt phiếu để nhắc nhở mình về một việc mà họ 
quyết định thực hiện. Phụ nữ đặt nó trên bàn, còn đàn ông đút vào túi 
áo vest. Sau đó, khi thuận tiện, nó sẽ chuyển thành hành động. Nó sẽ 
đưực gửi đến đê xin một mẫu dùng thử hoặc thêm thông tin. Thế là 
bạn có cơ hội để theo sát sự hứng thú đó. 

Vô số thử nghiệm đã chứng minh rằng phiếu làm tăng lợi nhuận 
lên nhiều lần. Tôi đã chứng kiến nhiều thử nghiệm được những công 
ty đặt hàng qua thư thực hiện, nhằm cung cấp các catalog. Một số 
quảng cáo có phiếu, một số không và sự khác biệt trong lựi nhuận là 
rất lon. 



Con người luôn lề mề, họ trì hoãn hành động, rồi quên luôn. 
Chính bỏi vậy mà nhiều nhà quảng cáo đã mất phần lớn những khách 
hàng tiềm năng mà họ mới chỉ làm thay đổi một cách nửa vời. Không 
gì có thể bù đắp đưực điều đó. 

Có những cách khác để kích thích hành động. “Tuần lễ” giảm giá 
có hiệu quả ngay. Các ưu đãi bán lẻ chỉ áp dụng trong một ngày hoặc 
một giờ nhất định, bất kỳ loại ưu đãi giói hạn nào đó. Một thứ gì đó 
để kích thích nhanh chóng hành động, không trì hoãn, luôn rất quan 
trọng. 

Sự phù phiếm không có vị trí trong quảng cáo. Sự hài hước cũng 
không. Tiêu tiền luôn là công việc nghiêm túc. Điều này không đúng 
vói việc quảng cáo các thú vui nhưng nó đúng với bất kỳ những dạng 
khác. Tiền, đại diện cho cuộc sống và công việc, rất được coi trọng. 
Vói đa số, tiêu tiền theo cách này nghĩa là bủn xỉn theo cách kia, vì 
vậy, tiêu tiền luôn có một mục tiêu nghiêm túc. Mọi người muốn có 
đưực toàn bộ giá trị, họ muốn một thứ gì đó đáng giá vói họ hon so 
với khi cùng số tiền đó được chi theo cách khác. 

Những vấn đề như vậy không nên bị coi nhẹ. Không người viết 
nào, nếu thực sự hiểu những người bình thường, lại coi nhẹ nó. Tiền 
đến chậm và phải đánh đổi. Không mấy ai có đủ tiền. Người bình 
thường liên tục lựa chọn giữa cách chi này và cách chi khác. Nếu thu 
hút tiền một cách hòi hợt, bạn sẽ không bao giờ có được nó. “Sunny 

(tã chứng minh điều đó, “Spotless Town” ^ cũng vậy. Nhiều 
quảng cáo khác làm vậy cũng đã bị lãng quên từ lâu. Không thành 
công lâu dài nào được xây dựng trên sự phù phiếm, người ta không 
mua hàng từ những chú hề. 

Đừng bao giờ tìm cách gây cưòi. Đó không phải mục đích của 
quảng cáo. Mọi ngưòi sẽ tìm đưực thứ làm họ buồn cười trong các 
cột báo để đọc. Thú vui duy nhất bạn có thể cung cấp có lãi là một thứ 
gì đó mà mọi người muốn. 

Đừng cố cạnh tranh vói những câu chuyện hay tin tức, vói những 
hình ảnh hay tranh biếm họa trong lĩnh vực. Bạn có thể giành được 
sự chú ý, nhưng sự chú ý đó không có giá trị. Phần lón những người 
mà bạn thu hút theo cách này không quan tâm đến sản phẩm của bạn. 

Các cột báo dùng để quảng cáo và dùng để đọc có những mục tiêu 


riêng biệt. Bạn không thể lừa đưực ai dù chúng có giống nhau đến 
mấy, khồng nên thử làm điều đó dù có thể đi chăng nữa. Thu hút một 
độc giả không có hứng thú gì vói sản phẩm của mình thì có lựi gì cho 
nhà quảng cáo? Bất kỳ sản phẩm nào quảng cáo, nếu được trình bày 
đúng cách, sẽ hấp dẫn hon một câu chuyện. Nó đồng nghĩa với sự tiết 
kiệm, sự giúp đỡ, hoặc sự thích thú - trong nhiều năm tói. Vui đùa 
chỉ là nhất thời. Tại sao lại hy sinh sức hấp dẫn tuyệt vời của bạn để 
đổi lấy sự chú ý mong manh chóng vánh chứ? 

Quảng cáo nghĩa là bán hàng cho hàng triệu người. Do quy mô 
lớn, nên nó rất đắt đỏ. Trong các quảng cáo trên phạm vi toàn quốc, 
chi phí trung bình ít nhất là 10 đô-la một từ. Hãy tận dụng triệt để 
mọi từ ngữ. Hãy cắt bỏ mọi từ ngữ không đáng giá 10 đô-la đó, không 
bao giờ được lặp lại. Nếu một nhân viên bán hàng lãng phí thòi gian, 
nói những điều vô ích và lặp lại, thì có thể làm mất 1 đô-la một giờ. 
Thế nhưng, một quảng cáo như vậy thì đang lãng phí 10 đô-la một từ. 
Và những sự lãng phí này rất quan trọng, khoảng cách giữa lãi và lỗ 
trong quảng cáo không phải lúc nào cũng lán. Nếu thành công dễ 
dàng thì người ta đã thi nhau lao vào lĩnh vực này rồi. Phần lớn thành 
công đều đến nhờ sự hiệu quả, phần lớn thất bại là do lãng phí. 

Đừng lãng phí không gian dưói bất kỳ hình thức nào, vì nó rất đắt 
đỏ. Hãy nhớ rằng mọi thứ mà bình thường chúng ta đọc đều có cỡ 
chữ 8. Phần lón nhà quảng cáo đặt hàng qua thư, những người đang 
đưa ra thứ gì đó thú vị hon những thứ để đọc thông thường, đã áp 
dụng cỡ chữ 6. Bất chấp những thực tế này, vô số nhà quảng cáo vẫn 
trình bày câu chuyện của họ vói kích cỡ lớn hon. Tôi không biết lý 
thuyết đó. Chắc chắn kích cỡ dễ đọc nhất là kích thước bình thường. 
Bất cứ thứ gì bất bình thường đều khó cho chúng ta. 

Các nhà quảng cáo tranh nhau giành sự chú ý. Họ tìm cách xin, 
chứ không tìm cách thu hút. Và kích thước lón là một trong những 
phưong pháp của họ. Bất kỳ ai theo dõi các kết quả đều có thể nhanh 
chóng chứng minh rằng những kích thước quá khổ không hiệu quả. 
Nếu tăng gấp đôi khoảng không gian cần thiết, chi phí của bạn cũng 
tăng gấp đôi. Tất cả quảng cáo đặt hàng qua thư đều chứng minh điều 
đó, cũng như mọi loại quảng cáo được theo dõi khác. Nếu câu chuyện 
của bạn thú vị, người ta sẽ đọc nó trong kích cỡ mà họ quen thuộc. 
Nếu nó không hấp dẫn, họ sẽ không đọc nó dù kích thước có thế nào, 
hoặc, nếu họ đọc, thì việc đọc đó cũng chẳng giúp gì cho bạn. 



Dựa trên cùng lý thuyết đó, nhiều người viết hoa toàn bộ các dòng 
hiển thị. Họ nghĩ chúng trông nổi bật hon. Tuy nhiên, tất cả những gì 
chúng ta đọc đều thuộc dạng viết hoa chữ đầu và viết thường những 
chữ sau. Chúng ta quen vói điều đó. Khi gặp những dòng toàn những 
chữ viết hoa, chúng ta phải suy nghĩ về chúng. Điều này có thể không 
phải là một chướng ngại lớn, nhưng luôn gây hại. Tại sao không làm 
theo những thứ bình thường và tự nhiên? 

Bây giờ đến những nguyên tắc liên quan đến tính nghệ thuật 
trong quảng cáo. Xu hướng là sử dụng hình ảnh. Xu hướng này đã 
phát triển cho đến khi nhiều nhà quảng cáo trả từ 1.500 đô-la đến 
4.000 đô-la cho một bức vẽ. 

Tôi không biết thử nghiệm nào chứng minh được rằng những chi 
phí như vậy có thể đem lại lựi nhuận. Tôi cũng không biết trường họp 
nào mà hình ảnh màu đem lại hiệu quả tốt hon hình ảnh đen trắng. 
Mọi người dùng chúng ngày càng nhiều, nhưng hiếm khi dùng trong 
việc quảng cáo có phác họa. 

Tôi sẵn sàng tin rằng trong một vài sản phẩm, như hoa quả và đồ 
tráng miệng, hình màu có thể sinh lòi hon. Song cho đến nay, tôi 
không biết sản phẩm nào, dựa trên các kết quả đã được theo dõi, biện 
hộ được cho khoản chi phí tăng thêm của chúng. Và tôi đã thực hiện 
nhiều so sánh hay. Một lần, một tạp chí quảng cáo lớn đã kêu gọi 
cung cấp bằng chứng rằng quảng cáo màu có hiệu quả. Tuy nhiên, 
không có bằng chứng thực sự nào như vậy khiến tôi chú ý. 

Đó là một câu hỏi cần thử nghiệm thêm. Các hình ảnh quá đẹp 
cũng như đầy màu sắc vẫn chưa chứng minh đưực các lợi thế của 
chúng. Nếu chúng thành công trong một vài sản phẩm nhất định, thì 
tôi cũng không chắc, liệu các kết quả đó có thể áp dụng vói mọi sản 
phẩm hay không. 

Sự khích lệ không đi kèm vói nghệ thuật bán hàng. Người ta 
không quan tâm nhiều đến cách ăn mặc của nhân viên bán hàng. 
Chúng tôi coi ăn mặc quá trang trọng là một điểm trừ. Bán hàng trên 
giấy cũng vậy. Tôi không bao giờ gặp một trường họp nào mà hình 
thức đẹp bù đắp được chi phí của nó bằng doanh số tăng thêm. Và tôi 
không biết một ai từng làm vậy. Ý của tôi là hình ảnh đẹp, cũng như 
ngôn từ đẹp, chỉ khiến người mua cảnh giác mà thôi. 



Theo kinh nghiệm thì còn một nguyên tắc nữa là các quảng cáo 
nên kể một câu chuyện hoàn chỉnh. Mọi người không đọc các quảng 
cáo dài kỳ. Nhà quảng cáo hôm nay thu hút đưực họ, nhưng có thể 
trong nhiều tháng lại không gây được sự chú ý đó nữa. Vì vậy, khi có 
ai đó đọc, bạn hãy thể hiện mọi lý lẽ của bạn. Trong một chiến dịch 
quảng cáo, khi phát hiện ra các thực tếhấp dẫn, chúng tôi giữ chúng. 
Khi phát hiện ra các thực tế khác không hấp dẫn, chúng tôi bỏ qua. 
Chúng tôi phát hiện ra các điều này bằng cách đưa nhiều lòi quảng 
cáo khác nhau lên dòng tít và phát hiện ra rằng nó có thể thu hút rất 
nhiều sự hứng thú, nhưng cái khác lại gần như không mang lại gì. Từ 
đó, chúng tôi đánh giá đưực những lòi kêu gọi của mình. 

Mỗi ngưòi mua hàng vì một lý do khác nhau. Nhưng tất cả những 
lòi kêu gọi từng thể hiện được tầm quan trọng của chúng nên được 
đưa vào trong mọi quảng cáo, nếu không, lý lẽ thuyết phục nhất của 
chúng ta sẽ không đến được vói những độc giả quan tâm. 

Chúng ta không thể mong chờ mọi người đọc đi đọc lại các quảng 
cáo. Các sản phẩm hấp dẫn họ và họ chú ý đến chúng ta một chút. 
Thuyết phục họ hay khiến họ mất hứng là tùy ở chúng ta. Họ sẽ 
không đọc quảng cáo khác của chúng ta nếu chúng ta không thể đưa 
ra theo một cách hấp dẫn thứ mà họ muốn. 


Chúng ta không nên đánh mất cơ hội của mình. Mỗi quảng cáo 
nên chứa đựng bất cứ thứ gì mà chúng ta thấy có khả năng hấp dẫn 
bất kỳ tầng lóp đáng chú ý nào. 

Có nhiều cách khác nhau để trình bày. Một số cách rất ấn tượng, 
một số thì không. Những lòi quảng cáo rằng mình là tốt nhất không 
có giá trị. Nói một thứ gì đó là “nhất thế giói” không tạo được ấn 
tượng gì. Người ta đã biết trước chúng ta sẽ quảng cáo như vậy. Độc 
giả có thể không đổ lỗi cho chúng ta vì đã phóng đại nhưng chúng ta 
sẽ đánh mất dần sự tôn trọng của họ. Tự nhiên, họ sẽ tối thiểu hóa 
bất cứ điều gì mà chúng ta có thể nói ra. 

Khi chúng ta nói những điều như, “Sản phẩm tốt nhất từ trước 
đến nay”; “Tác phẩm quan trọng nhất trong dòng này”, chúng ta có 
thể chỉ nhận được một tiếng cười vào những điểm yếu. Có thể sẽ 
chẳng có ai tức giận, nhưng bất cứ điều gì chúng ta nói đều sẽ bị xem 
nhẹ. 



Đa số mọi ngưòi đều tin rằng quảng cáo phải nói sự thật. Họ biết 
rằng chúng ta không thể cố ý lừa dối họ trong các phưong tiện truyền 
đạt tốt hon, nhung họ không coi những lòi tự nhận mình là nhất là 
lừa dối, vì chúng không bao giờ là những lòi lừa dối. 

Mặt khác, khi bạn đưa ra các con số có thật, các thực tế rõ ràng, 
thì họ chấp nhận chúng đúng như vậy. Những lòi tuyên bố rõ ràng 
như vậy có thê thật có thể không, nhung mọi ngưòi nghĩ những con 
người hay những công ty danh tiếng sẽ không nói dối. 

Hãy đưa ra các con số có thật cùng các thực tế rõ ràng. Lấy đèn 
volữam làm ví dụ. Nếu bạn nói rằng nó sáng hon các đèn khác, mọi 
người chỉ hoi ấn tượng. Nếu bạn nói rằng nó cho nhiều ánh sáng gấp 
ba lần rưỡi đèn carbon, mọi ngưòi sẽ nhận ra rằng bạn đã thật sự 
thực hiện một so sánh. Họ sẽ chấp nhận lòi quảng cáo của bạn đúng 
như nội dung của nó. 

Ở đâu cũng vậy. Những lòi quảng cáo không rõ ràng để lại những 
ấn tượng không rõ ràng và phần lớn chúng khá nhạt nhòa. Những lòi 
quảng cáo rõ ràng nhận được đầy đủ sự tin tưởng và giá trị. Độc giả 
phải quyết định hoặc bạn nói đúng hoặc bạn đang nói dối. Giả thiết 
thứ hai hiếm khi xảy ra. 

Đừng bao giờ quảng cáo tiêu cực. Luôn đưa ra những mặt hấp 
dẫn, đừng đưa ra mặt xấu của một sản phẩm. Đừng dùng hình ảnh về 
bệnh tật hay coi nó là nội dung chính. Những người bạn đang muốn 
thu hút đã có đủ những điều đó rồi, hãy thể hiện và nhấn mạnh 
những kết quả tốt đẹp hon mà các sản phẩm hoặc phưong pháp của 
bạn cung cấp. 

Mọi ngưòi đều đang tìm kiếm hạnh phúc, bình an, sắc đẹp và sự 
hài lòng. Hãy chỉ cho họ cách. Hãy dùng hình ảnh của những nẹưòá 
hạnh phúc, đừng dùng hình ảnh những người bất hạnh. Hãy ke về các 
kết quả của những phưong pháp đúng đắn, đừng kể về hậu quả của 
những phưong pháp sai lầm. Ví dụ, không nhà sản xuất kem đánh 
răng nào từng gây ấn tượng bằng cách dùng hình ảnh hàm răng xấu 
xí. Hay bằng cách nói về sâu răng và chảy mủ. Ngưòi đạt được thành 
công luôn làm nổi bật những mặt tích cực. 

Tất cả những kinh nghiệm trong quảng cáo đều chứng minh rằng 
con người gần như không làm gì để ngăn chặn rắc rối. Họ sẽ làm mọi 



thứ để giải quyết một vấn đề đang tồn tại, nhưng những quảng cáo 
chính đáng gần như không có cơ hội ở đây. Tất cả mọi người đều 
đang tìm kiếm các lợi thế, sự cải thiện, những cách mới để thỏa mãn 
ham muốn. Họ không có xu hướng dự đoán các thảm họa. Trong 
phần lớn các sản phẩm, những người từng gặp bất hạnh chỉ chiếm 
một lượng khách hàng không đáng kể. 

Tôi biết nhiều sản phẩm mà nhà nào cũng nên có. Các lý do là 
thuyết phục. Có thể bán chúng cho phần lớn các nhà, nhưng mỗi lần 
mua kéo dài hằng tháng, đôi khi là hàng năm. Chi phí để có một 
khách hằng vượt xa lợi nhuận của lần mua đầu tiên. Phải rất lâu mới 
tăng thêm được doanh số và lọi nhuận, người quảng cáo và nhân viên 
quảng cáo sẽ nản chí sóm hơn nhiều, trước khi tình hình đảo ngược. 

Thế giới đầy rẫy những thứ như vậy, những thứ mà hấp dẫn chỉ 
1% số người. Những thứ mà không được mua lần thứ hai cho đến khi 
tiền bạc và sự kiên nhẫn đã cạn kiệt. Tôi đã chứng kiến nhiều người 
rất có năng lực bị nản chí bởi những công việc như vậy. 

Một điều nữa cần nắm vững là loại tít nào hấp dẫn nhất. Tôi luôn 
tăng kết quả từ một quảng cáo lên gấp 8 hay 10 lần nhờ một sự thay 
đổi đơn giản trong dòng tít. 

Một dòng tít có nhiệm vụ gây chú ý vói những người bạn muốn 
tiếp cận. Tất cả chúng ta đều phụ thuộc vào các dòng tít để quyết định 
xem chúng ta muốn đọc gì. 

Hãy xem xét các độc giả của bạn. Trước mặt bạn là vô số thứ mà 
bạn cần có thòi gian để đọc kỹ. Bạn chọn đọc gì qua các dòng tít. 
Trong quảng cáo cũng vậy. 

Chúng ta phải tìm hiểu lòi kêu gọi nào là ấn tượng nhất. Chúng ta 
học được điều đó bằng cách thử nghiệm, bằng cách so sánh tít này vói 
tít kia. Chúng tôi phát hiện ra rằng một loại tít hấp dẫn 25% khách 
hàng tiềm năng của chúng tôi, và một loại khác thu hút 50%. Chúng 
tôi phải sử dụng chúng một cách tương ứng. 

Bất kỳ phương pháp nào khác đều gây ra sự lãng phí khổng lồ. Ai 
cũng có thể nhanh chóng chứng minh điều đó nếu anh ta sử dụng các 
lợi nhuận. Những quảng cáo tốt, dù về bất kỳ sản phẩm nào, cũng 
không thể khác nhau quá lớn. Khác biệt lớn nằm ở dòng tít. Một cái 



chỉ thu hút một vài phần trăm nhất định, một cái khác lại hấp dẫn gấp 
10 lần. Phải phát hiện ra điều đó nếu muốn quảng cáo của mình thu 
hút được những khán giả đem lại lợi nhuận cho mình. 

Người này trình bày sản phẩm theo cách làm hài lòng ngưòi khác, 
người kia lại theo cách chế nhạo. Người này đặt những lòi quảng cáo 
dựa trên tư lọi, người kia dựa vào dịch vụ. Ngưòi này cố bán, người 
kia cố làm hài lòng. Tất cả đều làm thay đổi thái độ trong tâm trí của 
một người, và đó là những gì tạo nên việc đưa quyết định. 

Thế nhưng, tâm lý học còn đi xa hon. Nó nhận ra niềm kiêu hãnh 
và tính cá nhân. Phải biết cách thu hút những ham muốn đó. Những 
điều này gần như không thể dạy đưực. Chúng nảy sinh thông qua 
những bản năng tốt, thông qua tình yêu và sự thấu hiểu, thông qua 
mong muốn được phục vụ và làm hài lòng mọi nẹưòi. Những ai 
không hòa đồng vói người xung quanh không thể học được những 
điều này. 

Trường học tốt nhất mà tôi biết là công việc bán hàng tại nhà, đi 
từ nhà này đến nhà khác. Rất nhiều người viết quảng cáo vĩ đại đã 
dành một nửa thòi gian của họ cho công việc đó. Họ học được điều gì 
hiệu quả, điều gì không, bằng cách tự đi nói chuyện. Sau đó, họ áp 
dụng những phát hiện của mình vào những lòi kêu gọi trên giấy. 

Những yếu tố này phải được cân nhắc. Chúng tạo nên nền tảng 
của quảng cáo. Giả sử nó không như vậy. Bất cứ ai có thể viết một bức 
thư hay đều có thể viết một quảng cáo hay. Giả sử những bài trình bày 
bình thường, không liên quan đến sản phẩm, có thể bán được ở mức 
giá sinh lòi. Nếu vậy, nghề viết quảng cáo sẽ không có chỗ cho những 
ngưòi có tham vọng. 


Nhưng không có chuyện đó. Lĩnh vực này cực kỳ cạnh tranh. Mỗi 
quảng cáo đều bị bao vây bởi vô số lòi kêu gọi khác. Mỗi nỗ lực đều 
liên quan đến rất nhiều chi phí. Để chiến thắng và sống sót, cằch duy 
nhất là có chiến lược và khoa học vượt trội. Phải biết nhiều hon, có 
nền tảng vững vàng hon, khôn ngoan hon đối thủ. Cách duy nhất để 
đi đến cai đích đó la bắt đầu bằng những nguyên tắc cố định, được 
chứng minh bởi hàng thập kỷ kinh nghiệm, mà bạn không bao giờ 
đưực làm trái. 




T rước hôm Giáng sinh, trong năm mà tôi có được thành công 

đầu tiên vói việc bán máy quét thảm qua thư, ông Bissell, giám 
đốc công ty, đã gọi tôi vào văn phòng. Ông nói: “Tôi có một vài 
lòi khuyên cho anh. Anh có nhiều phẩm chất để thành công, 
trong đó có bản năng bán hàng. Anh quá giỏi nên không họp làm 
nhân viên của tôi. Anh nên ra làm riêng đi, như tôi ấy”. 

Ông kể cho tôi vài điều về cuộc đòi ông. Tại sao ông từ chối mọi 
đề xuất trả lưong, mọi bến đỗ an toàn và tự đấu tranh. Và làm thế nào 
mà nhờ đó, cuối cùng ông đã đến đưực con đường dẫn tới giàu sang. 

Ông kết thúc bằng câu nói: “Tôi rất muốn anh ở lại. Nếu anh ở lại, 
lưong của anh năm sau sẽ được tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, tôi đủ 
công bằng để khuyên anh không nên ở lại. Đừng để người khác được 
hưởng phần lớn lợi nhuận mà anh có thể kiếm được dựa vào tài năng 
và công sức của mình”. 

Chủ nghĩa bảo thủ của người Scotland bên trong tôi đã khiến tôi ở 
lại. Đó chính là sai lầm lớn nhất của tôi. Ngay sau đo, tôi kết hôn và 
ngày càng khó đê phiêu lưu một mình. Do đó, tôi trói mình vào cuộc 
sống phục vụ cả đời trong vai trò một nhân viên. 

Tôi đã chứng kiến một số đồng nghiệp tách ra tự làm riêng, chủ 
yếu làm về những sản phẩm mà tôi đã dạy họ. Fred Macey bắt đầu 
bán đồ đạc qua thư. Trong một vài tháng, anh đã có một đội ngũ nhân 
viên lên đến 90 người chuyên giải quyết các mối làm ăn mà anh kiếm 
được. Sau đó, anh thành lập công ty Fred Macey và nó vẫn tồn tại đến 
ngày nay. A. w. Shaw bắt đầu xây dựng hệ thống văn phòng. Sau đó, 
anh thành lập tạp chí System và vô cùng thành công. Bạn cùng phòng 
của tôi, E. H. Stafford, đã bỏ việc để sản xuất đồ đạc cho trường học 
và xây dựng nên công ty E. H. Stafford. Bây giờ, cũng như hồi đó, tôi 
cảm thấy mình được trang bị đầy đủ không kém gì họ, ngoại trừ lòng 



can đảm. Tôi đã đưực mời làm cho người khác những việc to lón hon 
những việc họ tự làm cho mình. Tuy vậy, tôi luôn ghen tỵ vói sự độc 
lập của họ, sự độc lập mà tôi phải mất 35 năm mói đạt đưực. 

Tôi đã giúp nhiều người giỏi có được giàu sang và địa vị. Trong 
nhiều trường họp - trong phần lón trường họp - họ khỏi đầu mà 
không xu dính túi. Việc quảng cáo phải tự nảy sinh ra lợi nhuận. Nó là 
yếu tố chủ chốt trong kinh doanh, thường là lý do duy nhất cho thành 
công. Trong phần lớn sản phẩm đặt hàng qua thư, điều này rất rõ 
ràng. Nó cũng đúng trong nhiều sản phẩm khác. Không khó để làm đồ 
ăn sáng, kem đánh răng, thuốc, xà bông hay chất tẩy rửa. Phần lớn 
nhà quảng cáo ban đầu thuê những người khác làm chúng. Nhân viên 
bán hàng có thể trợ giúp nhưng không đáng kể, thông thường họ 
không đưực tuyển. Gần như mọi thứ đều phụ thuộc vào quảng cáo. 

Tôi đã nói về cách thử nghiệm những sản phẩm như vậy, ở quy 
mô nhỏ khi mói bắt đầu. Những ngưòi làm quảng cáo thực hiện 9/10 
công việc. Ngưòi chủ công ty làm rất ít hoặc không làm gì. Nếu thử 
nghiệm thất bại, người làm quảng cáo mất nhiều nhất. Anh ta đã tiêu 
tốn thòi gian và tài năng của mình. Nếu thử nghiệm thành công và 
việc quảng cáo được mở rộng, anh ta được hưởng một mức hoa hồng 
tính trên kinh phí. Lợi nhuận thuộc về những người khác. Người làm 
quảng cáo, do không ai biết anh ta là ai, còn không có đưực sự công 
nhận mà anh ta xứng đáng được hưởng. 

Doanh nghiệp phát đạt và người chủ phát đạt theo, cả về tiền bạc 
và uy tín. Khi nó phát triển, tầm quan trọng của người làm quảng cáo 
giảm đi. Doanh nghiệp đã đưực tạo đà. Sau đó sẽ đến lúc mà chỉ một 
quảng cáo tầm thường cũng giúp nó tiến lên, loại quảng cáo mà lẽ ra 
không nên làm ngay từ đầu. 

Ngưòi làm quảng cáo bám chặt vào các phưong pháp mà anh ta 
đặt ra. Anh ta sự thay đổi. Thực ra thì thay đổi hiếm khi khôn ngoan. 
Cách tốt nhất để có được khách hàng mói luôn là cách đã giúp giành 
được hàng triệu khách hàng. Tuy nhiên, việc quảng cáo trở nên đon 
điệu với những ngưòi phải đọc mọi quảng cáo. Họ luôn muốn làm gì 
đó mới mẻ. Vì vậy, người xây dựng nên một sản phẩm quảng cáo lớn 
chắc chắn, sóm hay muộn, sẽ mất nó. Để duy trì dung lượng và thu 
nhập của mình, anh ta phải luôn bắt đầu những thưong vụ mói. 

Tôi dần chuyên vào những sản phẩm chuyên biệt và thực phẩm, 



vào những sản phẩm mà mọi người mua đi mua lại. Chúng cung cấp 
những cư hội tuyệt vời trong quảng cáo. Những mặt hàng chỉ bán 
được một lần không hấp dẫn lắm. Lợi nhuận phải được kiếm ra trong 
lần bán đó. Những mặt hàng này chỉ thu hút một số ít người. Lợi 
nhuận lớn nhất của người làm quảng cáo đến từ những sản phẩm có 
sức hút với gần như mọi gia đình và phải được quảng cáo mãi mãi. Ví 
dụ, các sản phẩm đồ ăn mà những người mẹ dạy các con sử dụng, và 
không bao giờ bị chán. 

Những sản phẩm như vậy phải được phát triển. Quá trình thường 
diễn ra rất chậm. Người làm quảng cáo phải gánh phần lớn công việc 
và trách nhiệm. Khi anh ta làm việc cho người khác, như tôi đã làm 
việc trong 35 năm, anh ta không được hưởng phần lọi nhuận công 
bằng, và anh ta hiếm khi trử thành một nhân tố lâu dài, đến mức công 
việc của anh ta cũng bị ảnh hưởng. 

Tôi thường suy nghĩ về việc mình lẽ ra đã kiếm được bao nhiêu 
tiền nếu chỉ đầu tư tiền hoa hồng vào cổ phiếu của các công ty mà tôi 
nuôi dưỡng. Con số sẽ lên đến hàng triệu đô-la. Lý do thật sự khiến 
tôi không lam vậy là tôi chưa bao giơ cổ đủ tự tin vào bản thản. Tôi vờ 
không quan tâm đến chuyện kinh doanh. Các công trình sáng tạo của 
tôi nằm ở một phạm vi cao hon. Vì vậy, trong nhiều năm, tôi đã xem 
những người khác kiếm tiền, trong khi mình chỉ thu được một chút 
danh tiếng. 

Ngưòi đánh thức tôi khỏi giấc ngủ sâu đó chính là người vợ đầy 
tham vọng của tôi. Cô ấy giải thích cho tôi làm thế nào mà những 
người tuyển dụng tôi luôn được lợi về mặt tiền bạc. 

Cuối cùng, tôi cân nhắc quan điểm của cô ấy và sau nhiều năm 
làm việc cho người khác, tôi bắt đầu làm việc cho bản thân. Tôi đã 
kiếm được, bằng cách chia sẻ lợi nhuận từ các sáng tạo của mình, 
nhiều hon số tiền tôi từng kiếm được bằng cách làm việc đê nhận hoa 
hồng. 

Một trong những thương vụ đầu tiên của tôi là kem đánh răng 
Pepsodent. Tôi mua một cổ phiếu trong đó, và đã trả 13.000 đô-la, nó 
đã đem lại cho tôi 200.000 đô-la cổ tức, sau đó tôi bán cổ phiếu đê 
thu về 500.000 đô-la. 


Sau đó, tôi quyết định, vào một thòi điểm trong đòi mà phần lớn 



mọi người đã muốn nghỉ hưu, rằng tôi sẽ làm những gì mà ông Bissell 
khuyên tôi làm khi tôi 21 tuổi. Tôi sẽ làm việc cho chính bản thân 
mình, bắt đầu vói công ty của riêng mình và thành công hoặc thất bại 
cùng chúng. 

Tôi đã có nhiều ý tưởng trong đầu. Cái đầu tiên tôi làm là một 
công ty mỹ phẩm. Tôi đã nghiên cứu các dữ liệu thống kê về sản phẩm 
đó. Tôi biết rằng phụ nữ tiêu 700 triệu đô-la một nãm vào mỹ phẩm - 
nhiều hon tổng số tiền họ tiêu vào mọi sản phẩm khác đưực quảng 
cáo. Tôi đã chuẩn bị một loại mỹ phẩm, nhưng tôi không đưực trang 
bị kiến thức. Lĩnh vực này đã có quá nhiều người tham gia. Những đại 
lý đứng đầu trong ngành mỹ phẩm có hàng ngàn loại trên giá của họ. 
Hàng tuần, đều co rat nhiều nhà sản xuất mói đến năn nỉ họ. Không 
có loại nào chiếm ưu thế vưựt trội. Khi một phụ nữ bị thuyết phục 
chuyển sang một sản phẩm, và đến một cửa hàng để lấy nó, cô gặp 
phải một tá những ngưòi giói thiệu đang tìm cách bán những loại 
khác. 

Tôi đã cử người đến Paris và Vienna để tìm thứ gì đó độc đáo, 
một số lòi quảng cáo đem lại cho tôi một lựi thế. Thế nhưng, họ 
không tìm được gì. Vì vậy, tôi đã quyết định từ bỏ sản phẩm này. 

Đúng lúc đó, Edna Wallace Hopper^ có một buổi gặp gỡ công 
chúng ở Chicago. Một buổi sáng, Mandel Brothers đã thông báo rằng 
bà sẽ xuất hiện vào buổi chiều hôm đó tại bộ phận chăm sóc sắc đẹp 
của họ ở tầng bốn. Tôi đã gửi một phái viên đến đó, và cô ấy thấy tầng 
đó chật kín người. Tất cả các bộ phận khác ở tầng đó đều phải 
nhường không gian của mình cho những phụ nữ đang đổ xô tói đê 
gặp bà Hopper. 

Edna Wallace Hopper đã đến tuổi được gọi bằng “bà”. Nhiều phụ 
nữ lớn tuổi đã xem phim bà đóng khi bà còn đỉnh cao vào đầu những 
năm 1990. Bà gặp họ vói vẻ ngoài như một cô gái 19, vói mái tóc, thân 
hình và làn da của một cô gái. Tất nhiên, mọi phụ nữ đều nôn nóng 
muốn được biết bí mật về tuổi thanh xuân và sắc đẹp của bà. 

Quản lý của Mandels khuyên bà gặp tôi. Ông nói: “Bà nên biến 
danh tiếng của mình thành tiền bạc. Bà nên dạy những phụ nữ khác 
cách bà đã làm để giữ gìn nhan sắc của mình”. 


Hôm sau, Edna Wallace Hopper đến gặp tôi. Bà đem theo vô số 


bài báo đã được xuất bản về bà, ngoài ra còn nhiều bài bà đã tự viết về 
chủ đề kéo dài tuổi thanh xuân này. 


Hôm đó, tôi đã tìm ra lý thuyết của mình. Đây là một phụ nữ 
được nhắc đến nhiều nhất nước Mỹ. Một phụ nữ đã tự biến mình 
thành một người đẹp nổi tiếng 35 năm trước. Một phụ nữ đã giữ 
được vẻ đẹp đó đến tận khi về già. Và tất cả đều nhờ những biện pháp 
chăm sóc sắc đẹp mà bà đã đi khắp thế giới để tìm ra. 

Tôi ký một họp đồng vói bà. Bà sẽ cho tôi các công thức, tên và uy 
tín của bà. Tôi sẽ chuẩn bị các sản phẩm đó cho những người phụ nữ 
khác, đúng như cách bà đã sử dụng chúng. Bà đã chi rất nhiều tiền để 
có được những công thức này. Bà là minh chứng sống hùng hồn nhất 
về tác dụng của các biện pháp chăm sóc sắc đẹp. Vói những sản phẩm 
này, chúng tôi đã tạo nên một doanh nghiệp mỹ phẩm lớn. 

Chúng tôi chưa bao giờ có một nhân viên bán hàng. Chúng tôi 
chưa bao giờ đề nghị đại lý mua hàng. Chúng tôi giới hạn các nỗ lực 
của mình chỉ trong việc bán cho người tiêu dùng. Chúng tôi cố gắng 
giành đưực sự coi trọng của phụ nữ với nghiên cứu mà bà Hopper đã 
tiến hành. Sau đó, chúng tôi để những phụ nữ đó thuyết phục các đại 
lý phải cung cấp chúng. 

Nhiều nhà sản xuất lớn, khi bắt đầu, cố bán sản phẩm của họ qua 
hai hoặc ba kênh. Họ cố bán cho nhà buôn, và ngày nay nhà buôn 
muốn khoảng 20%. Anh ta không thể làm gì cho chúng tôi ngoại trừ 
việc lấp đầy các đon hàng mà chúng tôi mang đến. Anh ta đưa ra chi 
phí doanh nghiệp của mình, mà phần lớn trong số đó dùng để giành 
được khách hàng từ các đối thủ. Anh ta muốn chúng tôi trả phần của 
chúng tôi, mặc dù việc một đại lý mua từ ai đối vói chúng tôi không 
quan trọng. Các nhân viên bán hàng của anh ta không thể làm gì cho 
chúng tôi. 

Các nhà bán lẻ luôn tìm cách thu lợi triệt để từ mỗi người phiêu 
lưu mới. Nếu bạn cử một nhân viên bán hàng đến chỗ anh ta, anh ta 
chắc chắn sẽ đòi hỏi một lựi ích nào đó. Anh ta muốn cứ 10 chiếc thì 
phải có một tá miễn phí, hoặc một lợi ích bổ sung tưong tự. 

Bất kỳ sự nhượng bộ nào như vậy đều là một bất lợi khó có thể 
khắc phục. Tất cả thành công của bạn đều phụ thuộc vào ngưòi tiêu 
dùng. Nếu người tiêu dùng bị thuyết phục và muốn có thứ bạn cung 



cấp, đại lý sẽ lấy nó. Nếu đại lý muốn, nhà buôn sẽ cung cấp. 


Nhiều thất bại trong quảng cáo xuất phát từ việc cố bán qua nhiều 
kênh. Ban đầu là cố bán cho nhà bán buôn, và anh ta sẽ đòi một 
khoản phần trăm lớn. Sau đó là cố bán cho nhà bán lẻ. Anh này muốn 
có hàng hóa miễn phí và biên lựi nhuận cao hon. Song, kết quả đều 
phụ thuộc vào người tiêu dùng. Tất cả nhu cầu bán buôn hay bán lẻ 
của bạn đều phụ thuộc vào sự ảnh hưởng của bạn đối vói người tiêu 
dùng. 

Đừng bao giờ quên điều đó. Các nhà bán buôn và bán lẻ có các 
nhãn hiệu của riêng họ. Việc họ có thể gây ảnh hưởng đến giao dịch 
nào không bao giờ dẫn trực tiếp đến các sản phẩm mà bạn kiểm soát. 
Nếu có the ảnh hưởng đến việc mua bán, thì họ sẽ kiếm gấp bốn lần 
cho các sản phẩm của chính họ. 

Thực tế này chứa đựng một trong những phần đáng buồn nhất về 
những cuộc phiêu lưu quảng cáo. Nhà quảng cáo chi tiền để thay đổi 
người tiêu dùng. Sau đó, anh ta trả lưong cho nhân viên bán hàng để 
họ bán sản phẩm của anh ta cho nhà bán buôn và bán lẻ. Anh ta 
nhượng bộ và ưu đãi, chỉ để khiến họ chịu cung cấp cho các nhu cầu 
mà anh ta tạo ra. Kết quả là, phần còn lại cho anh ta chẳng đáng là 
bao. Và anh ta phải trả mọi chi phí. 

Không ai có thể giành chiến thắng bằng cách đó. Nó chẳng khác gì 
việc một ngưòi tìm cách kinh doanh vói chi phí chung quá lớn. Anh ta 
phải gánh chịu chi phí, rủi ro và phải tự nỗ lực, trong khi lợi nhuận 
thì tan biến. 

Ngày nay, dònẸ sản phẩm Edna Wallace Hopper gồm 23 sản 
phẩm. Mỗi sản phẩm là một công thức mà bà Hopper đã khám phá 
ra. Khi một phụ nữ thử dùng một trong số đó, cô ấy sẽ muốn thử 
những cái còn lại. Những người thích bà Hopper cũng sẽ bị sản phẩm 
của bà thuyết phục. Vì vậy, lợi nhuận trung bình của chúng tôi trong 
sản phẩm này là 1,78 đô-la trên một lần bán. Trong khi kem đánh 
răng là 50 xu, kem cạo râu là 35 xu, xà bông là 10 xu... Lợi nhuận của 
chúng tôi trong những thứ chúng tôi bán được từ việc quảng cáo sẽ 
không bao giờ bù đắp được chi phí. Tuy nhiên, một cái bán đưực sẽ 
dẫn đến bán được thêm. Chuyện tưong tự cũng xảy ra trong nhiều 
sản phẩm, toàn bộ lợi nhuận đều đến từ các sản phẩm phụ. 



Đây là một trong nhiều công ty mà tôi thành lập trong hệ thống 
mói này. Một số sẽ thất bại, nhưng chúng sẽ không gây thiệt hại 
nhiều. Nếu tôi thất bại khi làm việc cho người khác, thì cũng sẽ chỉ 
gây ngần ấy thiệt hại, nhưng những thành công sẽ đem lại cho tôi 
hắng triệu đô-lá. 

Vậy đó là tưong lai của tôi. Thay vì giới hạn mình trong việc xây 
dựng công ty cho người khác để nhận một khoản hoa hồng tạm thòi, 
tôi đã tự thành lập các công ty có tiềm năng sinh lời. Chỉ cần một công 
ty đem lại kết quả giống như nhiều cái mà tôi từng hướng dẫn thực 
hiện, nó sẽ giúp tôi thu được nhiều tiền hon bất kỳ con số nào tôi 
từng kiếm đưực từ việc viết lách. 

Nhưng tôi nhận ra đây không phải là lòi khuyên tốt dành cho đa 
số. Người bình thường nên làm việc dưói sự hướng dẫn của ai đó. 
Thành công phụ thuộc vào nhiều phẩm chất mà anh ta gần như không 
có nhiều. Cuộc phiêu lưu hiện tại của tôi đưực thực hiện sau hàng 
thập kỷ làm việc trong sự họp tác với người khác. 

Tôi sẽ đê mọi người suy luận ra gợi ý và hướng đi từ kinh nghiệm 
này. Tôi đã cố chỉ ra những cách duy nhất để thành công trong quảng 
cáo. Những cách đó dẫn đến nhiều hướng đi. Tôi sẽ để mỗi người 
quyết định điều gì là tốt nhất. 



CHƯƠNG 19 

MỘT VÀI ĐIỀU RIÊNG Tư 

V ì đây là một bản ghi lại những thành công đến từ nỗ lực của 
cá nhân tôi và là một động lực đối vói những ngưòi khác, nên 
sẽ là bình thường nếu tôi ghi ra một vài điều về cuộc sống cá 
nhân của mình, các đặc điểm, thói quen, mong muốn của bản 
thân, vì chúng có liên quan đến những gì tôi đạt đưực. 

Tôi là một ngưòi nghiện công việc. Tôi thích công việc như những 
người khác thích choi. Đó vừa là nghề nghiệp vừa là thú vui. Khi còn 
nhỏ, nhu cầu phải tự nuôi sống bản thân đã khiến tôi tránh xa sân 
choi sau giờ học. Khi trưởng thành, khao khát học mọi thứ có thể về 
bán hàng đã khiến tôi tránh xa những khoảng thòi gian lãng phí. Trò 
choi duy nhất tôi từng học là kinh doanh. Đối với tôi, mọi thứ về nó 
đều hấp dẫn. Tôi chưa bao giờ choi bóng chày, golf hay tennis. Tín 
ngưỡng Tin lành Trưởng nhiệm của người Scotland trong mẹ tôi đã 
ngăn cấm tôi đi nhảy, choi bài hay xem kịch. Trong những năm về 
sau, tôi không bao giờ học cách thích chúng. Dù sở hữu những chiếc ô 
tô từ khi chúng mói ra đời, nhưng tôi hiếm khi lái. 

Công việc từ thiện chủ yếu mà tôi làm là dạy những bé trai, cũng 
như những ngưòi đàn ông, phải yêu công việc. Từ lâu, tôi đã quan 
tâm đến một hiệp hội chuyên nhận những cậu bé phạm pháp từ các 
tòa án dành cho trẻ vị thành niên phạm tội và đưa chúng về nông 
trang làm việc. Việc đó đã cứu đưực hàng trăm cậu bé. Tôi đi từ nhà, 
ở vùng nông thôn, đến Chicago, đến noi là lúc 6 giờ sáng. Trong 
nhiều năm, tôi đi đến công viên Grant, ở đó có rất nhiều ngưòi lang 
thang đang trải báo để ngủ, và tôi dành một giờ hoặc hon để cố gắng 
khiến họ thích làm việc. Tôi là Giám đốc cua tổ chưc Tình nguyện vien 
Hoa Kỳ, và tôi đặc biệt quan tâm đến các công việc trong nhà tù. Tôi 

đã đi cùng Maud Ballington Booth^ khi cô đến giảng bài tại nhà tù 
Joliet. Tôi đã hỗ trợ Hope House ở Chicago, một ngôi nhà tạm thòi 
dành cho những tù nhân mà chúng tôi đưa ra ngoài nhờ ân xá. Đóng 
góp chính của tôi cho nỗ lực đó là một bài giảng vào chiều Chủ nhật 


về “Niềm vui trong công việc”. 


Tôi đã viết các bài báo cho tạp chí để nói rằng cả nam giới lẫn nữ 
giới đều nên làm việc. Tôi đã khẳng định rằng người chị gái chưa kết 
hôn của tôi vẫn tiếp tục làm việc giống tôi, vì hạnh phúc của chính bản 
thân chị. Chị vẫn đang dạy ở các trường cấp ba tại Grand Rapids. Tôi 
đã gửi một cô con gái của mình đến làm việc ở sân khấu. Cô con gái 
còn lại đã kết hôn ngay sau khi tốt nghiệp cao đẳng Smith, làm việc 
trong vai trò người mẹ, sau đó là chủ tịch của hai câu lạc bộ phụ nữ 
cùng một lúc, và còn là một giảng viên. Vợ tôi làm việc 14 tiếng một 
ngày. Cô ấy là người làm vườn chính của chúng tôi, và nhờ vậy mà 
chúng tôi đã có những vườn hoa đẹp nhất ở Michigan. Hàng trăm 
người ở gần xa đều đến xem vào mỗi mùa hè. Cô ấy chăm sóc một 
ngôi nhà lón ở vùng nông thôn lúc nào cũng đầy khách khứa. Chúng 
tôi phát hiện ra rằng chúng tôi phục vụ ở đây 3.500 bữa ăn sáng vào 
mỗi dịp hè. Cô ấy còn là nhạc công, dành sáu giờ một ngày để luyện 
tập. Ở Chicago, cô là một tình nguyện viên nổi tiếng. 

Khi những cô con gái của chúng tôi chưa kết hôn, nhà chúng tôi 
đầy các chàng trai trẻ đang đi nghỉ lễ. Tôi để họ biết rằng tôi không 
ủng hộ việc họ ăn không ngồi rồi. Những lý lẽ của tôi đã khiến nhieu 
người trong số đó đi làm vào các dịp nghỉ lễ của trường, từ đó có 
đưực những thói quen tốt cho sự nghiệp và tôi nhận lại đưực sự thỏa 
mãn khi biết rằng tôi đã giúp nhiều ngưòi trong số họ thành công. Họ 
phát hiện ra rằng việc nhặt các đon hàng vui hon việc nhặt bóng, rằng 
giành được một họp đồng hay hon là giành được một chiếc cúp. 

Việc tôi giới hạn bản thân trong công việc không phải do tôi thích 
tiền bạc hay danh tiếng. Tôi thậm chí còn không nghĩ mình muốn 
thành công. Tiền bạc chẳng có ý nghĩa gì vói tôi, ngoại trừ việc bản 
năng người Scotland trong tôi phản đối sự lãng phí. Tôi thậm chí 
không muốn để lại nó cho các con của mình. Chúng đã có những gì tốt 
cho chúng. Tôi muốn chồng của chúng có niềm vui mà tôi có, từ việc 
tự làm nên thành công, vì vậy tôi không cưóp đi của họ bất kỳ sự 
khích lệ nào. 

Tôi đã sống rất lâu trong nghèo khổ, trong tình trạn^ làm bạn vói 
cái đói. Khi đi làm, tôi đã phải bỏ hai bữa ăn một tuần đe trả tiền giặt 
quần áo. Tôi cũng đã sống trong giàu sang, tiêu đến 140.000 đô-la 
một năm, nó không tạo ra nhiều sự khác biệt. Tôi hạnh phúc trong 
điều kiện này cũng không kém gì trong điều kiện kia. Tôi không nghĩ 



chúng ta có thể trở lại các điều kiện khiêm tốn mà không đau khổ, 
nhưng tôi chắc chắn rằng con người luôn có thể hạnh phúc trong bất 
cứ hoàn cảnh nào. 

Người hạnh phúc nhất tôi biết là hàng xóm của tôi, người chưa 
bao giờ kiếm được quá 125 đô-la một tháng. Từ con số đó, ông tiết 
kiệm đủ để xây sáu căn nhà nhỏ để cho thuê, sau đó, ông nghỉ hưu 
dựa vào khoản thu nhập đó. Ông dành mùa hè ở bên hồ của tôi, làm 
việc trong các khu vườn; mùa đông ông ở Florida. Tôi thường đi 
xuống ngôi nhà tranh của ông để học bài học về sự hài lòng. 

Trước khi người ta đề ra thuế thu nhập, tôi không hề ghi chép thu 
nhập của mình, tôi không quan tâm chúng là bao nhiêu. Chúng lên 
hay xuống cũng không ảnh hưởng gì đến tôi. Vự tôi nhận mọi khoản 
doanh thu của tôi và thanh toán tất cả hóa đon. Tôi chưa bao giờ ký 
một tấm séc nào. Tôi không biết chút gì về số tiền được chi cho ngoi 
nhà thôn quê của tôi hay chi phí của bat kỳ thứ gì. Việc biết những chi 
phí đó sẽ khiến tôi không hạnh phúc, vì có một thứ gì đó mà mẹ đã 
nuôi dưỡng trong tôi. Nhưng biết chung chung rằng những thứ này 
tốn nhiều tiền cũng không ảnh hưởng gì đến tôi. 

ề các chi tiêu cho cá nhan thì toi rat tiết kiệm. Tôi luôn ăn mặc 
khá so* sài. Trước khi vợ tôi phàn nàn thì tôi chỉ mặc quần áo may 
sẵn. Giờ thì tôi né những thự may đắt tiền. Hiện tại khi đang viết 
những điều này, tôi đã không mua một bộ com-lê mói nào được hai 
năm rồi. Tôi không mua giày quá 6,5 đô-la. Khi ở khách sạn, tôi đặt 
phòng rẻ nhất. 

Tất cả những điều này được kể ra để cho thấy rằng động lực làm 
việc của tôi không phải là vì tiền, cũng không phải vì danh tiếng hay 
địa vị. Tôi không quan tâm đến cả hai thứ đó khi tôi ở ngoài này, giữa 
những cánh rừng, bên cạnh những con ngưòi giản dị, nơi tôi xây căn 
nhà của mình. Tất cả những thứ dường như đặt tôi lên trên những 
người bạn của tôi dù dưói bất cứ hình thức nào đều là những điều bất 
lợi. Ở đây, giữa vùng nông thôn, tất cả chúng tôi gặp nhau một cách 
bình đẳng. 

Tôi đã làm việc vì niềm vui và vì nó đã trở thành một thói quen. 
Sau đó, tôi đi làm vì nhận ra rằng phải có ai đó làm việc cật lực để đưa 
quảng cáo ra khỏi giai đoạn sư khai của nó. 



Lord & Thomas đề nghị với tôi một vị trí khi tôi 25 tuổi, đang 
sống ở Grand Rapids. Tôi đi Chicago để thảo luận cơ hội với những 
người sáng lập công ty. Khi đó, công ty chưa có ngưòi viết quảng cáo, 
chủ yếu là một công ty môi giói, chuyên chào giá cạnh tranh với các 
công ty quảng cáo khác để có được một khoảng không gian cố định. 
Những nhà quảng cáo tự làm các quảng cáo của họ và gửi các hình in 
mạ. Mảng kinh doanh đem lại lợi nhuận là phát triển các kịch bản 
khiến những nhà quảng cáo chịu chi tiền. Việc làm này được giao cho 
tôi vì tôi đã chứng minh được bản thân trong vai trò một người nghĩ 
kịch bản tại công ty máy quét thảm Bissell. Nhà quảng cáo đó không 
có suy nghĩ về lọi nhuận. 

Dù còn trẻ và thiếu kinh nghiệm nhưng tôi có đủ khả năng đê 
nhận ra rằng những ý tưởng quảng cáo như vậy không thể tiến xa. 

Quá trình rèn luyện đã dạy tôi rằng cần phải có những kết quả có thể 
theo dõi được. Vì vậy, tôi đã từ chối đề nghị của Lord & Thomas, với 
mức lương tăng thêm 60%, để tiếp tục tìm cách bán những sản phẩm 
đem lại lọi nhuận. 16 nãm sau, Lord & Thomas, dưới những sự bảo 
hộ hoản toàn khác, lại mời tôi về làm việc. 

Tôi đã thu được gì sau nhiều năm áp dụng một cách xuất sắc? Tôi 
đã thu được những kết quả mà những người khác thu được bằng các 
nghiên cứu y khoa, bằng cách dành cả đời trong phòng thí nghiệm. 
Công việc của cả đòi tôi là nghiên cứu quảng cáo. Giờ tôi có đặc quyền 
viết ra các phát hiện của mình cho những ngưòi muốn làm theo tôi. 
Tôi hy vọng rằng bản ghi chép đó sẽ ngăn chặn được nhiều lỗi lầm 
của những người mới bắt đầu và tiết kiệm được những năm tháng mà 
tôi đã mất đê sửa chữa chúng. Tôi thu được cái mà Thomas A. Edison 
thu được bằng cách làm việc 20 giờ một ngày - sự thỏa mãn khi biết 
rằng mình đã khám phá ra một vài nguyên tắc có giá trị lâu dài. 

Nhiều người nói rằng quảng cáo đang thay đổi, rằng thòi đại đang 
kêu gọi một thứ gì đó mới mẻ. Chắc chắn nhịp độ cuộc sống ở Mỹ 
đang thay đổi. Các trào lưu, thị hiếu và mong muốn thay đoi như một 
chiếc kính vạn hoa. Những phong cách nhất định trong quảng cáo 
đang thay đổi. Việc đưa vào từng chiến dịch một điểm nhấn khác 
nhau luôn rất cần thiết. Những kẻ bắt chước không bao giờ thành 
công, nhưng bản chất con người không thay đổi. Các nguyên tắc được 
ghi ra trong cuốn sách này trường tồn như dãy núi Alps. 


Quảng cáo ngày càng trở nên khó khăn do chi phí tăng cao và 



cạnh tranh ngày càng gay gắt. Tuy nhiên, mỗi thử thách mói lại làm 
tăng sự cần thiết phải có khoa học về quảng cáo. 


Khi viết điều này, tôi nhìn xuống hồ nước xinh đẹp mà tôi đến lần 
đầu tiên vào năm 6 tuổi. Cuối hồ nước là một ngôi làng, từng là một 
thị trấn làm gỗ, ông tôi là mục sư Báp-tít ở đó. Tôi còn nhìn thấy 
những ngọn đồi mà hồi nhỏ, tôi từng cày cuốc, nó vẫn đưực bao phủ 
bởi những vườn nho mà tôi đã thu hoạch, ơ đây, bác tôi có một nông 
trại trồng cây ăn quả và nó đã trở thành nhà của tôi. Tôi làm việc ở đó 
mỗi mùa hè và một vài mùa đông cho đến khi tôi đi làm. Noi đây vẫn 
còn một vài người bạn choi vói tôi từ nhỏ. 

Dưới đó từng có một bến tàu. Từ bến tàu đó, tôi đã từng bê đến 
1.800 giỏ đào một ngày. Từ bến tàu đó, vào một đêm, ở tuổi 18, tôi đã 
đi thuyền, vói dòng nước mắt lăn dài trên má, tiến vào thế giói kinh 
doanh. Sau nhiều năm cực nhọc, tôi đã lại được nhìn thấy ngôi nhà 
thòi thơ ấu này. 

Rồi bản năng muốn trở về nhà đã mang tôi quay trở lại. Tôi đã 
mua một cánh rừng nguyên thủy mà tôi thích từ khi còn bé và đặt tên 
nó là Pinecrest. ơ đó, tôi xây ngôi nhà của mình và trong 17 năm, tôi 
đã mở rộng và phát triển nó thành một thiên đường. Các vườn hoa 
trải dài hơn 80om đến tận hồ nước. Các bãi cỏ luôn sống động vói 
những người bạn vui vẻ, những người thân, và những đứa cháu. 

Ở đây tôi làm những việc tôi thích trong một khung cảnh đẹp đẽ. 
Cách đây hơn 1,6 cây số là một nơi tương phản, để cho thấy tôi đã đạt 
được gì nhờ nỗ lực. Ở đây vẫn còn một vài người không bao giờ liều 
lĩnh, để cho thấy suýt chút nữa tôi đã trở thành gì. Đây là quê hương 
của tôi, là mảnh đất thần thánh của tôi, là nhà của tôi. 

Tôi chắc chắn rằng không ai đạt được nhiều hơn tôi - nhiều hạnh 
phúc thực sự và hài lòng hơn. Tôi thấy điều đó đến từ tình yêu những 
thứ giản đơn, những con người bình thường, đã khiến tôi thành công 
trong quảng cáo. 

Ở đây, tại những bữa tiệc cuối tuần, tôi gặp nhiều người thành 
công theo những cách gần nhất vói từ này. Tôi không ghen tỵ vói họ. 
Người hạnh phúc nhất là người sống gần vói thiên nhiên nhất, một 
yếu tố cốt lõi để thành công trong quảng cáo. Vì vậy, tôi kết luận rằng 
nghề nghiệp này, nghề mà tùy thuộc vào tình yêu và hiểu biết về đám 



đông, cung cấp nhiều phần thưởng còn hon cả tiền bạc. 



Claude c. Hopkins 


Đ ã đến lúc quảng cáo đạt được trạng thái của một ngành khoa 
học trong một vài khía cạnh. Nó dựa trên những nguyên tắc 
cố định và có độ chính xác họp lý. Nguyên nhân và kết quả 
được phân tích cho đến khi được hiểu rõ. Các phưong pháp 
đúng đắn đã đưực chứng minh và xác lập. Chúng tôi biết điều gì là 
hiệu quả nhất và chúng tôi hành động dựa trên những quy luật cơ 
bản. 

Do đó, quảng cáo, thứ vốn từng là một canh bạc, giờ được định 
hướng đúng đắn và trở thành một trong những ngành kinh doanh an 
toàn nhất. Chắc chắn không có lĩnh vực nào khác tạo ra những cơ hội 
tương tự mà lại ít rủi ro đến vậy. 

Do đó, cuốn sách này không phải nói về các lý thuyết và quan 
điểm, mà nói về các nguyên tắc và thực tế đã được chứng minh một 
cách thuyết phục. Nó được viết như một quyển sách giáo trình dành 
cho sinh viên và một hướng dẫn an toàn cho những nhà quảng cáo. 
Mỗi câu từ đều được cân nhắc. Cuốn sách được giới hạn trong những 
điều cơ bản đã được xác lập. Khi chúng ta gia nhập bất kỳ lĩnh vực 
không chắc chắn nào, chúng ta nên cẩn thận xác định chúng. 



Có nhiều nguyên nhân tạo nên tình trạng hiện tại của quảng cáo. 
Đa phần các quảng cáo có quy mô toàn quốc từ lâu đã do các tổ chức 
lớn, hay còn gọi là những công ty quảng cáo, thực hiện. Một số công 
ty này, trong hàng trăm chiến dịch của mình, đã kiểm tra và so sánh 
hàng nghìn kế hoạch và ý tưởng. Các kết quả đều đưực theo dõi và ghi 
chép lại, nhờ vậy mà không có bài học nào bị bỏ sót. 

Những công ty này tuyển dụng những người vô cùng tài năng, chỉ 
những người có năng lực và kinh nghiệm mói có thê đáp ứng đưực 
các yêu cầu để làm công việc quảng cáo trên quy mô toàn quốc. Khi 
làm việc trong sự họp tác, học hỏi lẫn nhau cũng như học hỏi từ mỗi 
công việc mói, một trong số họ đã phát triển thành các chuyên gia bậc 
thầy. 

Các cá nhân có thể đến và đi, nhưng họ đều để lại các ghi chép và 
ý tưởng. Những thứ này trở thành một phần trang thiết bị của tổ 
chức, và là một hướng dẫn cho những ai muốn làm theo. Do đó, trong 
hàng thập kỷ, những công ty quảng cáo này đã trử thành noi lưu trữ 
các kinh nghiệm quảng cáo, các nguyên tắc đã được chứng minh, 
cùng các phưong pháp. 

Các công ty quảng cáo lán hon cũng có mối liên hệ mật thiết với 
các chuyên gia trong mọi bộ phận kinh doanh. Khách hàng của họ 
luôn là những công ty hàng đầu. Vì vậy, họ nhìn thấy kết quả của vô 
số phưong pháp và chính sách. Họ trở thành noi giải quyết mọi việc 
có hên quan đến kinh doanh. Gần như mọi câu hỏi về bán hàng phát 
sinh trong kinh doanh đều sẽ được trả lòi chính xác nếu chúng ta có 
nhiều trải nghiệm. 

Dưới những điều kiện này, quảng cáo và kinh doanh trử thành 
những môn khoa học chính xác. Mỗi lộ trình đều đưực vẽ bản đồ. 
Chiếc la bàn của nguồn trí thức chính xác sẽ chỉ ra lộ trình ngắn nhất, 
an toàn nhất, rẻ nhất để đi đến bất kỳ mục tiêu nào. 

Chúng tôi học được các nguyên tắc và chứng minh chúng bằng 
cách thử đi thử lại. Điều này đưực thực hiện bằng cách quảng cáo có 
trọng tâm, theo dõi lọi nhuận và chủ yếu bằng cách sử dụng phiếu. 
Chúng tôi so sánh cách này vói nhiều cách khác, lật đi lật lại và ghi lại 
các kết quả. Khi một phưong pháp luôn được chứng minh là tốt nhất, 
thì phưong pháp đó trở thành một nguyên tắc cố định. 



Việc quảng cáo đặt hàng qua thư đưực lần ngưực trở lại đến từng 
xu. Chi phí trên một phản hồi và chi phí trên 1 đô-la doanh thu được 
xác định với sự chính xác tuyệt đối. 

Quảng cáo này đưực so sánh với quảng cáo khác, phưong pháp 
này vói phưong pháp khác. Những dòng tít, sự sắp đặt, kích thước, lý 
lẽ và hình ảnh đều được so sánh. Trong một vài quảng cáo đặt hàng 
qua thư, chỉ cần giảm đưực chi phí của các kết quả đi một xu thôi đã 
là rất nhiều rồi. Vì vậy, không được phép phán đoán bất kỳ điều gì, 
phải biết điều gì là tốt nhất. Nhờ vậy, quảng cáo đặt hàng qua thư đã 
thiết lập nên nhiều quy luật co* bản của chúng tôi. 

Trong những sản phẩm không thể thu về lựi nhuận trực tiếp, 
chúng tôi so sánh thành phố này vói thành phố khác. Rất nhiều 
phưong pháp có thể đưực so sánh theo cách này, dựa trên thước đo 
giá vốn. 

Nhưng cách J)hổ biến nhất là sử dụng phiếu mua hàng. Chúng tôi 
cung cấp một mẫu dùng thử, một gói hàng miễn phí hoặc thứ gì đó để 
thu hút các phản hồi trực tiếp. Từ đó, chúng tôi biết được số lượng 
hành động mà mỗi quảng cáo tạo ra. 

Những con số đó chưa phải là kết luận cuối cùng. Trong khi 
quảng cáo này có thể mang về quá nhiều phản hồi vô tác dụng, thì 
quảng cáo khác lại mang về những phản hồi có giá trị. Vì vậy, những 
kết luận cuối cùng của chúng tôi luôn dựa vào chi phí trên một khách 
hàng hay chi phí trên 1 đô-la doanh thu. 

Những kế hoạch về phiếu này sẽ được nói đến sâu hon trong 
chưong “Các chiến dịch thử nghiệm”. Ở đây, chúng tôi chỉ giải thích 
cách chúng tôi sử dụng chúng để khám phá ra các nguyên tắc quảng 
cáo. 


Trong một công ty quảng cáo lớn, lọi nhuận đến từ các phiếu mua 
hàng được theo dõi và ghi lại trong hàng trăm sản phẩm khác nhau. 
Vói mỗi sản phẩm, đôi khi chúng còn được ghi lại trong hàng nghìn 
quảng cáo riêng biệt. Sau đó, chúng tôi thử tất cả mọi thứ có liên quan 
đến quảng cáo. Bằng cách theo dõi vô số lợi nhuận, chúng tôi trả lòi 
gần như mọi câu hỏi có thể được đặt ra. 


Một số điều mà chúng tôi học theo cách này chỉ áp dụng đưực vói 



những sản phẩm nhất định. Mặc dù vậy, thậm chí những điều đó 
cũng cung cấp các nguyên tắc cơ bản cho các dự án có tính chất tương 
tự nhau. 

Những điều khác có thể áp dụng với mọi sản phẩm. Chúng trở 
thành những yếu tố cơ bản trong quảng cáo nói chung và được áp 
dụng khắp noi. Không có nhà quảng cáo khôn ngoan nào lại đi lệch 
khỏi những quy tắc bất biến đó. 

Mục đích của chúng tôi trong cuốn sách này là nói về những điều 
cơ bản đó, những nguyên tắc được áp dụng ở khắp nơi đó. Chúng tôi 
chỉ dạy những kỹ thuật đã được xác lập. Có loại kỹ thuật đó trong 
quảng cáo, cũng như trong mọi loại hình nghệ thuật, khoa học và cơ 
khí, và trong mọi sản phẩm, nó là yếu tố cơ bản. 

Việc thiếu những yếu tố cơ bản đó chính là vấn đề mấu chốt của 
quảng cáo trước kia. Mỗi người đều tự đề ra quy tắc cho chính mình. 
Tất cả những kiến thức đã có từ trước, tất cả những tiến bộ trong sản 
phẩm, đều là một cuốn sách đóng kín. Nó giống như việc một ngưòi 
cố làm ra một đầu máy xe lửa hiện đại nhưng quên tìm hiểu xem 
những người khác đã làm được gì trước đó. Nó giống như việc một 
anh chàng Columbus nào đó bắt đầu đi tìm một miền đất chưa được 
khám phá. 

Con người bị chi phối bởi những ý thích nhất thòi - những cơn 
gió thoảng qua, hên tục thay đổi. Họ hiếm khi đến được bến bờ của 
mình. Nếu họ đến được - nhờ may mắn - thì đó là một lộ trình dài 
và quanh co. 

Những người đi biển đầu tiên đều phải tự vẽ ra bản đồ lộ trình 
của mình. Không có hải đồ nào định hướng cho họ. Không có ngọn 
hải đăng nào đánh dấu bến cảng, không có chiếc phao nào cảnh báo 
đá ngầm. Những vụ đắm tàu không được ghi lại, vì vậy, vô số cuộc 
phiêu lưu mạo hiểm đã gặp phải tai họa vói cùng một vách đá và bãi 
ngầm. 

Quảng cáo khi đó là một canh bạc - một dạng suy đoán cẩu thả 
nhất. Suy đoán của người này về một lộ trình đúng đắn nhiều khả 
năng cũng không hơn gì người khác. Không có hoa tiêu nào là an toàn 
vì gần như không ai đi hai lần cùng một lộ trình. 



Tình trạng đó đã đưực sửa chữa. Giờ những sự không chắc chắn 
duy nhất đều liên quan đến con người và sản phẩm thay vì phưong 
pháp. Rất khó để đo lường các đặc điểm, các ưu tiên và thiên kiến, sở 
thích và “sở ệh.ét” đang tồn tại của con ngưòi. Chúng ta không thể nói 
rằng sản phẩm nào đó sẽ được ưa chuộng, nhưng chúng ta biết cách 
nhanh chóng tìm ra và bán nó hiệu quả nhất. 

Các cuộc phiêu lưu có thể thất bại, nhưng đó không phải là thảm 
họa. Thua lỗ, khi xảy ra, đều không đáng kể. Và nguyên nhân không 
liên quan gì đến quảng cáo. 

Quảng cáo đã thăng hoa dưới những điều kiện mói này. Nó đã 
phát triển lên gấp nhiều lần, cả về lưựng, về uy tín và về sự coi trọng. 
Các mối hiểm nguy gần như đều đã bị loại bỏ, kết quả đã tăng lên 
nhiều lần. Chỉ bởi trò đánh bạc đó đã trở thành một môn khoa học 
mà việc dự đoán đã trử thành một ngành kinh doanh thủ cựu. 

Những thực tế này nên được tất cả mọi người nhận ra. Đây không 
phải là noi thích họp dành cho những lòi ngụy biện hay lý thuyết, hay 
cho bất kỳ ảo tưởng hão huyền nào khác. Người mù mà lại đi dẫn dắt 
người mù thì thật lố bịch. Điều đó thật đáng thưong trong một lĩnh 
vực có tiềm năng lớn đến vậy. Nếu một người không được định 
hướng bằng các quy luật mà bất biến như quy luật của trọng lực thì 
thành công sẽ hiếm khi xảy ra, thành công tối đa lại càng không thể. 

Vì vậy, mục đích chính của chúng tôi ở đây là ghi ra những quy 
luật đó, và nói cho bạn biết làm thế nào bạn tự chứng minh đưực 
chúng, phía sau đó là hàng nghìn biến thể khác nhau. Không có hai 
chiến dịch quảng cáo nào từng đưực tiến hành mà giống hệt nhau. 
Tính độc đáo là mấu chốt. Sự bắt chước là một điều sỉ nhục. Những 
biến thể đó, phụ thuộc vào tính khéo léo, không có chỗ trong một 
cuốn sách giáo trình về quảng cáo. Cuốn sách này chỉ dành cho những 
nền tảng. 

Chúng tôi hy vọng sẽ giúp quảng cáo tiếp tục phát triển thông qua 
việc giúp mọi người am hiểu hon. Hy vọng sẽ đặt được nó trên một 
nền tảng kinh doanh và mọi ngưòi sẽ công nhận nó là một trong 
những lĩnh vực kinh doanh an toàn nhất, chắc chắn nhất, đem lại lợi 
nhuận lớn. 


Hàng nghìn thành công rõ ràng đã cho thấy tiềm năng của nó. Sự 



đa dạng của chúng thể hiện phạm vi gần như vô hạn của ngành quảng 
cáo. Song hàng nghìn người cần nó - những ngưòi mà không the đạt 
được các phần thưởng mà không có quảng cáo - vẫn nghĩ các thành 
tựu của mình là nhờ một chút may mắn. 

Trước đây như vậy, nhưng hiện tại thì không. Chúng tôi hy vọng 
rằng cuốn sách này sẽ đem lại một vài tia sáng mới về chủ đề này. 



CHƯƠNG 2 

CHỈ LÀ BÁN HÀNG THÔI 


Đ ể hiểu đúng quảng cáo hay nắm được những nguyên lý cơ 

bản của nó, phải bắt đầu từ khái niệm đúng. Quảng cáo là bán 
hàng, các nguyên tắc của nó là các nguyên tắc của bán hàng. 
Thành công và thất bại trong cả hai đều đến từ những nguyên 
nhân tương tự nhau. Do đó, mỗi câu hỏi về quảng cáo nên được trả 
lòi theo các tiêu chuẩn của người bán hàng. 

Hãy để chúng tôi nhấn mạnh điểm này. Mục đích duy nhất của 
quảng cáo là tạo ra doanh thu. Việc nó sinh lòi hay không tùy thuộc 
vào việc thật sự nó giúp bán được bao nhiêu. 

Nó không phải để tạo ra hiệu ứng chung, không phải để mọi 
người luôn nhìn thấy tên bạn. Nó không phải để trợ giúp những 
người bán hàng khác của bạn. 

Hãy coi nó là một người bán hàng. Hãy bắt nó tự chứng minh. 
Hãy so sánh với những người bán hàng khác, xem xét các chi phí và 
kết quả và không chấp nhận bất kỳ lý do nào mà những người bán 
hàng giỏi không đưa ra. Như vậy, bạn sẽ không bị đi quá chệch 
hướng. 

Sự khác nhau chỉ nằm ở mức độ. Quảng cáo là việc bán hàng 
được nhân lên nhiều lần. Nó có thể thu hút hàng ngàn người trong 
khi một nhân viên bán hàng chỉ nói chuyện với một người. Nó đi kèm 
một chi phí tương ứng. Một số người đã chi 10 đô-la trên một từ cho 
một quảng cáo trung bình. Do đó, mọi quảng cáo đều là những siêu 
nhân bán hàng. 

Sai lầm của một ngưòi bán hàng có thể không gây ra thiệt hại 
nhiều, nhưng thiệt hại từ sai lầm trong quảng cáo có thể gấp một 
nghìn lần. Do đó, hãy cẩn trọng hơn, chính xác hơn. 



Một người bán hàng chỉ có thể ảnh hưởng đến một phần nhỏ 
công việc kinh doanh của bạn. Còn quảng cáo ảnh hưởng đến toàn bộ 
việc buôn bán của bạn. 

Nhiều người nghĩ quảng cáo chỉ là viết quảng cáo. Những yêu cầu 
về văn chưong liên quan đến nó không nhiều hon so với tài hùng biện 
liên quan đến bán hàng. 

Một người phải có khả năng thể hiện ý kiến của mình một cách 
ngắn gọn, rõ ràng và thuyết phục, giống như một người bán hàng. 

Tuy nhiên, viết tốt là một bất lọi rõ rệt. Văn phong độc đáo cũng vậy. 
Chung lấy đi sự chú ý ra khỏi chủ thể. Chúng làm lộ lưỡi câu. Bat ky 
nỗ lực bán nào, nếu rõ ràng, đều tạo ra sự phản ứng tưong đưong. 

Mọi chuyện đều như vậy trong cả bán hàng trực tiếp lẫn bán hàng 
qua quảng cáo. Những người nói hay hiếm khi là những người bán 
hàng tốt. Họ truyền cho người mua nỗi sợ bị điều khiển. Họ khiến 
người ta ngờ vực rằng họ đang cố bán các sản phẩm khác chứ không 
phải bán giá trị. 

Những người bán hàng thành công hiếm khi là những người nói 
haỵ. Họ gần như không có những phẩm chất để diễn thuyết. Họ ngay 
thẳng và chân thành, họ hiểu khách hàng và sản phẩm của mình. Điều 
tưong tự cũng diễn ra trong việc viết quảng cáo. 

Nhiều người tài năng nhất trong quảng cáo đều từng là ngưòi bán 
hàng. Ngưòi giỏi nhất chúng tôi biết là một ngưòi bán hàng tại nhà. 
Họ có thể mù tịt về ngữ pháp hay thuật hùng biện, nhưng họ biết cách 
sử dụng những từ ngữ thuyết phục. 

Có một cách đúng đắn và đon giản để trả lòi cho nhiều câu hỏi về 
quảng cáo. Hãy tự hỏi “Điều này có giúp một ngưòi bán hàng bán 
được sản phẩm không?”; “Nó có giúp tôi bán đưực chúng khi tôi trực 
tiếp gặp người mua không?” 

Trả lòi đúng những câu hỏi đó sẽ giúp tránh đưực vô số sai lầm. 
Khi một người cố tìm cách khoe khoang, hay làm điều gì đó chỉ để 
làm hài lòng bản thân, anh ta gần như không thể chạm đúng sọi dây 
cảm xúc lôi kéo mọi người chi tiền. 

Một số ngưòi thích những khẩu hiệu, một số lại ưa những thứ dí 



dỏm thông minh. Bạn có sử dụng chúng khi bán hàng trực tiếp 
không? Bạn có thể tưởng tưựng ra một khách hàng sẽ thấy ấn tượng 
bởi những thứ như vậy không? Nếu không, đừng dựa vào chúng để 
bán hàng trên giấy. 

Một số ngưòi nói “Hãy thật ngắn gọn. Mọi người sẽ đọc nhưng 
đọc rất ít”. Bạn có nói điều đó với một nhân viên bán hàng không? 

Khi một khách hàng tiềm năng đang đứng trước mặt anh ta, bạn có 
giới hạn anh ta trong một số lưựng từ nhất định không? Điều đó sẽ 
tạo ra một chướng ngại vật khó có thể tưởng tượng được. 

Trong quảng cáo cũng vậy. Những độc giả duy nhất mà chúng ta 
có được là nhữnẸ người hứng thú với chủ thể của chúng ta. Không ai 
đọc quảng cáo đe cười, dù ngắn hay dài. Hãy coi họ là những khách 
hàng tiềm năng đang đứng trước mặt bạn để tìm thông tin. Hãy cho 
họ đu để họ hành đọng. 

Một số ngưòi ưa khổ to và dòng tít lớn, song họ lại không khâm 
phục những người bán hàng nói to. Mọi người đọc mọi thứ họ quan 
tâm trong cỡ chữ 8. Các tờ báo và tạp chí của chúng ta đều được in 
trong kích cỡ đó. Người ta đã quen với nó. Bất cứ thứ gì lớn hon đều 
giống như một lòi nói lớn, không gây được sự chú ý nào có giá trị. Nó 
có thê không khiến người khác khó chịu, nhưng nó vô ích và lãng phí. 
Nó làm tăng chi phí cho câu chuyện của bạn và vói nhiều người, nó có 
vẻ giống những lòi la lối ầm ĩ. 

Những người khác tìm kiếm thứ gì đó lạ lùng và bất thường. Họ 
muốn có những quảng cáo độc đáo trong phong cách hay hình minh 
họa. Bạn có muốn điều đó ở một người bán hàng không? Không phải 
ngưòi ăn mặc và hành động bình thường sẽ gây được ấn tượng tốt 
hon nhiều sao? 

Một số khăng khăng rằng quảng cáo phải hào nhoáng. Điều đó 
đúng ở một mức độ nào đó, nhưng nó không quan trọng lắm. Một số 
quảng cáo có hình thức xoàng xĩnh, giống như những người ăn mặc 
xoàng xĩnh, lại là những người bán hàng xuất sắc. Ăn diện quá đà 
trong cả hai trường họp đều là sai lầm. 

Hãy làm tưong tự với vô số câu hỏi. Hãy đánh giá chúng trên tiêu 
chuẩn của người bán hàng, chứ không phải trên tiêu chuẩn gây hài. 
Quảng cáo không được viết để giải trí cho ngưòi khác. Khi điều đó xảy 



ra, những người đi tìm sự giải trí đó chắc chắn không phải là người 
bạn muốn. 

Đó là một trong những sai lầm lón nhất trong quảng cáo. Người 
viết quảng cáo từ bỏ vai trò của mình. Họ quên mất rằng họ là người 
bán hàng và cố trở thành người biểu diễn. Họ tìm kiếm tràng pháo 
tay tán thưởng, thay vì doanh thu. 

Khi lên kế hoạch và lập ra một quảng cáo, hãy nghĩ đến một 
người mua điển hình. Chủ thể của bạn, dòng tít của bạn đã giành 
được sự chú ý của người đó. Hãy làm mọi việc theo cách mà bạn sẽ 
làm nếu bạn đang gặp trực diện với người mua. Nếu là một người 
bình thường và là một người bán hàng giỏi, bạn sẽ cố gắng hết sức. 

Đừng nghĩ rằng tất cả mọi ngưòi đều giống nhau, điều đó khiến 
bạn không có được cái nhìn rõ ràng. Hãy nghĩ về một cá nhân tiêu 
biểu, đàn ông hay phụ nữ đều được, có nhiều khả năng muốn thứ mà 
bạn bán. Đừng cố gây cười. Tiêu tiền là một việc nghiêm túc. Đừng 
khoe khoang, vì ai cũng ghét nó. Đừng cố tỏ ra nổi bật. Hãy làm 
những điều bạn nghĩ một ngưòi bán hàng giỏi sẽ làm khi anh ta đứng 
trước một ngưòi đã chấp nhận một nửa việc mua sản phẩm. 

Một vài nhân viên quảng cáo còn tự ra ngoài và bán trực tiếp cho 
mọi người trước khi họ lên kế hoạch hay viết một quảng cáo. Một 
trong nhữnẸ người giỏi nhất trong số đó đã dành hàng tuần để đi bán 
một sản phẩm từ nhà này sang nhà khác. Bằng cách này, họ nắm 
được các phản ứng đối với các loại lý lẽ và các cách tiếp cận khác 
nhau. Họ tìm hiểu được những người mua tiềm năng muốn gì và 
những yếu tố nào không hấp dẫn. Việc hỏi ý kiến hàng trăm khách 
hàng tiềm năng gần như đã thành thông lệ. 

Những người khác gửi đi các bản điều tra để tìm hiểu thái độ của 
người mua. Bằng cách nào đó, tất cả đều phải học cách tìm được 
đúng sợi dây cảm xúc. Nếu chỉ phán đoán thì có thể phải trả giá đắt. 

Nhà sản xuất có sản phẩm được quảng cáo nắm đưực khía cạnh 
sản xuất và có thể cả quan điểm của đại lý. Tuy nhiên, chính kiến thức 
này lại thường khiến anh ta đi sai hướng trong cách tiếp cận với 
người tiêu dùng. Lợi ích của anh ta không phải là lợi ích của họ. 


Người làm quảng cáo nghiên cứu người tiêu dùng, tìm cách đặt 



mình vào vị trí người mua. Thành công của anh ta chủ yếu phụ thuộc 
vào việc tập trung chủ yếu vào điều đó. 

Không có chưong nào trong cuốn sách quan trọng hon chưong về 
bán hàng này. Lý do của phần lớn các quảng cáo không thành công là 
cố bán cho mọi người thứ mà họ không muốn. Lý do tiếp theo là thiếu 
nghệ thuật bán hàng đích thực. 

Các quảng cáo được lên kế hoạch và viết vói khái niệm hoàn toàn 
sai. Chúng được viết để làm hài lòng ngưòi đọc. Lợi ích của người 
mua bị lãng quên. Không ai có thể bán hàng vói thái độ đó mà sinh 
lời, dù là trực tiếp hay trên giấy. 



H ãy nhó* rằng những người mà bạn nói chuyện rất ích kỷ, cũng 
giống như tất cả chúng ta. Họ không quan tâm gì đến lợi ích 
hay lợi nhuận của bạn. Họ tìm kiếm dịch vụ cho bản thân. Lờ 
đi thực tế nảy là một sai lắm phổ biến và là một sai lầm đắt 
giá trong quảng cáo. Các quảng cáo thường nói: “Hãy mua nhãn hiệu 
của tôi. Hãy cho tôi giao dịch mà bạn cho người khác. Hãy đưa tôi số 
tiền đó”. Đó không phải là một lòi kêu gọi được ưa chuộng. 

Các quảng cáo tốt nhất không mời ai mua cả. Việc đó là vô ích. 
Chúng thường không có niêm yết giá. Chúng không nói rằng các đại lý 
lo sản phẩm. 

Các quảng cáo đó hoàn toàn dựa vào dịch vụ. Chúng cung cấp 
những thônậ tin cần thiết. Chúng đưa ra những lợi thế cho người sử 
dụng. Có the chúng cung cấp một mẫu dùng thử, hay đề nghị được 
mua gói đầu tiên hoặc đe nghị gưi một thứ gì đó để dùng thư, để 
khách hàng có thể kiểm nghiệm các lòi quảng cáo mà không mất chút 
chi phí hay gặp chút rủi ro nào. 

Một số quảng cáo này có vẻ vị tha, nhưng chúng dựa trên kiến 
thức về bản chất con ngưòi. Những người viết biết cách dẫn mọi 
người đến mua. 

Đây lại là bán hàng. Người bán hàng giỏi không chỉ đon thuần 
kêu gào một cái tên. Anh ta không nói: “Hãy mua sản phẩm của tôi”. 
Anh ta dùng hình ảnh dịch vụ mà anh ta cung cấp cho khách hàng cho 
đến khi dẫn đến kết quả tự nhiên là mua. 

Một nhà sản xuất bàn chải đã có khoảng 2.000 nhân viên đi bán 
bàn chải từ nhà này đến nhà khác. Anh ta thành công lớn trong một 
sản phẩm có vẻ rất khó bán. Và nó sẽ khó bán nếu nhân viên của anh 
mòi các bà nội trự mua hàng. 



Nhưng họ không làm vậy. Họ đến cửa và nói: “Tôi được cử đến 
đây để đưa cho bà một chiếc bàn chải. Tôi có các mẫu dùng thử ở đây 
và tôi muốn bà lựa chọn”. 

Bà nội trợ nào cũng sẽ vui vẻ và quan tâm. Khi chọn một chiếc 
bàn chải, họ nhìn thấy vài chiếc mà họ muốn. Họ cũng nôn nóng 
muốn được đền đáp lại món quà. Vì vậy, nhân viên bán hàng có được 
đon hàng 

Một công ty khác bán cà phê bằng xe ngựa trong khoảng 50 thành 
phố. Người đàn ông đó mang theo nửa cân cà phê đến gặp mọi người 
và nói: “Hãy cầm lấy gói này và dùng thử. Một vài ngày nữa tôi sẽ 
quay lại để hỏi xem chị có thích nó không”. 

Thậm chí khi quay lại, ông cũng không bảo họ đặt hàng. Ông giải 
thích rằng ông muốn gửi cho người phụ nữ đó một bộ đồ dùng nhà 
bếp rất đẹp. Nó không miễn phí nhưng nếu cô thích cà phê, ông sẽ 
trích 5 xu trên mỗi cân cà phê cô mua cho đến khi cô thanh toán đủ 
cho mặt hàng đó. Lúc nào cũng là một dịch vụ. 

Một nhà sản xuất động cơ cho máy khâu điện đang gặp khó khăn 
trong quảng cáo. Vì vậy, nghe theo một lòi khuyên tốt, ông đã dừng 
kêu gọi mọi người đến mua. Ông đề nghị gửi cho mọi gia đình, thông 
qua bất kỳ đại lý nào, một động cơ để dùng trong một tuần. Kèm theo 
đó sẽ có một người đến hướng dẫn cách sử dụng. Quảng cáo nói “Hãy 
để chúng tôi giúp bạn trong một tuần mà không mất chi phí hay bị 
ràng buộc nào cả”. Một đề nghị như vậy là không thể cưỡng lại, và cứ 
10 người dùng thử thì có 9 người đã mua. 

Chuyện tương tự xảy ra trong rất, rất nhiều sản phẩm. Nhà sản 
xuất xì gà đã gửi cho tất cả mọi người những hộp xì gà và nói: “Hãy 
hút 10 điếu rồi giữ hay trả lại tùy bạn”. 

Nhà làm sách, máy đánh chữ, máy giặt, tủ bếp, máy quét chân 
không... đều gửi đi các sản phẩm của họ mà không đòi hỏi bất kỳ 
khoản trả trước nào. Họ nói: “Hãy dùng chúng trong một tuần, rồi 
bạn làm gì thì làm”. Thực tế, tất cả các hàng hóa được bán qua thư 
đều được gửi đi vói nhiều khả năng bị trả lại. 

Tất cả những điều này đều là những nguyên tắc phổ biến trong 
bán hàng. Người bán hàng rong thiếu hiểu biết nhất cũng áp dụng 



chúng, song người bán hàng trên giấy lại rất hay quên. Anh ta nói về 
lợi ích của mình, rồi tô điểm một cái tên như thể nó quan trọng lắm. 
Châm ngôn của anh ta là “Hãy hướng mọi ngưòi đến những cửa hàng 
này” và đó là thái độ của anh ta trong mọi điều mà anh ta nói. 

Có thể dụ dỗ mọi người, nhưng không thể điều khiển họ. Dù họ 
làm gì đi nữa, họ đều làm vì lọi ích của chính họ. Sẽ có rất nhiều lỗi 
không bị mắc phải trong quảng cáo nếu những thực tế này không bao 
giờ bị lãng quên. 



CHƯƠNG 4 

QUẢNG CÁO ĐẶT HÀNG QUA 
THƯ DAY CHÚNG TA ĐIỀU GÌ? 


T hử thách khắc nghiệt nhất dành cho một người làm quảng cáo 
là bán hàng qua thư. Đó là một trường học mà anh ta phải tốt 
nghiệp trước khi có thể mo* chạm đến thành công. Ở đó, chi 
phí và kết quả rõ ràng ngay lập tức. Những lý thuyết sai lầm 
tan chảy như những bông tuyết dưói ánh nắng mặt trời. Quảng cáo 
sinh lòi hay không không đưực thể hiện rõ trong các con số lợi nhuận. 
Các con số không biết nói dối sẽ cho biết ngay lập tức giá trị của một 
quảng cáo. 


Điều này thử thách lòng dũng cảm của người đàn ông. Mọi sự 
phán đoán đều bị loại bỏ. Mọi sai lầm đều đạp ngay vào mắt. Bất kỳ ai 
cũng sẽ nhanh chóng đánh mất tính tự cao tự đại khi thấy những 
đánh giá của mình sai thường xuyên đến mức nào - thường là 9 trên 
10 lần. 


Ở đó, một người sẽ học được rằng quảng cáo phải được thực hiện 
dựa trên một nền tảng khoa học mói có cơ hội thành công. Và anh ta 
sẽ biết được làm thế nào mà mỗi đô-la bị lãng phí lại làm tăng thêm 
chi phí của kết quả. 

Ở đây, anh ta được học về tính hiệu quả và tiết kiệm dưới sự dạy 
dỗ của một bậc thầy không thể bị lừa dối. Khi đó, và chỉ khi đó, ánh ta 
mói có khả năng áp dụng cùng các nguyên tắc vào trong mọi quảng 
cáo. 


Một người đàn ông đang bán một sản phẩm có giá 5 đô-la. Các 
phản hồi từ quảng cáo tốn của anh ta 85 xu. Một người khác đưa ra 
một quảng cáo mà anh ta nghĩ là tốt hơn. Mỗi phản hồi tiêu tốn mất 
14,2 đô-la. Một người nữa đưa ra một quảng cáo mang lại phản hồi 
trong hai năm vói chi phí trung bình trên mỗi phản hồi là 41 xu. Hãy 



xem xét những sự khác biệt đó, nếu có 250.000 phản hồi một năm. 
Hãy nghĩ xem, người giảm chi phí đi một nửa có giá trị đến thế nào. 
Hãy nghĩ xem, điều gì sẽ xảy ra nếu tiếp tục dùng quảng cáo 14,2 đô-la 
đó mà không nhận lại đưực chút lợi nhuận nào. 

Song, có hàng nghìn nhà quảng cáo làm như vậy. Họ tiêu rất 
nhiều tiền vào một dự đoán, và họ đang làm điều mà npưòi đàn ông 
kia đã làm - trả gấp từ 2 đến 35 lần chi phí cần thiết đê tạo ra doanh 
thu. 


Nếu nghiên cứu về quảng cáo đặt hàng qua thư, sẽ biết được 
nhiều điều đáng học hỏi, đó là một chủ đề hang đầu để nghiên cứu. 
Đầu tiên, nếu đưực tiếp tục, bạn sẽ biết rằng nó có hiệu quả, do đó, nó 
là loại quảng cáo tốt dành cho sản phẩm đó. 

Nhiều khả năng quảng cáo đó là kết quả của nhiều so sánh đã 
được theo dõi. Do đó, nó là quảng cáo tốt nhất từng được tìm ra dành 
cho sản phẩm đó. 

Hãy nghiên cứu những quảng cáo đó một cách cẩn trọng. Chúng 
đã được chứng minh chứ không đon thuần là lý thuyết. Chúng sẽ 
không lừa bạn. Các bài học mà chúng đưa ra là những nguyên tắc mà 
những người khôn ngoan áp dụng với mọi quảng cáo. 

Quảng cáo đặt hàng qua thư luôn được tạo ra trong kích thước 
nhỏ hon kích thước in bình thường. Tính kinh tế về không gian đó rất 
phổ biến. Vì vậy, nó chứng minh một cách thuyết phục rằng kích 
thước lón hon không hiệu quả. 

Hãy nhó* điều đó khi bạn tăng gấp đôi không gian bằng cách tăng 
gấp đôi kích thước quảng cáo và nó có thể vẫn sinh lời. Tuy nhiên, lọi 
nhuận, sau khi đã được theo dõi, chứng minh rằng bạn đang trả giá 
cao gấp đôi để đem về doanh thu. 

Trong quảng cáo đặt hàng qua thư, không có chuyện lãng phí 
không gian. Mỗi dòng đều được tận dụng. Hiếm khi có đường viền. 
Hãy ghi nhớ điều đó khi bạn bị cám dỗ muốn bỏ trống một khoảng 
không gian giá trị nào. 


Trong quảng cáo đặt hàng qua thư, không có chuyện ba hoa, khoe 
khoang (ngoại trừ khoe khoang về siêu dịch vụ). Không có lòi nào vô 



ích. Không có gì để giải trí cho ngưòi khác. Không có gì gây cưòi. 

Quảng cáo đặt hàng qua thư luôn đi kèm một phiếu để khiến 
những người mà một nửa đã chấp nhận, thay đổi thực hiện hành 
động. Nó ở đó đê người đọc cắt ra làm lòi nhắc nhử về một việc mà 
họ đã quyết định làm. 

Những nhà quảng cáo qua thư biết rằng độc giả sẽ quên. Họ đang 
đọc một tạp chí mà họ thích. Họ có thể bị cuốn vào một câu chuyện. 
Phần lón người đọc một quảng cáo và quyết định hành động sẽ quên 
quyết định đó trong 5 phút. Nhà quảng cáo đặt hàng qua thư biết 
được sự lãng phí đó thông qua các thử nghiệm và anh ta không chịu 
chấp nhận nó, nên đã chèn thêm lòi nhắc nhở để người ta cắt ra, và 
nó xuất hiện khi độc giả sẵn sàng hành động. 

Trong quảng cáo đặt hàng qua thư, các hình ảnh luôn đi thẳng vào 
trọng tâm, bản thân chúng chính là những người bán hàng. Chúng tự 
chiếm được khoảng không gian. Kích thước thể hiện tầm quan trọng 
của chúng. Hình ảnh một chiếc váy mà một người đang cố bán có thể 
chiếm nhiều không gian. Những thứ ít quan trọng hon chiếm ít không 
gian hon. 

Những hình ảnh trong các quảng cáo bình thường không dạy 
được gì nhiều. Chúng có thể đến từ những ý tưởng bộc phát. Tuỵ vậy, 
chúng có thể chiếm đến một nửa chi phí bán hàng, và bạn có thê chắc 
chắn rằng mọi thứ về chúng đều đã được quyết định qua nhiều lần 
thử nghiệm và so sánh. 

Trước khi bạn sử dụng những hình ảnh vô ích, đon thuần chỉ để 
trang trí hoặc gây hứng thú, hãy nhìn một vài quảng cáo đặt hàng qua 
thư, và xem ý định của chúng là gì. 

Một người quảng cáo lò ấp trứng đưực bán qua thư. Các quảng 
cáo bằng chữ vói các dòng tít phù họp đã mang lại lợi nhuận đáng 
kinh ngạc. Tuy nhiên, anh ta phát hiện ra rằng một hình ảnh sống 
động sẽ làm tăng những lợi nhuận đó. Vì vậy, anh ta đã tăng không 
gian thêm 50% để thêm hình ảnh của bóng một đàn gà. 


Nó tạo nên một quảng cáo sống động, nhưng chi phí trên một 
phản hồi tăng thêm đúng 50% đó. Quảng cáo mói, với mỗi hình ảnh 
được chèn vào lại tốn thêm 50%, không mang thêm được về một vụ 



mua bán nào. 


Anh ta đã học được rằng những người mua lò ấp trứng là những 
người thực tế. Họ đang tìm kiếm những lòi đề nghị hấp dẫn thay vì 
các hình ảnh. 

Hãy nghĩ về vô số chiến dịch không được theo dõi, những chiến 
dịch mà một ý nghĩ bộc phát kiểu đó làm tiêu tốn thêm một nửa số 
tiền quảng cáo nhưng lại không đem về một đồng lợi nhuận nào. Và 
nó có thể tiếp tục từ năm này qua năm khác. 

Quảng cáo đặt hàng qua thư kể một câu chuỵện hoàn chỉnh vì 
mục đích là kiếm đưực doanh thu ngay lập tức. Ở đó, bạn sẽ không 
thấy có giới hạn nào về số lượng từ. 

Châm ngôn ở đây là: “Bạn càng kể nhiều, bạn càng bán đưực 
nhiều” và nó luôn chứng minh đưực điều đó trong mọi thử nghiệm 
mà chúng tôi biết. 

Nhà quảng cáo lúc thì sử dụng các quảng cáo nhỏ, lúc thì sử dụng 
các quảng cáo lớn. Không có cái nào là quá nhỏ đến mức không kể 
đưực một câu chuyện họp lý. Một quảng cáo to gấp đôi mang lại gấp 
đôi lợi nhuận. Một quảng cao lớn gấp bon lần mang lại gấp bốn lan 
lợi nhuận, và luôn nhiều hon một chút nữa. 

Điều này chỉ xảy ra khi không gian lón hon được tận dụng tốt 
như không gian nhỏ. Nếu đặt một quảng cáo nửa trang vào không 
gian một trang, bạn đang làm tăng gấp đôi chi phí tạo ra lợi nhuận. 
Chúng tôi đã thấy nhiều cuộc thử nghiệm chứng minh điều đó. 

Quảng cáo của công ty xe đạp Mead - một quảng cáo đặt hàng 
qua thư điển hình. Những quảng cáo này được chạy trong nhiều năm. 
Chúng không thay đổi. Ông Mead bảo với n^ưòi viết rằng dù có cho 
ông 10.000 đô-la, ông cũng sẽ không thay đôi một từ nào trong các 
quảng cáo đó. 

Trong nhiều năm, ông đã so sánh các quảng cáo vói nhau, và các 
quảng cáo bạn thấy ngày nay là kết quả cuối cùng của tất cả những 
thử nghiệm đó. Hãy chú ý hình ảnh mà ông sử dụng, các dòng tít, tính 
kinh tế của không gian, kích thước nhỏ. Những quảng cáo đó gần như 
đã đạt đến mức độ hoàn hảo nhất của một quảng cáo. 



Mọi quảng cáo đặt hàng CỊua thư khác mà tiếp tục trong thời gian 
dài đều như vạy. Mỗi điểm noi bật, mỗi từ ngữ, mỗi hình anh đều 
đem lại những bài học quảng cáo một cách tốt nhất. Bạn có thể không 
thích chúng. Bạn có thể nói rằng chúng không hấp dẫn, chật chội, và 
khó đọc - bất cứ điều gì, nhưng những cuộc thử nghiệm đã chứng 
minh rằng những quảng cáo đó là những người bán hàng tốt nhất mà 
những sản phẩm đó từng có. Và chúng chắc chắn hiệu quả. 

Quảng cáo đặt hàng qua thư là tòa án tối cao. Bạn cũng có thể 
nhận được cùng những hướng dẫn đó ở các quảng cáo khác. Quảng 
cáo đặt hàng qua thư là hình mẫu, nó bán hàng ở mức giá sinh lòi 
theo một cách khó khăn. Việc lấy được đon hàng qua thư khó hon 
nhiều so vói việc đưa được người mua đến cửa hàng. Rất khó để bán 
những sản phẩm mà người ta không nhìn thấy. Các quảng cáo nào 
làm đưực điều đó đều là những ví dụ tuyệt vời cho thấy phải quảng 
cáo như thế nào. 

Chúng ta không thể đi theo mọi nguyên tắc của quảng cáo đặt 
hàng qua thư, mặc dù chúng ta biết nên làm vậy. Nhà quảng cáo bắt 
chúng ta thỏa hiệp. Có lẽ sự tự tôn trong các quảng cáo của chúng ta 
có một ảnh hưởng nào đó, nhung mỗi việc làm nằm ngoài những 
nguyên tắc này đều làm tăng chi phí bán hàng. Do đó, luôn tồn tại 
một câu hỏi rằng chúng ta sẵn sàng trả bao nhiêu cho những sự phù 
phiếm. 

ít nhất, chúng ta có thể biết chúng ta trả bao nhiêu. Chúng ta có 
thể so sánh các quảng cáo vói nhau. Bất cứ khi nào làm vậy, chúng ta 
đều phát hiện ra rằng, càng làm giống việc quảng cáo đặt hàng qua 
thư đã đưực chứng minh, chúng ta càng có được thêm nhiều khách 
hàng từ số tiền của chúng ta. 

Đây cũng là một chưong quan trọng. Hãy nghĩ lại. Có khác biệt 
thật sự nào giữa việc thuyết phục một khách hàng đặt hàng qua thư 
hay đặt hàng từ đại lý không? Tại sao các phưong pháp bán hàng lại 
phải khác đi? 

Chúng không nên như vậy vì khi chúng khác đi, đó không phải là 
vì một hay hai lý do. Hoặc nhà quảng cáo không biết điều mà nhà 
quảng cáo đặt hàng qua thư biết. Anh ta quảng cáo một cách mù 
quáng. Hoặc anh ta cố tình hy sinh một phần lợi nhuận để thỏa mãn 
một ham muốn nào đó. 



Có thể biện bạch cho điều đó, như cách biện bạch cho việc có 
những tòa nhà và văn phòng đẹp. Phần lón chúng ta có thể làm điều 
đó vì tự tôn và quan điểm cá nhân. Chúng ta phải biết chúng ta đang 
làm gì. Chúng ta phải biết chi phí cho lòng tự tôn của chúng ta. Sau 
đó, nếu quảng cáo không thể mang về lợi nhuận như mong muốn, 
chúng ta hãy quay trở lại vói hình mẫu của mình - một quảng cáo đặt 
hàng qua thư tốt - và loại bỏ một vài sự lãng phí. 



S ự khác nhau giữa quảng cáo và bán hàng trực tiếp chủ yếu nằm 
ở việc tương tác trực tiếp. Nhân viên bán hàng ờ đó để thu hút 
sự chú ý. Người ta không thể lờ anh ta đi, nhưng quảng cáo thì 
có. 

Nhân viên bán hàng lãng phí nhiều thời gian vào những khách 
hàng tiềm năng mà anh ta không bao giờ có thể hy vọng khiến họ 
quan tâm. Anh ta không thể chọn lọc họ, còn quảng cáo chỉ đưực đọc 
bởi những người quan tâm, những người tự nguyện nghiên cứu 
những gì chúng ta phải nói. 

Mục đích của một dòng tít là chọn lọc ra những người mà bạn có 
thể gây hứng thú. Trong một quảng cáo cũng vậy. Thứ bạn có sẽ chỉ 
gây được hứng thú với ít người nhất định, vì những lý do nhất định. 
Bạn chỉ quan tâm đến những người đó, sau đó, hãy tạo ra một dòng 
tít chỉ nhắm vào những người đó. 

Có lẽ một dòng tít vu vo* hay một lòi dí dỏm thông minh nào đó sẽ 
thu hút nhiều người hon gấp nhiều lần. Nhưng nhiều khả năng, phần 
lớn trong số đó sẽ không thể mua thứ mà bạn phải cung cấp, và 
những người bạn theo đuổi có thể không bao giờ nhận ra rằng quảng 
cáo đó nói về một thứ mà họ có thể cần. 

Những dòng tít trong các quảng cáo giống như những dòng tít 
trong các bản tin. Không ai đọc cả tờ báo. Mỗi người lại có những 
hứng thú khác nhau như: tin tức tài chính, chính trị, tin tức xã hội, 
nấu ăn, thể thao, v.v... Trong bất kỳ tờ báo nào cũng có những trang 
mà chúng ta quan tâm tìm đọc, nhưng người khác lại không. 

Chúng ta chọn lọc nội dung bằng những dòng tít, và không muốn 
chúng lừa chúng ta. Viết những dòng tít đó là một trong những nghệ 
thuật vĩ đại nhât của báo chí. Chúng hoặc che đậý hoặc tiết lộ một mối 



quan tâm. 


Giả sử một bài báo viết rằng một phụ nữ nào đó là người đẹp 
nhất thành phố. Những người quan tâm đến nội dung này sẽ không 
bao giờ đọc nếu nó có dòng tít là “Tâm lý học Ai Cập”. 

Nhưng mọi người không đọc quảng cáo để giải trí. Họ không đọc 
các quảng cáo, mà khi nhìn thoáng qua, chúng có vẻ không cung cấp 
điều gì thú vị. Một quảng cáo dài hai trang về những chiếc váy của 
phụ nữ sẽ không được một người đàn ông nào ngó đến. Và một phụ 
nữ cũng không nhìn vào một quảng cáo kem cạo râu. 

Luôn phải ghi nhớ rằng mọi người luôn vội vã. Họ bỏ qua 3/4 
những thứ mà họ mua về đê đọc. Họ sẽ không đọc các bài nói về kinh 
doanh của bạn trừ khi bạn khiến chúng đáng để họ đọc và đưa vào các 
dòng tít cho thấy điều đổ. 

Mọi ngưòi sẽ không bị nhàm chán khi đọc. Họ có thể lắng nghe 
một cách lịch sự những lòi khoe khoang, những lòi chỉ trích cá nhân, 
những câu chuyện cuộc đòi... Nhưng khi đọc, họ được chọn người 
viết và chủ đề. Họ muốn đưực gây cưòi hoặc thu lợi. Họ muốn nghe 
ve việc tiểt kiệm, ve săc đẹp, ve việc tiết kiệm sức lao động, ve đo ăn 
ngon và quần áo đẹp. Trong một tạp chí, có những sản phẩm khiến họ 
quan tâm nhiều hon bất kỳ thứ gì khác. Tuy vậy, họ sẽ không bao giờ 
biết đến nó nếu dòng tít hoặc hình ảnh không đề cập đến. 

Người viết chưong này dành nhiều thời gian cho các dòng tít hon 
rất nhiều so với cho việc viết. Ông thường dành hàng giờ để suy nghĩ 
về chỉ một dòng tít. Thông thường, phải sau rất nhiều dòng tít mói 
chọn được một dòng tít đúng. Để thu triệt để lợi ích từ một quảng 
cáo, cần thu hút đúng kiểu độc giả. Người bán hàng giỏi nhất cũng sẽ 
không có bất kỳ cư hội nào nếu không được lắng nghe. 

Sự khác biệt lớn trong các dòng tít được thể hiện bởi lọi nhuận. 
Lợi nhuận của các quảng cáo giống hệt nhau nhưng chạy vói các dòng 
tít khác nhau có sự chênh lệch rất lớn. Việc một thay đổi trong dòng 
tít đã giúp tăng lọi nhuận lên từ 5 đến 10 lần không phải là hiếm. 

Vì vậy, chúng tôi đã so sánh các dòng tít cho đến khi biết sức hấp 
dẫn nào là hiệu quả nhất. Tất nhiên, điều đó thay đổi tùy theo mỗi sản 
phẩm. 



Người viết đã có trước mặt anh ta lọi nhuận của gần 2.000 dòng 
tít được dùng trên một sản phẩm duy nhất. Câu chuyện trong những 
quảng cáo này gần như giống hệt nhau, nhưng lợi nhuận khác nhau 
rất lớn, nguyên nhân xuất phát từ dòng tít. Do đó, chúng tôi biết được 
loại tít nào có sức thu hút lón nhất. Sản phẩm có nhiều công dụng. Nó 
nuôi dưỡng vẻ đẹp, ngăn ngừa bệnh tật và tạo nên sự thanh nhã và 
sạch sẽ. Chúng tôi biết một cách chính xác phần lớn độc giả của 
chúng tôi tìm kiếm phẩm chất nào. 

Điều đó không có nghĩa là chúng tôi lờ đi những cái khác. Sức hấp 
dẫn này có thể mang về chỉ một nửa lợi nhuận so với loại khác, 
nhưng đủ lớn để sinh lời. Chúng tôi không lờ đi thứ gì có hiệu quả, 
nhưng chúng tôi biết phần nào trong những quảng cáo, ở dòng tít, sẽ 
thu hut một tầng lóp nhất định. 

Vì cùng lý do này mà chúng tôi đã sử dụng một lượng quảng cáo 
vô cùng đa dạng. Nếu chúng tôi sử dụng 20 tạp chí, chúng tôi có thể 
dùng 20 quảng cáo khác nhau. Làm vậy là bởi lượng phát hành chồng 
chéo nhau, bởi mỗi dạng trong vài dạng tiếp cận lại thu hút được một 
số lượng ngưòi đáng kể, và chúng tôi muốn tiếp cận tất cả mọi người. 

Ví dụ, với một loại xà bông, dòng tít “Giữ sạch” chỉ có thể thu hút 
một lượng người rất nhỏ. Nó quá phổ biến. Dòng tít “Không mỡ động 
vật” cũng vậy. Mọi người không quan tâm nhiều lắm đến điều đó. 
Dòng tít “Nó nổi” có thể thú vị. Tuy nhiên, một dòng tít ám chỉ vẻ đẹp 
hay làn da có thể thu hút nhiều hon gấp nhiều lần. 

Một quảng cáo ô tô có thể ám chỉ một trục nối đa chiều tốt trong 
dòng tít. Nó nhiều khả năng sẽ không hiệu quả, vì có quá ít người mua 
nghĩ về các trục nối đa chiều. Cũng quản^ cáo đó nhưng sử dụng dòng 
tít “Thân xe cổ dáng thể thao nhất” có the đem lại hiệu quả hon quảng 
cáo kia đến 50 lần. 

Nói vậy đủ để thấy được tầm quan trọng của dòng tít. Bất kỳ ai 
tạo điểm nhấn cho các quảng cáo đều sẽ cảm thấy ngạc nhiên bởi sự 
khác biệt. Những lòi kêu gọi mà chúng tôi thích nhat hiếm khi cho 
thấy là tốt nhất, vì chúng tôi không biết được hết mọi người để trung 
bình hóa các ham muốn của họ. Vì vậy, chúng tôi học về mỗi sản 
phẩm bằng cách thử nghiệm. 


Đằng sau tất cả những điều này là các nguyên tắc cố định. Bạn 



đang trình bày một quảng cáo cho hàng triệu người. Trong số đó có 
một lượng người, có thể lớn hoặc nhỏ, mà bạn hy vọng gây được sự 
chú ý. Hãy theo đuổi lượng người đó và cố chạm đúng sợi dây cảm 
xúc. Nếu bạn đang quảng cáo áo nịt ngực, đàn ông và trẻ em không 
quan tâm đến bạn. Nếu bạn đang quảng cáo xì gà, người không hút sẽ 
không có hứng thú vói nó. Dao cạo râu sẽ không thu hút phụ nữ, 
phấn sẽ không hấp dẫn đàn ông. 

Đừng nghĩ rằng hàng triệu người đó sẽ đọc các quảng cáo của bạn 
để tìm hiểu xem sản phẩm của bạn có gì hay không. Họ sẽ quyết định 
bằng một ánh nhìn - bằng dòng tít hoặc các hình ảnh của bạn. Hãy 
nhắm đến những người mà bạn tìm kiếm và chỉ họ mà thôi. 



CHƯƠNG 6 

TÂM LÝ CỬA NGƯỜI TIÊU 

DÙNG 


N gười làm quảng cáo giỏi càng am hiểu nhiều về tâm lý càng 
tốt. Anh ta phải biết rằng những hiệu ứng nhất định tạo nên 
những phản ứng nhất định, cũng như sử dụng kiến thức đó 
để làm tăng kết quả và tránh sai lầm. 

Bản chất con người là bất biến. Trong hầu hết mọi khía cạnh, 
ngày nay, nó vẫn y như ở thời Caesar. Vì vậy, các nguyên tắc tâm lý 
đều cố định và trường tồn. Bạn sẽ không bao giờ cần loại bỏ những 
thứ bạn đã học đưực về chúng. 

Ví dụ, bạn học được rằng tính tò mò là một trong những động co* 
mạnh nhất của con người. Chúng tôi dùng nó bất cứ khi nào có thể. 
Puffed Wheat và Puffed Rice đưực thực hiện thành công chủ yếu 
thông qua sự tò mò. “Hạt được làm phồng gấp tám lần kích thước 
bình thường”; “Thức ăn bắn ra từ súng”; “125 triệu vụ nổ hoi xảy ra 
bên trong mỗi hạt”. Những loại thức ăn này đều là những thất bại 
trước khi yếu tố đó được khám phá ra. 

Chúng tôi học được rằng rẻ không phải là một sức hút mạnh. 
Người tiêu dùng nói chung rất phung phí. Họ muốn các món hời chứ 
không muốn rẻ. Họ muốn cảm thấy rằng họ có đủ tiền để ăn và mặc 
những thứ tốt nhất. Nếu đối xử với họ như thể họ không có khả năng 
đó, họ sẽ bực tức vói thái độ của bạn. 

Chúng tôi học đưực rằng mọi người phán xét chủ yếu qua giá cả. 
Họ không phải là những chuyên gia. Trong Phòng trưng bày Quốc gia 
Anh có một bức họa mà trên catalog ghi giá 750.000 đô-la. Ban đầu, 
phần lớn mọi người đều chỉ nhìn lướt qua nó. Sau đó, họ đọc quyển 
catalog và biết được giá của bức họa. Thế là họ quay lại và vây quanh 
nó. 



Chúng tôi thường áp dụng yếu tố này trong tâm lý học. Giả sử, 
chúng tôi đang quảng cáo một công thức rất có giá trị. Chỉ nói điều đó 
thôi sẽ không gây ấn tưựng. Vì vậy, chúng tôi nói - một thực tế - rằng 
chúng tôi trả 100.000 đô-la cho công thức đó. Câu nói này khi mang 
ra thử nghiệm đã giành được rất nhiều sự coi trọng. 

Có nhiều mặt hàng đưực bán có bảo đảm - phổ biến đến mức các 
bảo đảm đã không còn gây được ấn tượng nữa. Tuy nhiên, một công 
ty đã kiếm đưực rất nhiều tiền bằng cách cung cấp bảo đảm có chữ ký 
của một đại lý. Người ở đại lý, người mà nhận tiền trực tiếp của 
khách hàng, đã đồng ý viết bảo đảm sẽ trả lại tiền nếu khách hàng yêu 
cầu. Thay vì một người hoàn toàn xa lạ thì ở đây, người đưa ra bảo 
đảm là một người rất đỗi quen thuộc và gần gũi vói khách hàng. Kết 
quả này đã khiến nhiều ngưòi thử kế hoạch đó và nó luôn cho thấy 
hiệu quả. 

Nhiều người đã quảng cáo rằng “Hãy dùng thử nó trong một 
tuần. Nếu bạn không thích, chúng tôi sẽ trả lại tiền”. Sau đó có người 
nghĩ ra ý tưởng gửi sản phẩm mà không cần nhận trước bất kỳ khoản 
tiền nào và nói rằng “Hãy trả tiền trong vòng một tuần nếu bạn thích 
chúng”. Việc làm này đã cho thấy nó gây ấn tưựng gấp nhiều lần. 

Một người làm quảng cáo vĩ đại đã nói về sự khác biệt đó theo 
cách này: “Có hai người đàn ông đến gặp tôi, mỗi người đều đề nghị 
bán cho tôi một con ngựa. Cả hai đều đưa ra những lòi quảng cáo như 
nhau. Chúng là những con ngựa tốt, lành và hiền, một đứa trẻ con 
cũng có thể cưõi chúng. Một người nói, ‘Hãy thử con ngựa này trong 
một tuần. Nếu các lòi quảng cáo của tôi không đúng, anh sẽ đưực lấy 
lại tiền’. Người kia nói: ‘Hãy thử con ngựa này trong vòng một tuần’. 
Nhưng anh nói thêm: ‘Lúc đó hãy đến vẩ trả tiền tô?. Tôi tự nhiên đã 
mua ngựa của người đàn ông thứ hai”. 

Hiện giờ có vô số thứ - xì gà, máy đánh chữ, máy giặt, sách... - 
được gửi đi theo cách này để khách hàng dùng thử. Và chúng tôi phát 
hiện ra rằng mọi người đều trung thực. Những khoản mất mát đều 
rất nhỏ. 

Một nhà quảng cáo đang bán một bộ sách cho các doanh nhân. 
Việc quảng cáo không sinh lòi, vì vậy, ông đã hỏi ý kiến một chuyên 
gia khác. Các quảng cáo rất ấn tượng. Lòi đề nghị có vẻ hấp dẫn. 
“Nhưng”, ngươi thư hai nói, “chúng ta hãy thêm một động thái nhỏ 



mà tôi thấy rất hiệu quả. Chúng ta hãy đề nghị ghi tên của người mua 
với các chữ cái được mạ vàng vào mỗi cuốn sách”. Điều đó đã được 
thực hiện, và với các quảng cáo hầu như không có gì thay đổi, họ bán 
được hàng trăm nghìn cuốn sách. Thông qua một đặc điểm kỳ quặc 
nào đó trong tâm lý con người, cái tên mạ vàng kia đã khiến những 
quyển sách tăng thêm nhiều giá trị. 

Nhiều người đã gửi đi những phần quà nhỏ, như sổ lưu niệm, cho 
khách hàng hiện tại cũng như khách hàng tiềm năng. Chúng thu được 
những kết quả rất nhỏ. Một người đã gửi đi bức thư vói ý rằng anh có 
một quyển sổ bọc da ghi tên của người đó. Nó đang đựi anh ta và chỉ 
cần anh ta yêu cầu là sẽ được gửi đi. Tờ yêu cầu đó đưực gửi kèm theo 
bức thư và nó cũng hỏi xin một số thông tin nhất định. Thông tin đó 
sẽ cho thấy những sản phẩm có thể bán cho người đó. 

Gần như mọi người đều điền vào tờ yêu cầu đó và cung cấp thông 
tin. Khi một người biết rằng một thứ gì đó thuộc về anh ta - một thứ 
gì đó có ghi tên anh ta - anh ta sẽ bỏ ra công sức để có được nó, mặc 
dù đó chỉ là thứ vặt vãnh. 

Cũng theo cách đó, người ta phát hiện ra rằng một đề nghị giói 
hạn trong một tầng lóp nhất định hiệu quả hon nhiều so vói một đề 
nghị chung chung. Ví dụ, một đề nghị giói hạn trong các thành viên 
của một hội hay một phái nào đó. Hay trong các giám đốc. Những 
người có quyền đưực hưởng một lọi thế nào đó sẽ sẵn sàng làm nhiều 
điêu để không đánh mất lợi thế đó. 

Một nhà quảng cáo phải chịu đựng nhiều từ sự thay thế. Anh ta 
nói: “Hãy nhìn ra ngoài để tìm kiếm sự thay thế”, “Hãy chắc chắn bạn 
có nhãn hiệu này”... mà không có hiệu quả. Đó là những lòi kêu gọi 
ích kỷ. 

Sau đó anh ta nói: “Hãy thử cả sản phẩm của các đối thủ của 
chúng tôi nữa” - nó được nói trong các dòng tít của anh ta. Anh ta 
kêu gọi mọi người so sánh và thể hiện rằng anh ta không sự điều đó. 
Việc làm này đã thay đổi tình hình. Những ngưòi mua đã cẩn thận lấy 
nhãn hiệu vượt trội một cách rõ rệt đến mức nhà sản xuất ra nó có 
thể chấp nhận cho khách hàng thử những nhãn hiệu còn lại. 

Hai nhà quảng cáo cung cấp các sản phẩm đồ ăn gần như y hệt 
nhau. Cả hai đều cung cấp một gói hàng chuẩn như một lòi giới thiệu 



sản phẩm. Nhưng một người cho miễn phí gói hàng của anh ta. 

Người kia mua gói hàng đó. Một phiếu mua hàng dùng để đổi lấy gói 
đó tại bất kỳ cửa hàng nào, và nhà sản xuất trả giá bán lẻ cho gói đó. 

Người quảng cáo đầu tiên đã thất bại còn người thứ hai thành 
công. Người đầu tiên thậm chí còn mất một phần lớn khách hàng của 
mình. Anh đã rẻ rúng sản phẩm của mình bằng cách cho đi một gói 15 
xu. Rất khó để trả tiền cho một sản phẩm đã từng miễn phí. Nó giống 
như việc phải trả tiền vé tàu hỏa sau khi từng thông hành bằng giấy đi 
tàu hỏá mà không mất tiền. 

Người kia nhận được thêm sự tôn trọng cho sản phẩm của mình 
bằng cách trả giá bán lẻ để cho phép ngưòi sử dụng thử dùng nó. Một 
sản phẩm đủ tốt để nhà sản xuất mua thì cũng đủ tốt để n^ưòi sử 
dụng mua. Việc trả 15 xu để cho phép bạn thử một sản phẩm khác 
hẳn việc tặng nó miễn phí. 

Việc cho mẫu dùng thử cũng vậy. Nếu bạn đưa một sản phẩm 
không được ưa thích cho một bà nội trự, bà ấy sẽ không coi trọng nó, 
và không có tâm trạng để xem các ưu điểm của nó. Nhưng nếu bắt bà 
ấy phải hỏi xin một mẫu dùng thử sau khi đọc câu chuyện của bạn, bà 
ấy sẽ ở vào vị trí hoàn toàn khác. Bà ấy biết những lòi quảng cáo của 
bạn. Bà ấy thích chúng, nếu không sẽ không hành động. Và bà ấy kỳ 
vọng tìm ra các phẩm chất mà bạn nói đến. 

Ấn tưựng tinh thần rất quan trọng. Nếu bạn đưa ra năm sản 
phẩm giống hệt nhau thì có thể mỗi người sẽ chọn một sản phẩm. 
Nhưng nếu bạn chỉ ra những phẩm chất đáng chú ý trong một sản 
phẩm thì mọi người sẽ tìm ra chúng. Khi đó, cả năm người sẽ đều 
chọn cùng một sản phẩm. 

Nếu những ấn tượng về mặt tinh thần có thể khiến mọi người 
khỏe hay ốm, thì chúng cũng có thể khiến họ ủng hộ một nhãn hiệu 
nào đó. Và trong một vài sản phẩm, đó chính là cách duy nhất để 
giành đưực họ. 

Có hai công ty, nằm cạnh nhau, bán quần áo phụ nữ trả góp. Tất 
nhiên, họ nhắm vào những cô gái nghèo muốn ăn mặc đẹp hon. Một 
công ty đối xử vói họ như các cô gái nghèo và đưa ra những lòi đề 
nghị trần trụi. 



Công ty kia đặt một người phụ nữ vào vị trí chỉ huy - một phụ nữ 
có năng lực, có phẩm giá và như một người mẹ. Họ kinh doanh bằng 
tên của bà ấy. Họ sử dụng hình ảnh của bà ấy. Bà ấy ký tất cả các 
quảng cáo và thư từ. Bà viết thư cho những cô gái đó như một người 
bạn. Từ bản thân, bà biết rằng một cô gái mà không thể ăn vận đẹp 
nhất là như thế nào. Từ lâu bà đã tìm kiếm một cơ hội cung cấp cho 
phụ nữ những bộ quần áo tốt và cho họ toàn bộ thời gian để trả tiền. 
Giờ bà đã có thể làm vậy, vói sự trợ giúp của những ngưòi đàn ông 
phía sau bà. 

Không có sự so sánh nào giữa hai lòi kêu gọi này. Công ty đối thủ 
của người phụ nữ này, một công ty lớn nằm ngay bên cạnh, đã nhanh 
chóng phải đóng cửa. 

Những người đứng đằng sau doanh nghiệp này bán đồ dùng gia 
đình trả góp. Việc gửi đi các catalog một cách cẩu thả đã không đem 
lại hiệu quả. cấp tín dụng dài hạn có vẻ như sẽ làm mất uy tín. 

Nhưng khi một phụ nữ đã có gia đình mua quần áo từ bà ...., và 
trả tiền như đã thỏa thuận, họ viết thư cho bà ấy như sau: “Bà...., 
người mà chúng tôi hiểu rõ, nói với chúng tôi rằng bà là một trong 
những khách hàng tốt của bà ấy. Bà ấy nói rằng đã làm việc với bà, và 
bà đã làm theo thỏa thuận. Vì vậy, chúng tôi đã mở cho bà một tài 
khoản tín dụng trên sổ sách của chúng tôi, có thể dùng vào bất cứ lúc 
nào bà muốn. Khi muốn bất cứ đồ dùng nào, bà chỉ cần đặt hàng nó. 
Không cần trả trước. Chúng tôi sẽ rất vui mừng được gửi nó mà 
không cần phải điều tra gì cho một người được bà ấy giới thiệu như 
bà”. 


Việc làm đó khiến mọi người hài lòng. Một cách tự nhiên, những 
người đó khi muốn mua đồ đạc, sẽ đặt hàng từ công ty này. 

Có vô số khía cạnh trong tâm lý. Một số người nắm được chúng 
nhờ bản năng. Nhiều khía cạnh được tiếp thu qua kinh nghiệm, 
nhưng chúng tôi học phần lớn các khía cạnh từ những người khác. 
Khi nhìn thấy một phương pháp thành công, chúng tôi ghi lại để sử 
dụng khi có dịp. 

Những điều này rất quan trọng. Một lòi đề nghị giống hệt nhưng 
được đưa ra theo một cách khác có thể mang về lợi nhuận gấp nhiều 
lần. Ớ đâu đó trong những kho kinh nghiệm kinh doanh, bằng cách 



nào đó, chúng ta phải tìm ra phưong pháp tốt nhất. 



N hững lòi nói vô vị và chung chung không tạo đưực tác động 
sâu sắc lên hiểu biết của con ngươi. Chung không để lại an 
tưựng nào. Những câu nói, “Nhất thế giói”, “Giá thấp nhất 
hiện tại”, v.v... là những lòi quảng cáo đã đưực người ta dự 
liệu từ trước. Những cách tự nhận mình là nhất này luôn gây hại. 
Chúng cho thấy sự cẩu thả trong cách biểu hiện, xu hướng phóng đại 
và thái độ tùy tiện với sự thật. Chúng khiến người đọc coi nhẹ mọi 
tuyên bố mà bạn đưa ra. 

Mọi ngưòi luôn nhận ra được sự cẩu thả nhất định trong các lòi 
nói bán hàng giống như họ nhận ra trong thơ ca. Một người có thể 
nói, “Đứng đâu về chất lượng,” mà không có vẻ nói dối, mặc dù người 
đó biết rằng những nhãn hiệu khác cũng tốt tương tự. Mọi người hiểu 
rằng người bán hàng nào cũng muốn bước về phía trước một cách 
vững vàng nhất, và họ châm chước cho một vài sự phóng đại phát 
sinh từ lòng nhiệt tình. Tuy nhiên, nếu chỉ vì lý dó đó thì các tuyên bố 
chung chung gần như không thể mang lại giá trị nào. Và một người có 
xu hướng nói mình là nhất nên chuẩn bị tinh thần rằng mọi câu nói 
của anh ta sẽ được lắng nghe với sự cảnh giác. 

Một người đưa ra lòi quảng cáo cụ thể thì chỉ có thể hoặc nói thật 
hoặc nói doi. Không ai nghĩ nha quảng cáo lại nói dối. Họ biết rằng 
anh ta không thể nói dối trong các phương tiện truyền đạt tốt nhất. 

Sự coi trọng ngày càng tăng đối với việc quảng cáo chủ yếu xuất phát 
thông qua sự coi trọng ngày càng tăng đối với sự trung thực của nó. 

Vì vậy, một tuyên bố rõ ràng luôn được chấp nhận. Những con số 
thực nói chung không bị coi nhẹ. Những thực tế cụ thể, khi được đưa 
ra, có đầy đủ trọng lượng và hiệu quả của chúng. 


Điều này rất quan trọng và cần phải cân nhắc đến trong việc viết 
hay bán hàng trực tiếp. Sức nặng của một lý lẽ có thể thường xuyên 



được nhân lên bằng cách cụ thể hóa. Một đại lý có thể nói, “Giảm giá,” 
mà không tạo ra bất kỳ ấn tượng đáng kể nào. Nhưng khi nói, “Giảm 
giá 25%,” anh ta có thể nhận được đầy đủ giá trị từ thông báo của 
mình. 

Có một thòi điểm trong ngành ô tô tồn tại một ấn tưựng chung 
rằng lợi nhuận là quá lớn. Một nhà quảng cáo được tư vấn tốt đã đưa 
ra tuyên bố “Lợi nhuận của chúng tôi là 9%”. Sau đó ông ta đưa ra các 
chi phí thực của các bộ phận không nhìn thấy đưực trong một chiếc 
xe có giá 1.500 đô-la. Chi phí đó là 735 đô-la, không tính đến bất kỳ 
thứ gì có thể dễ dàng nhìn thấy. Nhà quảng cáo này đã tạo nên thành 
công lớn trong ngành vào thòi điểm đó. 

Xà bông (kem) cạo râu từ lâu đã được quảng cáo là “Thừa bọt”, 
“Không khô trên mặt”, “Làm nhanh”..., nhà quảng cáo nào cũng có cơ 
hội gây ấn tượng như nhau vói những lòi quảng cáo đó. 

Sau đó, một nhà sản xuất mói gia nhập ngành. Đây là một ngành 
cực kỳ khắc nghiệt, nơi mà mỗi khách hàng có được đều là lấy từ 
người khác. Anh ta đã đưa ra các thực tế cụ thể. Anh ta nói: “Tự nhân 
lên trong bọt 250 lần”; “Làm mềm râu trong một phút”; “Duy trì toàn 
bộ lượng kem trên mặt trong 10 phút”; “Kết quả cuối cùng của việc 
thử nghiệm và so sánh 130 công thức”. Có lẽ chưa bao giờ trong 
quảng cáo lại có một thành công lớn hơn và nhanh hơn vói một 
ngành có sức cạnh tranh tương tự. 

Những nhà sản xuất dao cạo an toàn từ lâu đã quảng cáo việc cạo 
nhanh. Một nhà sản xuất quảng cáo cạo trong 78 giây. Rất rõ ràng! Nó 
cho thấy những thử nghiệm thật. Ngưòi đó ngay lập tức đã tạo nên 
một bước tiến vượt bậc trong doanh thu. 

Trước kia, mọi loại bia đều được quảng cáo là “Tinh khiết”. Lòi 
quảng cáo này không gây ấn tượng. Kích thước càng lớn càng thể 
hiện sự ngu ngốc. Sau khi hàng triẹu đô-la đã bị tiêu tốn chỉ để tìm 
cách gây ấn tượng bằng một lòi nói vô vị, một nhà làm bia đã dùng 
hình ảnh một căn phòng có kính dày mà ở đó, bia được làm lạnh 
trong bầu không khí đã được thanh lọc. Ông dùng hình ảnh một bộ 
lọc có lõi trắng mà thông qua đó, mọi giọt bia đều được làm sạch. Ông 
nói về việc các chai bia được rửa bốn lần bằng máy như thế nào. Ông 
đã đi sâu xuống lòng đất hơn 1, 2 cây số để lấy nước sạch như thế nào. 
1.018 thí nghiệm đã được tiến hành để tạo ra một loại men bia có thể 



đem lại cho bia một hưong vị không thể sánh bằng như thế nào. Và 
loại men đó luôn được làm từ tế bào mẹ như thế nào. 

Bất kỳ nhà làm bia nào cũng có thể đưa ra những lòi quảng cáo 
này. Chúng chỉ là nhữn^ điều căn bản trong việc nấu bia. Tuy nhiên, 
ông là người đầu tiên kể cho mọi người về chúng, trong khi những 
người khác chỉ kêu gào về “bia tinh khiết”. Ông đã thu được thành 
công lớn nhất từng xuất hiện trong việc quảng cáo bia. 

“Được sử dụng trên toàn thế giới” là một lòi quảng cáo rất chung 
chung. Sau đó, một nhà quảng cáo nói: “Đưực người dân ở 52 quốc 
gia sử dụng” và nhiều nhà quảng cáo khác đã làm theo. 

Các tuyên bố có thể chiếm một diện tích không gian tưong đưong 
nhau, nhưng một tuyên bố rõ ràng hiệu quả hon gấp nhiều lần. Sự 
khác biệt là rất lớn. Nếu một lòi quảng cáo đáng để đưa ra, thì hãy 
đưa nó ra theo cách hiệu quả nhất. 

Tất cả những hiệu ứng này phải được nghiên cứu. Bán hàng trên 
giấy rất đắt đỏ. Mỗi từ bạn dùng có thể tốn đến 10 đô-la để thêm vào. 
Một nhân viên bán hàng có thể nói bừa bãi mà không gây ra hậu quả 
gì lón. Nhưng khi bạn đang nói vói hàng triệu người và phải chịu một 
chi phí khổng lồ, trọng lưựng trong những lòi quảng cáo của bạn rất 
quan trọng. 

Sự chung chung không hề có bất kỳ sức nặng nào. Nó như kiểu 
nói: “Cậu khoe không?” khi bạn chẳng hề có ý định hỏi về sức khỏe 
của người đó. Nhưng những lòi quảng cáo cụ thể khi đưực đưa ra 
trên giấy sẽ đưực đón nhận vói đúng giá trị của chúng. 



CHƯƠNG 8 

HÃY KỂ CÂU CHUYỆN HOÀN 

CHỈNH 


D Ù bạn sử dụng lòi quảng cáo nào để thu hút sự chú ý, thì cũng 
nên kể một câu chuyện hoàn chỉnh một cách họp lý. Nếu theo 
dõi các kết quả, bạn sẽ phát hiện ra rằng có những lòi quảng 
cáo nhất định thu hút nhiều hon hẳn so vói những lòi khác. 
Nhung trong các sản phẩm thông thường, có một số lòi quảng cáo 
thu hút một lưựng lón người. Khi đó, hãy trình bày những lòi quảng 
cáo đó trong mọi quảng cáo để tận dụng tác động của chúng lên lượng 
người đó. 

Một số nhà quảng cáo, vì muốn súc tích, chỉ trình bày tùng lòi 
quảng cáo. Hoặc họ viết một chuỗi quảng cáo, liên tiếp nhau theo 
tùng số phát hành. Đó là điều ngu ngốc nhất bởi những chuỗi đó gần 
như không bao giờ liên kết đưực. 

Một khi bạn đã có được sự chú ý của người khác, thì đó là lúc bạn 
đạt được những gì bạn hy vọng có thể đạt được vói anh ta. Hãy phoi 
bày tất cả những lý lẽ thú vị của bạn. Hãy nói đến mọi khía cạnh trong 
sản phẩm của bạn. Thực tế này sẽ thu hút vài ngưòi này, thực tế kia sẽ 
thu hút vài người khác. Bỏ đi cái nào cũng sẽ khiến một lượng người 
nhất định không thấy đưực thực tế có thể thuyết phục họ. 

Mọi ngưòi không có khả năng đọc các quảng cáo liên tiếp về một 
sản phẩm duy nhất, dù là sản pham nào. Cũng giống như bạn không 
đọc một tin tức hay một câu chuyện hai lần. Trong một lần đọc quảng 
cáo, một người sẽ quyết định ủng hộ hoặc phản đối một đề xuất, và 
điều đó khiến anh ta không đọc lần thứ hai. Vì vậy, một khi bạn có 
đưực người đọc, hãy đưa ra cho anh ta mọi lòi quảng cáo quan trọng 
mà bạn có. 

Những nhà quảng cáo giỏi nhất làm như vậy. Họ biết đưực những 



lòi quảng cáo nào là hấp dẫn bằng cách thử nghiệm - bằng cách so 
sánh các kết quả từ nhiều dòng tít khác nhau. Dần dần họ tích lũy 
được một danh sách những lòi quảng cáo đủ quan trọng để sử dụng. 
Tất cả những lòi quảng cáo đó sẽ xuất hiện trong mọi quảng cáo từ đó 
về sau. 

Những quảng cáo có vẻ đon điệu với những ai phải đọc tất cả 
chúng. Một câu chuyện hoàn chỉnh luôn giống nhau, nhưng phải nghĩ 
đến việc người đọc bình thường có thể chỉ đọc duy nhất một lần. Và 
nếu bạn không kể trọn vẹn câu chuyện cho anh ta trong quảng cáo đó, 
có thể anh ta sẽ không bao giờ biết. 

Một số nhà quảng cáo đi xa đến mức không bao giờ thay đổi các 
quảng cáo của họ. Các quảng cáo đặt hàng qua thư cho một sản phẩm 
thường chạy từ năm này qua năm khác mà không làm suy giảm lợi 
nhuận. Một số quảng cáo chung cũng vậy. Chúng là những quảng cáo 
hoàn hảo, thể hiện một cách tốt nhất những điều cần nói. Những nhà 
quảng cáo không mong sẽ được đọc lần thứ hai, lợi nhuận ổn định 
của họ đến từ việc thu hút được những độc giả mới. 

Trong mọi quảng cáo, hãy chỉ cân nhắc đến những khách hàng 
mói. Những người đang dùng sản phẩm của bạn không định đọc 
quảng cáo của bạn. Họ đã đọc và đã quyết định rồi. Dù bạn có quảng 
cáo từ tháng này qua tháng khác rằng sản phẩm họ đang sử dụng là 
độc hại, thì có thể họ cũng chẳng bao giờ biết. Vì vậy, đừng bao giờ 
lãng phí một dòng nào để nói điều gì đó với người dùng hiện tại, nếu 
bạn không thể nói điều đó trong các dòng tít. Hãy luôn nhớ rằng bạn 
đang nhắm đến một khách hàng tiềm năng vẫn chưa sử dụng sản 
phẩm của bạn. 

Bất cứ ai đọc quảng cáo của bạn đều sẽ quan tâm vì nếu không thì 
họ đã không đọc. Bạn đang đưực nói chuyện với một người sẵn sàng 
lắng nghe, vì vậy, hãy làm hết sức mình. Nếu bạn đánh mất anh ta, thì 
có thể bạn không bao giờ có lại anh ta nữa. 

Câu nói phổ biến nhất mà bạn nghe về quảng cáo là mọi người sẽ 
không đọc nhiều. Song, một lượng rất lón các quảng cáo đem lại hiệu 
quả tốt nhất cho thấỵ rằng kết quả ngưực lại. Sau khi đọc quảng cáo, 
họ sẽ viết thư, có thề để xin một quyển sách - nhằm có thêm thông 
tin. 



Không có quy tắc cố định nào về chủ đề súc tích này. Một câu 
cũng có thể kể một câu chuyện hoàn chỉnh về một sản phẩm như kẹo 
cao su. Nó cũng có thể làm điều đó với một sản phẩm như Cream of 
Wheat. Nhưng dù dài hay ngắn, một câu chuyện quảng cáo nên hoàn 
chỉnh một cách họp lý. 

Một người đang muốn có ô tô riêng. Anh ta không quan tâm đến 
giá cả. Anh ta muốn một chiếc xe mà anh ta cảm thấy tự hào. Nhưng, 
là một doanh nhân giỏi, anh ta muốn tiền của mình phải đem lại giá 
trị. 


Anh ta thiên về xe Rolls-Royce. Anh ta cũng cân nhắc cả Pierce- 
Arrow, Locomobile và những chiếc khác nữa. Tuy vậy, những chiếc xe 
nổi tiếng này không cung cấp thông tin. Các quảng cáo của chúng rất 
ngắn. Rõ ràng những nhà sản xuất coi việc nói về những ưu điểm có 
tính cạnh tranh là không xứng với phẩm giá của họ. 

Ngược lại, Marmon kể một câu chuyện hoàn chỉnh. Anh ta đọc 
các bài báo và sách về nó. Vì vậy, anh ta đã mua một chiếc Marmon và 
không bao giờ hối tiếc, về sau, anh ta biết được những thực tế về 
chiếc xe kia, chiếc xe có mức giá gấp ba lần lẽ ra đã được bán cho anh 
ta nếu anh ta biết những thực tế đó. 

Thật ngu ngốc khi chỉ kêu gào một cái tên, cộng thêm vài lòi 
chung chung ngắn gọn trong một sản phẩm như vậy. Một chiếc xe có 
thể là khoản đầu tư cả đời. Nó liên quan đến một khoản chi rất quan 
trọng. Một ngưòi đủ thích thú để mua một chiếc xe sẽ đọc cả một 
cuốn sách về nó nếu cuốn sách đó thú vị. 

Mọi thứ đều như vậy. Bạn có thể chỉ đang cố gắng khiến một 
người phụ nữ thay đổi từ đồ ăn sáng này sang đồ ăn sáng khác, hay từ 
loại kem đánh răng này sang loại kem đánh răng khác. Bà ấy gắn bó 
với thứ bà ấy đang dùng. Có thể bà ấy đã dùng nó nhiều năm rồi. 

Đề xuất của bạn khó được chấp nhận. Nếu bạn không tin, hãy gặp 
trực tiếp bà ấy và tìm cách khiến bà thay đổi để không chỉ mua gói 
đầu tiên để làm vui lòng bạn mà phải dùng nhãn hiệu của bạn. Một 
người từng làm điều đó tại cửa nhà một ngưòi phụ nữ sẽ không bao 
giờ ủng hộ những quảng cáo ngắn gọn. Anh ta sẽ không bao giờ nói: 
“Một cau ià đủ” hay một cái tên, mọt lòi quảng cáo, một lòi khoe 
khoang là đủ. 



Người theo dõi các kết quả của mình cũng sẽ không làm vậy. Hãy 
nhớ rằng các quảng cáo ngắn gọn không bao giờ đưực chú ý, rằng 
mỗi quảng cáo đưực theo dõi đều kể một câu chuyện hoàn chỉnh, dù 
để kể ra no cần nhiều cột báo. 

Không bao giờ để những quảng cáo không được theo dõi, dẫn dắt 
mình. Không bao giờ làm điều gì chỉ vì một nhà quảng cáo thiếu 
thông tin nghĩ điều đó là đúng. Không bao giờ để một ngưòi mù dẫn 
mình vào những con đường mói. Hãy áp dụng vào quảng cáo của bạn 
những nhận thức chung. Đừng quan tâm đến quan điểm hay nhận 
định của những người không biết gì về lọi nhuận của anh ta. 



C ác hình ảnh trong quảng cáo luôn rất đắt đỏ. Chúng đắt không 
chỉ do chi phí làm nên một hình ảnh đẹp, mà còn do cả chi phí 
không gian. Từ 1/3 đến 1/2 thành công của một chiến dịch 
quảng cáo thường phụ thuộc vào sức mạnh của hình ảnh. 

Bất cứ thứ gì đắt phải có hiệu quả, nếu không sẽ rất lãng phí. Do 
đó, nghệ thuật trong quảng cáo là một nghiên cứu vô cùng quan 
trọng. 

Không nên sử dụng hình ảnh chỉ vì chúng thú vị, hay đê thu hút 
sự chú ý, để trang trí một quảng cáo. Chúng ta làm những việc này ở 
noi khác. Quảng cáo không đưực viết ra để làm mọi người vui vẻ, hài 
lòng hay thấy thú vị. Bạn không viết để làm vui lòng mọi người, bạn 
đang viết về một chủ đè nghiêm túc - chủ đề tiêu tiền. Và bạn đang 
nhắm đến một thiểu số giới hạn. 

Chỉ dùng hình ảnh để thu hút những người có thể đem về lợi 
nhuận cho bạn. Chỉ dùng chúng khi chúng tạo nên một lý lẽ bán hàng 
tốt hon lý lẽ sẽ được tạo ra nếu thay chúng bằng chữ vói cùng khoảng 
không gian đó. 

Những nhà quảng cáo đặt hàng qua thư, như chúng tôi đã nói, đã 
biến các hình ảnh thành một môn khoa học. Một số sử dụng hình ảnh 
lớn, một số sử dụng hình ảnh nhỏ, một số hoàn toàn không dùng 
hình ảnh. Một thực tế đáng chú ý là không ai trong số họ dùng một 
hình ảnh đắt đỏ. Hãy chắc chắn rằng tất cả những điều này đưực thực 
hiện vì các lý do đã đưực thể hiện rõ ràng qua các kết quả. 

Bất kỳ nhà quảng cáo nào khác cũng nên áp dụng cùng các nguyên 
tắc này. Hoặc, nếu chưa từng có nguyên tắc nào áp dụng cho sản 



phẩm của anh ta, thì anh ta nên tự tìm ra bằng cách thử nghiệm. Chắc 
chắn rằng việc tiêu một số tiền lớn vào một cuộc phiêu lưu mơ hồ là 
không khôn ngoan. 

Trong nhiều sản phẩm, hình ảnh là một yếu tố quan trọng, không 
nói đến những sản phẩm mà bản thân chúng đã nên đưực dùng làm 
hình ảnh. Trong một số sản phẩm, như Arrow Collars^ và trong 
quảng cáo quần áo, hình ảnh được chứng minh là có sức thuyết phục 
nhất. Không chỉ trong hình ảnh cổ áo hay quần áo, mà còn trong hình 
ảnh những người đàn ông mà người khác phải ghen tỵ, trong các 
hoàn cảnh mà ngưòi khác phải thèm thuồng. Các hình ảnh đó nhẹ 
nhàng gợi lên một điều rằng những mặt hàng quần áo này sẽ giúp 
người đàn ông đạt đến những vị trí đáng mong muốn đó. 

Các trường học hàm thụ cũng vậy. Các quảng cáo của chúng là các 
quảng cáo được theo dõi. Việc dùng hình ảnh những người đàn ông 
có vị trí cao hay đang thăng tiến tạo nên một lý lẽ rất thuyết phục. 

Các sản phẩm làm đẹp cũng tương tự. Hình ảnh những phụ nữ 
đẹp, được ái mộ và hấp dẫn, là một lòi dụ dỗ tuyệt vòi. Song có một 
lợi thế lớn trong việc đưa vào hình tượng người đàn ông quyến rũ. 
Phụ nữ muốn có sắc đẹp chủ yếu vì nam giới, vậy hãy dùng hình ảnh 
nam ^iới đang sử dụng vẻ đẹp của chính họ, giống như phụ nữ dùng 
nó, đê đạt hiệu quả cao nhất. 

Đừng coi nhẹ sản phẩm của bạn. Đừng làm giảm sự tôn trọng vào 
bản thân hay sản phẩm của bạn bằng cách thử những thứ phù phiếm. 
Các hình ảnh quảng cáo không nên lố bịch. Không ai chiếu cố cho một 
anh hề. Có hai thứ không bao giờ nên đùa cựt, một là công việc, hai là 
gia đình. 

Một hình ảnh kỳ cục có thể gây ra những hậu quả tai hại cho bạn. 
Một người có thể thu hút sự chú ý bằng cách đội mũ hề. Song, anh ta 
sẽ phá hỏng triển vọng bán hàng của chính mình. 

Một hình ảnh kỳ cục hoặc độc đáo sẽ lấy đi sự chú ý khỏi sản 
phẩm của bạn. Bạn không thể gánh được hậu quả của việc đó. Lời kêu 
gọi chính của bạn nằm trong dòng tít. Nếu che lấp điều đó, bạn sẽ giết 
chết nó, đừng vì đê thu hút những sự chú ý chung chung và vô ích mà 
hy sinh sự chú ý bạn muốn có. 


Đừng như một người bán hàng mặc quần áo nổi bật. Một lượng 
người nhỏ mà anh ta thu hút được không phải lúc nào cũng là những 
khách hàng tiềm năng, số đông, những người bình thường và tiết 
kiệm, sẽ coi khinh anh ta. Hãy bình thường hóa trong mọi thứ bạn 
làm khi bạn đang tìm kiếm sự tin tưởng và thuyết phục. 

Những điều chung chung không thể được áp dụng vào nghệ 
thuật. Dường như trong phần lớn các tuyên bố đều có những ngoại lệ. 
Mỗi sản phẩm phải được nghiên cứu riêng rẽ. 

Nhưng hình ảnh phải giúp bán được hàng, và nên như vậy, nếu 
không, hãy sử dụng thứ khác. 

Nhiều hình ảnh kể một câu chuyện hay hon chữ viết. Trong 
quảng cáo Puffed Grains (hạt bỏng), hình ảnh các hạt đưực cho thấy 
là hiệu quả nhất. Chúng kích thích sự tò mò. Trong trường họp đó, 
không hình ảnh con người nào có thể sánh vói các kết quả của những 
hạt này. 


Những hình ảnh khác thua lỗ hoàn toàn. Chúng tôi đã nói về các 
trường họp thuộc loại này. Cách duy nhất để biết, như với phần lớn 
các câu hỏi khác, là so sánh kết quả. 

Có những câu hỏi gây tranh cãi về hình ảnh. Chúng tôi sẽ đưa ra 
các câu hỏi đó mà không thể hiện các quan điểm. Chúng dường như 
có thể đưực trả lòi theo cả hai cách, tùy thuộc vào sản phẩm được 
quảng cáo. 

Sử dụng hình ảnh đẹp hay bình thường thì hiệu quả hon? Một số 
nhà quảng cáo trả đến 2.000 đô-la cho một bức vẽ. Họ phát hiện ra 
rằng không gian rất đắt. So vói nó, chi phí hình ảnh chỉ là con số nhỏ. 
Vì vậy, họ quyết định dùng cái tốt nhất cho xứng đáng vói chi phí bỏ 
ra. 


Những người khác cho rằng rất ít người đưực đào tạo về nẹhệ 
thuật. Nhưng người am hiểu nghệ thuật không đáng kể. Họ the hiện 
tốt các ý tưởng của họ, và vói chi phí chỉ bằng một phần nhỏ chi phí 
trên. Các nhà quảng cáo đặt hàng qua thư nói chung thuộc loại này. 


Câu hỏi này không quan trọng lắm. Chắc chắn hình ảnh đẹp cũng 
hiệu quả như hình ảnh bình thường. Và chi phí lập các quảng cáo đều 



rất nhỏ so vói chi phí chèn ảnh. 


Liệu mỗi quảng cáo có nên dùng một hình ảnh mới không? Hay 
một hình ảnh có thể được lặp lại không? Cả hai quan điểm này đều có 
nhiều người ủng hộ. Nhiều khả năng la lặp lại thi tiết kiệm hori. 
Chúng tôi luôn theo đuổi khách hàng mói. Họ khó có thể nhó* một 
hình ảnh mà chúng tôi đã từng sử dụng. Nếu họ nhó* thì việc lặp lại 
cũng không làm giảm giá trị. 

Liệu ảnh màu có hiệu quả hon ảnh đen trắng không? Câu trả lòi 
là không, trong đa số trường họp, theo các bằng chứng chúng tôi thu 
thập đưực cho đến hiện tại. Song có các ngoại lệ. Có những món ăn 
trông hấp dẫn hon nhiều khi có thêm màu sắc. Các thử nghiệm trên 
các sản phẩm như hoa quả, món tráng miệng... cho thấy rằng màu sắc 
có hiệu quả. Màu sắc khiến người đọc như đang được nhìn thấy một 
sản phẩm thực. 

Nhưng màu sắc được sử dụng để gây cưòi hay thu hút sự chú ý 
thì cũng giống như bất cứ thứ gì khác mà chúng ta dùng cho mục đích 
đó. Nó có thể thu hút rất nhiều người nhưng không đảm bảo sẽ được 
một ai lắng nghe trong số những người mà chúng ta muốn. 

Quy luật chung vẫn đúng. Đừng làm gì chỉ để khiến người khác 
chú ý, buồn cưòi hay thấy thú vị. Đó không phải là việc của chúng ta. 
Chỉ làm những điều giúp giành được, một cách rẻ nhất có thể, những 
người mà bạn theo đuổi. 

Nhưng đây là những câu hỏi nhỏ. Chúng chỉ đon thuần mang tính 
kinh tế và không ảnh hưởng nhiều đến kết quả chiến dịch. 

Một vài việc bạn làm có thể khiến thành quả của bạn giảm đi một 
nửa. Những việc khác lại có thể nhân kết quả lên nhiều lần. Những 
chi phí nhỏ là không đáng kể khi so sánh với các nguyên tắc co* bản. 
Người này có thể làm việc trong kho, người khác làm việc trong cung 
điện. Điều đó không quan trọng. Câu hỏi lớn là, ai có sức mạnh thu 
được các kết quả tối ưu. 



CHƯƠNG 10 

NHỮNG THỨ QUÁ ĐẮT ĐỎ 



hiều việc có thể thực hiện được trong quảng cáo nhưng lại có 
chi phí lớn đến mưc khòng thể thử đưực. Đây là một ly do 
nữa giải thích tại sao mỗi dự án, mỗi phưong pháp nên đưực 
cân nhắc và quyết định trong một phạm vi chi phí và kết quả 


rõ ràng. 


Để thay đổi thói quen của con ngưòi cần rất nhiều tiền. Dự án nào 
có liên quan đến việc đó phải đưực cân nhắc nghiêm túc. Để bán kem 
cạo râu cho những nông dân Nga, trước tiên cần thay đổi thói quen để 
râu của họ. Chi phí sẽ tăng vọt. Song, có vô số nhà quảng cáo đã cố 
làm những điều gần như bất khả thi, chỉ bởi họ không cân nhắc đúng 
đắn các câu hỏi, đồng thời không theo dõi và nắm được các kết quả. 


Ví dụ, nhà quảng cáo kem đánh răng có thể sử dụng nhiều không 
gian và tiền của để khuyên mọi người đánh răng. Các thử nghiệm mà 
chúng tôi biết đã chỉ ra rằng chi phí để khiến mọi người thay đổi như 
vậy có thể lên đến từ 20 đến 25 đô-la một người. Không chỉ vì điều 
này rất khó mà còn vì một phần lớn của quảng cáo đó nhắm đến cả 
những người vốn đã thay đổi theo như vậy rồi. 


Tất nhiên, một khoản chi phí như vậy là không thể tưởng tượng 
nổi. Doanh thu cả đời cũng không thể bù lại được. Qua các thử 
nghiệm, nhà sản xuất nào biết được các thực tế này, sẽ không tìm 
cách khuyên mọi người có thói quen đánh răng nữa. Những việc 
không thể thực hiện được một cách sinh lòi trên quy mô lớn sẽ không 
thể làm được vậy trên quy mô nhỏ. Vì vậy, không một dòng nào, trong 
bất kỳ quảng cáo nào, được dành cho mục tiêu này. Nhà sản xuất luôn 
đi theo hướng tạo điểm nhấn cho mọi quảng cáo, đã thu đưực một 
thành công đáng kinh ngạc. 


Một nhà sản xuất kem đánh răng khác chi rất nhiều tiền để khiến 
mọi người dùng bàn chải đánh răng. Mục tiêu này đáng tuyên dưong, 



nhưng cũng đầy vị tha. Anh ta phải chia sẻ thị trường mói mà mình 
tạo ra vói các đối thủ. Anh ta đang băn khoăn tại sao doanh thu không 
có cách nào tăng tưong xứng với chi phí. 

Có một nhà quảng cáo từng chi rất nhiều tiền để khuyên mọi 
người dùng bột yến mạch. Kết quả thu được không đáng kể. Ai cũng 
biết về bột yến mạch. Đó là một loại thức ăn dành cho trẻ em đã được 
ưa chuộng từ rất lâu. Các bác sĩ đã khuyên nhiều thế hệ sử dụng nó. 
Do đó, những người không dùng bột yến mạch rất khó bắt đầu dùng 
nó. Có thê những nguyên nhân khiến họ không dùng là những nguyên 
nhân không thể khắc phục được. Dù thế nào thì chi phí để làm điều 
đó đã cho thấy là vượt quá mọi lựi nhuận có thể thu về. 

Nhiều nhà quảng cáo biết các thực tế tưong tự và thừa nhận 
chúng. Họ không nghĩ đến việc dành cả một chiến dịch cho bất kỳ 
một mục tiêu bất khả thi nào như thế nữa. Song, họ dành một phần 
không gian của họ cho mục tiêu đó. Đó vẫn là sự ngu ngốc, chỉ là trên 
quy mô nhỏ mà thôi. Đó không phải là cách kinh doanh tốt. 

Không một nông dân trồng cam hay nho nào từng thử tăng lưựng 
tiêu dùng các loại quả đó. Chi phí có thể gấp 1.000 lần lợi nhuận của 
anh ta. Song hàng nghìn nông dân họp lại đã làm được điều đó trong 
những sản phẩm này và nhiều sản phẩm khác. Ở đây xuất hiện một 
trong những tiềm năng lớn nhất để phát triển quảng cáo. Sự tiêu 
dùng chung các loại thực phẩm có thể được tăng lên một cách có lòi. 
Tuy nhiên, việc này phải được thực hiện thông qua sự họp tác sâu 
rộng. 

Không nhà quảng cáo nào có thể gánh được khoản chi phí thuyết 
phục mọi ngưòi dùng vitamin hoặc thuốc sát trùng. Những việc như 
vậy phải do các cơ quan chức năng thực hiện, thông qua vô số khoảng 
không gian miễn phí. Nhiều người đã đạt được các thành công lớn 
bằng cách nhắm vào những người đã bị thuyết phục và thỏa mãn các 
nhu cầu được tạo ra. 

Một việc làm rất khôn ngoan là theo dõi sự phát triển của một xu 
hướng nổi bật, cũng như sự xuất hiện của các mong muốn mói. Sau 
đó chọn đúng thòi điểm và đưa ra các đề nghị nhằm đáp ứng những 
mong muốn đó. Ví dụ, việc làm này đã được thực hiện vói men bia và 
nhiều chất khử trùng. Mỗi năm, nó có thê được thực hiện vói những 
thứ mói, mà một trào lưu được ưa chuộng hay một ảnh hưởng lan 



rộng nào đó đang khiến chúng trở thành mốt. Tuy nhiên, việc tạo ra 
trào lưu, thị hiếu hay ảnh hưởng đó để chia sẻ cho tất cả những ngưòi 
trong ngành của bạn lại là một việc hoàn toàn khác. 

Các đon đặt hàng qua thư vói những sản phẩm bán một lần, dù 
đưực ưa chuộng đến thế nào, hiếm khi tốn ít hon 2,5 đô-la mỗi đon. 
Hoàn toàn họp lý khi cho rằng những đon hàng đến từ các đại lý vói 
các sản phẩm tưong tự cũng sẽ mất chi phí xấp xỉ như vậy. Những 
thực tế đó phải đưực cân nhắc trên mọi sản phẩm bán một lần. Có 
thể, người dùng này sẽ kéo theo người dùng khác. Nếu theo dõi các 
kết quả, giống như trong việc quảng cáo đặt hàng qua thư, thì người 
ta đã không làm nhiều quảng cáo như vậy. 

Việc mắc phải những sai lầm đắt giá là do mù quáng đi theo 
những ý tưởng nông nổi. Ví dụ, một sản phẩm có thể có nhiều công 
dụng, một trong số đó là ngăn ngừa bệnh tật. Ngăn ngừa không phải 
là một chủ đề đưực ưa chuộng. Mọi người sẵn sàng làm nhiều điều để 
giải quyết một vấn đề, nhung họ sẽ gần như không làm gì để ngăn 
ngừa nó. Việc có rất nhiều ngưòi tùng thất vọng đã minh chứng cho 
điêu này. 

Một người có thể chi nhiều tiền vào việc nói về sự ngăn ngừa 
trong khi cùng số tiền đó, nếu được sử dụng vào lòi quảng cáo khác, 
sẽ đem về doanh thu cao hon gấp nhiều lần. Một dòng tít xác nhận lòi 
quảng cáo này có thể mang về kết quả gấp 10 lần dòng tít xác nhận lòi 
quảng cáo kia. Một nhà quảng cáo có thể đi sai hưóng rất nhiều nếu 
anh ta không phát hiện ra điều này. 

Kem đánh răng sẽ ngăn ngừa sâu răng. Nó cũng có thể làm đẹp 
răng. Các thử nghiệm cho thấy rằng lòi kêu gọi thứ hai hấp dẫn hon 
nhiều lần lòi kêu gọi thứ nhất. Nhà quảng cáo kem đánh răng thành 
công nhất không bao giờ đưa các vấn đề răng miệng vào các dòng tít. 
Các thử nghiệm đã chứng minh rằng chúng không hấp dẫn. Các nhà 
quảng cáo khác về sản phẩm này lại đều tập trung vào những vấn đề 
đó. Điều này xảy ra thường là do họ không nắm được và so sánh các 
kết quả. 

Xà bông chữa được bệnh chàm. Đồng thòi, nó có thể cải thiện làn 
da. Lòi quảng cáo về bệnh chàm có lẽ chỉ hấp dẫn được 1 trong 100 
người trong khi lòi quảng cáo về sắc đẹp sẽ hấp dẫn gần như tất cả. 
Đấy là còn chưa kể những lòi quảng cáo về bệnh chàm có thể sẽ phá 



hỏng lòi quảng cáo về sắc đẹp. 


Một người đàn ông có phưong pháp làm giảm hen suyễn. Nó giúp 
ích cho anh ta nhiều đến mức anh ta nghĩ nó có một tiềm năng quảng 
cáo tuyệt vòi. Chúng tôi không có dữ liệu thống kê về sản phẩm này 
và không biết số lượng người bị bệnh hen suyên. Nếu đi đến từng nhà 
để bán hàng thì có thê thấy tỉ lệ là 1 trên 100 người. Nếu vậy, anh ta sẽ 
cần quảng cáo cho 100 độc giả để có được một người mà anh ta 
muốn. Chi phí cho các kết quả của anh ta có thể cao gấp 20 lần so vói 
một mặt hàng khác mà hấp dẫn một người trên 5 người. Chi phí quá 
cao đó nhiều khả năng sẽ tạo thành thảm họa. Vì những lý do như 
vậy, mỗi nhà quảng cáo mói nên tìm kiếm lòi khuyên khôn ngoan. 
Không ai thật sự ưa thích quảng cáo lại đưa ra bất kỳ lòi khuyên mạo 
hiểm và mơ hồ nào. 

Một số lòi quảng cáo chưa đủ hấp dẫn để đưa vào quảng cáo 
chính nhưng vẫn đủ hấp dẫn để được cân nhắc. Chúng có ảnh hưởng 
đến một lượng người nhất định - giả sử là 1/4 lượnẹ khách hàng 
tiềm năng của bạn. Một lòi quảng cáo như vậy có the được đưa vào 
trong một lượng dòng tít nhất định để tận dụng lợi thế. Nó nên được 
đưa vào trong mọi quảng cáo. Nhưng không được đoán những lòi 
quảng cáo đó, chúng phải được quyết định dựa trên kiến thức thực tế, 
dựa trên các lợi nhuận đã được theo dõi. 

Chương này, cũng như mọi chương khác, chỉ ra một lý do rất 
quan trọng của việc nắm được các kết quả. Nếu không làm việc đó, 
không thể có khoa học về quảng cáo. Không thể có quảng cáo an toàn. 
Không thể có lợi nhuận tối đa. 

Nếu bạn đang phải mò mẫm trong lĩnh vực này, nhiều khả năng 
số tiền bạn mất đủ để trả khoản nợ quốc gia. Đó là thứ đã lấp đầy 
những nghĩa địa trong ngành quảng cáo. Đó là thứ đã làm nản chí 
hàng nghìn người đáng ra có thể thu lọi trong lĩnh vực này, và chính 
bình minh của sự hiểu biết đang mang đến một ngày mói cho thế giói 
quảng cáo. 



Đ ể có cư hội thành công, một người viết quảng cáo phải thu 
thập đầy đủ thông tin về sản phẩm của mình. Thư viện của 
một công ty quảng cáo nên có các sách về mọi sản phẩm cần 
nghiên cứu. Một người làm quảng cáo chăm chỉ sẽ thường 
xuyên dành nhiều tuần để đọc về các vấn đề đang phát sinh. 

Có thể anh ta sẽ không tìm ra được thực tế nào hữu ích trong 
nhiều quyển sách. Nhưng chỉ cần một thực tế nào đó thôi cũng có thể 
sẽ là mấu chốt tạo nên thành công. 

Người viết vừa mới hoàn thành xong một khối lượng đọc khổng 
lồ về cà phê, mặt y khoa và các mặt khác của nó. Việc làm này để phục 
vụ cho việc quảng cáo một loại cà phê không có caffeine. Trong số một 
nghìn bài đã được đọc kỹ, có một bài báo khoa học đã đưa ra được 
điểm mấu chốt cho chiến dịch đó. Đó là thực tế rằng sự kích thích mà 
caffeine đem lại chỉ bắt đầu sau khi uống hai tiếng đồng hồ. Vì vậy, tác 
dụng làm khỏe người ngay lập tức mà mọi người tìm kiếm từ cà phê 
không phải đến từ caffeine. Loại bỏ caffeine không làm loại bỏ sự kích 
thích đo. Nó không làm biến đổi những niềm vui thích mà cà phể 
mang lại vì caffeine không mùi và không vị. 

Cà phê không có caffeine đã được quảng cáo trong nhiều năm. 

Mọi người coi nó giống bia. Chỉ sau vài tuần đọc, chúng tôi đã tìm ra 
cách để đặt nó dưới một ánh sáng khác. 

Để quảng cáo kem đánh răng, người viết cũng đã đọc nhiều sách 
về các vấn đề khoa học khô khan. Nhưng trong một quyển sách, ông 
đã tìm ra ý tưởng giúp ông kiếm được hàng triệu đô-la cho nhà sản 
xuất kem đánh rãng đó. Và đã khiến chiến dịch này trở thành một 
trong những cơn sốt của ngành quảng cáo. 

Trước khi quảng cáo một sản phẩm đồ ăn, 130 người đã được 



thuê trong nhiều tuần để đi hỏi ý kiến mọi tầng lóp ngưòi tiêu dùng. 

Trong một sản phẩm khác, người ta đã gửi thư cho 12.000 bác sĩ. 
Các bảng câu hỏi thường đưực gửi cho hàng chục nghìn người nhằm 
thu thập quan điểm của người tiêu dùng. 

Một người đàn ông kiếm đưực 25.000 đô-la một năm, trước khi 
quảng cáo các loại dụng cụ dành cho khí acetylene, đã dành hằng tuần 
đi từ trang trại này đến trang trại khác. Một người khác đã làm tưong 
tự vói sản phẩm máy kéo. 

Trước khi quảng cáo kem cạo râu, một nghìn người đã được hỏi 
rằng họ muốn điều gì nhất trong xà bông cạo râu. 

Khi đưực mòi đến để quảng cáo thịt lợn và đậu, một ngưòi đã đi 
đến vài nghìn ngôi nhà để bán hàng. Tính đến thòi điểm đó, mọi loại 
thịt lựn và đậu đều đang đưực quảng cáo dựa trên câu “Hãy mua 
nhãn hiệu của tôi”. Việc đi đến từng nhà đã giúp anh ta phát hiện ra 
rằng chỉ có 4% trong số đó sử dụng thịt lợn và đậu đóng hộp, 96% còn 
lại tự nấu đậu tại nhà. 

Vấn đề không phải là bán một nhãn hiệu nào đó. Bất kỳ việc làm 
nào nhắm đến mục đích này đều chỉ hấp dẫn được 4%. Lòi kêu gọi 
đúng phải là thuyết phục mọi người không nấu đậu tại nhà nữa. 
Quảng cáo đó đã thành công lón trong khi lẽ ra sẽ thất bại nếu không 
co kiên thức đó. 

Việc đi đến tận noi không chỉ giói hạn trong từng nhà mà còn mở 
rộng đến cả từng đại lý. Cạnh tranh đã được nâng lên. 

Mọi nhà quảng cáo sản phẩm tưong tự đều nổi tiếng về khả năng 
văn chưong và những lòi quảng cáo của họ. Do đó, chúng tôi bắt đầu 
bằng việc nắm được thông tin chính xác về mọi điều mà các đối thủ 
đang thực hiện. 

Các phòng cung cấp tư liệu báo chí đưực bảo trợ, có nhiệm vụ 
chuyển mọi thứ đưực in ra nói về sản phẩm của chúng tôi đến tay 
người viết các quảng cáo. 

Mọi nhận xét của người tiêu dùng hay của các đại lý đều đưực 
chuyển đến bàn làm việc của ngưòi này. 



Việc biết tổng lượng tiêu dùng trong một sản phẩm thường rất 
cần thiết. Chúng tôi phải biết một người sử dụng tiêu bao nhiêu trong 
một năm, nếu không, chúng tôi sẽ không biết liệu việc giành được 
người tiêu dùng có đáng vói chi phí bỏ ra không. 

Chúng tôi phải biết tổng lượng tiêu dùng, nếu không, chúng tôi có 
thể chi quá mức. 

Chúng tôi phải biết lượng phần trăm độc giả mà sản phẩm của 
chúng tôi hấp dẫn. Chúng tôi thường phải thu thập dữ liệu này trong 
mọi tầng lóp. Lượng phần trăm này có thể khác nhau tùy theo các 
trang trại và thành phố. Chi phí quảng cáo chủ yếu phụ thuộc vào 
lượng phần trăm phát hành bị lãng phí. 

Như vậy, trước khi tiến hành một chiến dịch quảng cáo, chúng ta 
luôn cần một lưựng dữ liệu rất lớn. Thậm chí một chiến dịch thử 
nghiệm cũng vậy, vì các thử nghiệm hiệu quả tốn rất nhiều công sức 
và thời gian. 

Các nhà hóa học thường được thuê đê chứng minh những lòi 
quảng cáo đáng ngờ là sai hoặc đúng. Một nhà quảng cáo, vói tất cả 
sự chân thành, đưa ra một lòi khẳng định ấn tượng. Nếu đúng, nó sẽ 
tạo nên một yếu tố lón trong quảng cáo. Nếu không, nó có thê trở 
thành một đòn gậy ông đập lưng ông, và nó có thể khiến các quảng 
cáo của chúng ta biến mất khỏi các phưong tiện truyền thông tốt. 

Thật đáng kinh ngạc khi biết được những lòi khẳng định mà một nhà 
sản xuất đã đưa ra trong nhiều năm bị chứng minh là thường xuyên 
sai đến như thế nào. 

Những lòi quảng cáo ấn tượng sẽ trở nên ấn tượng hon nhiều 
nếu chúng chính xác. Vì vậy, nhiều thử nghiệm thường được thực 
hiện để thu được các con số thực. Ví dụ, một loại đồ uống nổi tiếng có 
giá trị dinh dưỡng cao. Lòi khẳng định đon giản đó không quá thuyết 
phục. Vì vậy, chúng tôi đã gửi mẫu đồ uống đó đến một phòng thí 
nghiệm và phát hiện ra rằng giá trị dinh dưỡng là 425 ca-lo trên 0,5 
lít. 0,5 lít có lượng ca-lo tưong đưong vói sáu quả trứng. Lời quảng 
cáo này đã tạo nên một ấn tưựng lón. 

Trong mọi sản phẩm có liên quan đến các chi tiết khoa học đều 
cần bổ nhiệm một nhân viên kiểm duyệt. Người viết quảng cáo, dù 
hiểu biết đến đâu, cũng có thể sẽ rút ra những suy luận sai từ thực tế. 



Vì vậy, cần một chuyên gia thông qua mọi quảng cáo. 


Những người kém hiểu biết sẽ cảm thấy sững sờ nếu biết khối 
lượng công việc hên quan đến một quảng cáo. Đôi khi là nhiều tuần 
làm việc. Quảng cáo có vẻ đon giản và nó phải đon giản để thu hút 
những người đon giản. Đằng sau quảng cáo đó là hàng chồng dữ liệu, 
hàng đống thông tin, hàng tháng nghiên cứu. 

Vì vậy, đây không phải là lĩnh vực của ngưòi lười nhác. 



CHƯƠNG 12 
CHIẾN LƯỢC 


Q uảng cáo cũng giống như chiến tranh, chỉ khác là không có sự 
độc ác đến chết người. Hay nó giống như, nếu bạn thích sự so 
sánh này hon, môn cờ vua. Chúng tôi luôn phải ra ngoài để 
chiếm lấy thành trì hoặc bắt giữ quân của đối phưong. 

Chúng ta phải có kỹ năng và kiến thức, phải được đào tạo và trải 
nghiệm, cũng như phải trang bị phù họp. Chúng ta phải có đúng và 
đủ loại đạn dược. Chúng ta không đưực phép đánh giá thấp đối 
phưong. Bộ phận thu thập tin tức là một yếu tố chủ chốt, như đã 
đưực nói đến trong chưong trước. Chúng ta cần liên minh với các đại 
lý, điều này sẽ được nói đến trong một chưong khác. Chúng ta cũng 
cân chiếnlược tốt nhất để tăng gia trị các nguon lực lên gấp nhiều lan. 

Đôi khi, trong nhiều chiến dịch mói, việc đặt tên trở thành một 
chủ đề nổi cộm. Đây có thể là điều quan trọng nhất. Thường thì nếu 
một cái tên đúng, ban thân nó đã là một quảng cáo. Nó có thể kể một 
câu chuyện hoàn chỉnh một cách họp lý. 

Đây có thể là một lợi thế lớn. Cái tên luôn hiện hữu một cách nổi 
bật. Nhiều cái tên đã từng là yếu tố lớn nhất trong thành công của 
một sản phẩm. Những cái tên khác lại từng là một bất lợi rõ ràng - ví 
dụ như Toasted Corn Flakes (Bỏng ngô nướng). Quá nhiều cái tên 
khác có thể sẽ khiến người tạo ra nhu cầu phải chia sẻ nhu cầu đó. 

Nhiều cái tên không có ý nghĩa đã thành công. Ví dụ như Kodak, 
Karo, Mazda... Chúng là độc nhất vô nhị. Nhà quảng cáo đem lại ý 
nghĩa cho chúng không bao giờ phải chia sẻ lợi thế của mình. Tuy 
nhiên, một cái tên vừa có ý nghĩa vừa giúp tăng thêm ấn tượng cho 
một lòi quảng cáo vượt trội chắc chắn là một lợi thế tuyệt vòi, những 
cái tên có khả năng kể các câu chuyện đáng giá hàng triệu đô-la. Vì 
vậy, trước khi chọn tên, người ta thường tiến hành một lượng nghiên 
cưu khổng lồ. 



Đôi khi phải quyết định giá. Giá cao có thể tạo ra sự chống cự. Nó 
có xu hướng giói hạn lĩnh vực của một người. Chi phí để thu được 
thêm một khoản lợi nhuận có thể cao hon lọi nhuận đó. 

Có một thực tế nổi tiếng là lợi nhuận lán nhất đạt được khi bán 
được nhiều và mỗi lần bán chỉ thu một khoản lựi nhuận nhỏ. 
Campbell’s Soup (Súp của Campbell), xà bông Palmolive, si-rô Karo 
và ô tô Ford là những ví dụ điển hình. Cái giá mà thu hút chỉ 10% số 
người sẽ làm chi phí bán hàng tăng lên gấp nhiều lần. 

Ở những sản phẩm khác, giá cao không quan trọng. Lợi nhuận 
cao mói là mấu chốt. Sản phẩm đó có thể bán đưực rất ít cho một 
khách hàng. Một ngưòi hiếm khi quan tâm anh ta trả bao nhiêu cho 
một loại thuốc chữa chai chân vì anh ta sử dụng nó rất ít. Nhà sản 
xuất phải có biên lợi nhuận lớn để bù lại việc sản phẩm ít được dùng. 

Ở những sản phẩm khác, giá càng cao thậm chí lại càng hấp dẫn. 
Những sản phẩm như vậy được đánh giá chủ yếu qua giá cả. Một sản 
phẩm tốn kém nhiều hon bình thường được coi là vượt trội hon bình 
thường, vì vậy, câu hỏi về giá luôn là một yếu tố rất lón trong chiến 
lược. 

Cạnh tranh cũng phải được cân nhắc. Các lực lưựng chống lại bạn 
là gì? Họ có gì trong giá cả, trong chất lượng, hay trong những lòi 
quảng cáo có ảnh hưởng tiêu cực đến lòi kêu gọi của bạn? Bạn có gì 
để thắng họ trong cuộc chiến giành khách hàng không? Bạn có gì để 
giữ được khách hàng, không để mất vào tay đối thủ khi bạn đã có 
được rối không? 

Các đối thủ của bạn phòng thủ đến mức nào? Có một vài lĩnh vực 
gần như không thể lay chuyển được. Chúng luôn là những sản phẩm 
tạo ra một thói quen hay một phong tục mói và vói người tiêu dùng, 
chúng là tiêu biêu cho phong tục đó. Sức thống trị của chúng trong 
một lĩnh vực lớn đến mức gần như không ai có thể hy vọng xâm 
chiếm được. Chúng có thị phần lớn, có lựi nhuận để tạo nên một cuộc 
chiến khủng khiếp. 

Những lĩnh vực như vậy đang liên tục bị xâm chiếm. Nhưng việc 
đó được thực hiện thông qua một lọi thế thuyết phục, hoặc thông qua 
một chiến dịch bán hàng trên giấy rất ưu việt. 



Bất kỳ sản phẩm nào khác đều ít khó khăn hon. Ví dụ như một 
loại xà bông cạo râu mới. Gần như mọi khách hàng tiềm năng đều 
đang sử dụng xà bông của đối thủ. Phần lón họ thỏa mãn vói nó. 
Nhiều người gắn bó vói nó. Lời kêu gọi phải đủ mạnh mói giành 
được những người đó ra khỏi mối thiện cảm đã được xác lập từ lâu. 

Những việc như vậy không thể đưực thực hiện bằng những nỗ lực 
mạo hiểm. Không phải bằng cách coi mọi người đều như nhau và đưa 
ra những công kích mù quáng vào mối thiện cảm của họ. Chúng ta 
phải xem xét từng cá nhân, những người điển hình đang sử dụng 
nhãn hiệu của đối thủ. Ví dụ, một nẸưòi đi xe Pullman đang dùng xà 
bông ưa thích của anh ta. Bạn có the nói gì khi mặt đối mặt với anh ta 
để khiến anh ta chuyển sang dùng sản phẩm của bạn? Chúng ta không 
thể theo đuổi hàng nghìn người cho đến khi chúng ta biết cách giành 
được một ngưòi. 

Nhà sản xuất có thể nói rằng anh ta không có gì khác biệt. Anh ta 
đang làm một sản phẩm tốt, nhưng không khác gì nhiều so vói những 
sản phẩm khác. Anh ta xứng đáng có một lượng thị phần, nhưng 
không đưa ra điều gì độc đáo. Tuy nhiên, gần như lúc nào cũng có 
điều gì đó ấn tượng mà những ngưòi khác không nói ra. Chúng ta 
phải khám phá ra nó. Chúng ta phải có một lợi thế bề ngoài. Mọi 
người sẽ không vô cớ từ bỏ thói quen. 

Còn có vấn đề sản phẩm thay thế và làm thế nào để loại bỏ nó. 
Điều này thường ăn cắp phần lớn khách hàng. Nó phải được cân nhắc 
trong kế hoạch ban đầu. Phải nhìn trước được mọi kết cục có thể xảy 
ra và khôn ngoan thiết lập sự phòng thủ từ trước. 

Nhiều người tiên phong trong một sản phẩm tạo nên những nhu 
cầu lớn. Sau đó, do một sai lầm nào đó trong những nền tảng của 
mình mà họ đánh mất một phần lón thị phần. Ví dụ, nhãn hiệu của 
họ có khi chỉ là một nhãn hiệu bình thường trong khi đáng ra đã có 
thể tượng trưng cho một sản phẩm độc đáo. 

Vaseline là một ví dụ. Sản phẩm này đã thiết lập nên một nhu cầu 
mói, rồi gần như độc chiếm nhu cầu đó nhờ sự khôn ngoan từ lúc 
khỏi đầu. Nếu chỉ gọi nó là một nhãn hiệu thuốc mỡ nào đó thì có thể 
kết quả đã khác đi hàng triệu đô-la. 


Jell- 0 , Postum, Victrola, Kodak... đã tạo nên những cái tên tiêu 



biểu cho một sản phẩm. Một số cái tên đã được đưa vào từ điển. 
Chúng trở thành những cái tên chung, mặc dù đó là những tên riêng. 


Mặt khác, Royal Baking Powder (Bột làm bánh hoàng gia) và 
Toasted Corn Flakes (Bỏng ngô nướng), khi đi tiên phong trong lĩnh 
vực của mình, đã để lại con đường rộng mở cho các sản phẩm khác 
lao vào thay thế chúng mãi mãi. Thái độ của các đại lý cũng phải đưực 
cân nhắc. Càng ngày người ta càng có xu hướng giói hạn các sản 
phẩm, tránh các sản phẩm tưong tự nhau và giảm hàng tồn kho. Nếu 
điều này được áp dụng vào sản phẩm của bạn, các đại lý sẽ tiếp nhận 
nó như thế nào? Nếu có sự phản đối, chúng ta có thể giải quyết nó ra 
sao? 

Phân phối là một vấn đề lón và quan trọng. Quảng cáo một thứ 
mà không đại lý nào cung cấp là một việc làm lãng phí nguồn lực. 
Những vấn đề này sẽ đưực cân nhắc trong một chưong riêng. 

Trên đây là ví dụ về những vấn đề mà những người làm quảng 
cáo phải giải quyết, là một vài lý do tại sao kinh nghiệm phong phú lại 
cần thiết. Bỏ sót một điều gì đó có thề sẽ khiến khách hàng thiệt hại 
hàng triệu đô-la về sau. Một chiến lược sai có thể ngăn chặn thành 
công. Mọi việc đưực làm theo cách này có thể dễ dàng gấp đôi, rẻ hon 
một nửa so vói được làm theo cách khác. 

Quảng cáo mà không chuẩn bị giống như một thác nước bỏ 
không. Điện năng có thê ở đó, nhưng nó không được sản xuất một 
cách hiệu quả. Chúng ta phải tập trung nguồn lực và hướng nó vào 
một hướng thực tế. 

Thường thì quảng cáo trông rất đon giản. Hàng nghìn người nói 
rằng mình có khả năng làm quảng cáo. Và vẫn còn một ấn tưựng sâu 
rộng rằng nhiều người có thể làm được quảng cáo. Kết quả là, nhiều 
quảng cáo đưực làm theo ý thích. Những ai hiểu rõ đều biết rằng các 
vấn đề của nó rất nhiều và quan trọng không kém gì các vấn đề phát 
sinh trong việc xây dựng một tòa nhà chọc trời. Và nhiều vấn đề trong 
số đó nằm ở nền tảng. 



B ản thân sản phẩmj)hải là nẹưòi bán hàng tốt nhất của nó. 

Không phải chỉ mỗi sản phẫm, mà là sản phẩm cộng thêm ấn 
tưựng tâm lý và bầu không khí mà bạn tạo ra xung quanh nó. 
Theo đó, việc cho dùng thử có tầm quan trọng tối cao. Dù việc 
đó có đắt đỏ đến thế nào, thì nó vẫn luôn là phưong pháp bán hàng rẻ 
nhất. Một nhân viên bán hàng cũng có thể đi ra ngoài mà không đem 
theo mẫu dùng thử giống như một nhà quảng cáo. 


Việc cho dùng thử không chỉ áp dụng với những thứ nhỏ như đồ 
ăn hay các sản phẩm chuyên biệt. Nó có thể áp dụng gần như với mọi 
thứ. Chúng tôi đã cho dùng thử quần áo. Chúng tôi hiện đang cho 
dùng thử các đĩa hát. 


Việc cho dùng thử phục vụ cho nhiều mục đích giá trị. Nó khiến 
một người sử dụng từ “Miễn phí” trong các quảng cáo. Điều này 
thường giúp tăng lưựng người đọc lên gấp nhiều lần. Phần lớn mọi 
người đều muốn biết về mọi món quà tặng. Các thử nghiệm cho thấy 
rằng việc cho dùng thử tự trả các chi phí của mình - có lẽ còn nhiều 
hon vài lần - bằng việc tăng lượng người đọc các quảng cáo của bạn 
mà không làm tăng thêm chi phí thuê không gian. 


Việc cho dùng thử kích thích hành động. Người đọc quảng cáo 
của bạn có thể không bị thuyết phục đến mức muốn mua hàng. 

Nhưng anh ta sẵn sàng biết nhiều hon về sản phẩm mà bạn cung cấp. 
Vì vậy, anh ta đã cắt phiếu ra, đặt nó sang một bên, và sau đó gửi đi 
hoặc đưa nó ra. Nếu không có phiếu đó, anh ta sẽ sớm quên sản phẩm 
của bạn. 

Thế là bạn có tên và địa chỉ của một khách hàng tiềm năng. Bạn 
có thể khiến anh ta bắt đầu dùng sản phẩm của bạn. Bạn có thể cho 
anh ta thông tin đầy đủ hon. Bạn có thể bám sát anh ta. 



Độc giả đó có thể sẽ không đọc lại một trong các quảng cáo của 
bạn trong vòng sáu tháng tới. Ân tưựng của bạn sẽ biến mất. Nhưng 
khi anh ta viết thư cho bạn, bạn có một cơ hội để hoàn tất với người 
khách hàng tiềm năng đó tất cả những việc có thể được thực hiện. 
Bằng việc tiết kiệm sự lãng phí đó, việc cho dùng thử đã tự trả các chi 
phí của mình. 


Đôi khi, một mẫu dùng thử nhỏ không phải là một thử nghiệm 
họp lý. Khi đó, chúng ta có thể gửi một đơn hàng cho các đại lý để đặt 
một gói hàng chuẩn. Hoặc chúng ta có thể cho phép đổi phiếu lấy một 
gói hàng tại cửa hàng. Như vậy, chúng ta sẽ có một thử nghiệm dài 
hơn. 

Bạn có thê nói rằng việc này mất nhiều tiền. Tuy nhiên, việc giành 
được sự quan tâm của một khách hàng tiềm năng cũng mất nhiều tiền 
tương tự. Để khiến một người hứng thú đến mức viết thư xin mẫu 
dùng thử có thể sẽ tốn của bạn 50 xu. Đừng ngại chi thêm 15 xu để 
khiến sự hứng thú đó trở nên có giá trị. 

Một cách khác để khiến mẫu dùng thử có hiệu quả là tạo điểm 
nhấn cho các quảng cáo của bạn. Chúng ghi nhận sự hứng thú mà bạn 
tạo ra. Sau đó, bạn có thể so sánh các quảng cáo, các dòng tít, các kế 
hoạch và các phương pháp với nhau. 

Trong bất kỳ sản phẩm nào, việc làm này sẽ giúp tiết kiệm một 
khoản vô cùng lớn. Dù là người có kinh nghiệm nhất, khôn ngoan 
nhất thì cũng không thể nói được rằng điều gì có sức hấp dẫn lớn 
nhất trong tất cả các dòng của bản quảng cáo. Nếu không có một điểm 
nhấn để định hướng, thì bạn sẽ rất dễ mất chi phí gấp đôi để tạo ra lợi 
nhuận. Và chúng ta biết rằng trên cùng một sản phẩm, có một vài 
quảng cáo sẽ tốn gấp 10 lần những quảng cáo khác. Lợi ích mà việc 
cho dùng thử đem lại có thể cao hơn chi phí của nó nhiều lần do nó 
cho phép bạn thực hiện một cuộc kiểm tra thực. 

Một lần nữa, việc cho dùng thử có thể giúp bạn dẫn khách hàng 
đến nơi cung cấp. Trước khi sản phẩm của bạn được bán rộng rãi thì 
điều này rất quan trọng. 

Nhiều nhà quảng cáo bị mất nhiều tiền do đắn đo đến từng xu. Họ 
sợ bị lừa hoặc đang cố gắng tiết kiệm từng xu một. Đó là lý do họ đòi 
10 xu cho một mẫu dùng thử hoặc một hai cái tem. Để lấy được đồng 



hào đó, họ có thể mất từ 40 xu đến 1 đô-la. Con số đó sẽ đưực cộng 
thêm vào chi phí của các phản hồi. Tuy nhiên, thật đáng ngạc nhiên 
khi có rất nhiều người sẵn sàng trả thêm con số đó còn hon là cung 
cấp mẫu dùng thử miễn phí. 

Nếu đặt giá cho mẫu dùng thử, sẽ rất khó thu được các phản hồi. 
Nó khiến bạn không thể sử dụng từ “Miễn phí” trong các quảng cáo 
của mình. Và từ “Miễn phí” đồ, như chúng tôi đã nói, lợi ích ma nó 
đem lại nói chung sẽ lón hon số tiền mà bạn chi cho các mẫu dùng 
thử của mình. 

Với cùng lý do đó, một số nhà quảng cáo nói: “Bạn mua một gói, 
chúng tôi sẽ mua gói còn lại”. Hoặc họ làm ra phiếu có giá trị bằng 
một phần giá mua. Nếu theo dõi lợi nhuận, bạn sẽ thấy rõ rằng những 
lòi đề nghị như vậy không hiệu quả. Nếu bạn không thuyết phục đưực 
khách hàng tiềm năng, dù lấy nửa giá hay đúng giá cho sản phẩm của 
mình thì cũng khó bán như nhau. 

Hãy nhó’ rằng bạn là người bán. Bạn là người đang cần người 
khác quan tâm, vậy thì đừng khiến họ gặp khó khăn trong việc thể 
hiện sự quan tâm đó. Đừng đề nghị các khách hàng tiềm năng phải trả 
tiền cho các nỗ lực bán hàng của bạn, đa phần họ sẽ không trả đâu. 

Chi phí xin mẫu dùng thử khác nhau tùy theo từng sản phẩm. Nó 
phụ thuộc vào phạm vi sức hấp dẫn của bạn. Một số thứ hấp dẫn tất 
cả mọi người, một số chỉ hấp dẫn một lượng nhỏ. Một số báo phát 
hành ở Greater New York đã mang về 1.460.000 lòi hỏi xin một lon 
sữa đặc không đường. Vói một loại đồ uống có sô-cô-la, 1/5 số phiếu 
đăng báo đã được trình ra. Một sản phẩm khác mà không được dùng 
rộng rãi có thể chỉ mang về một phần nhỏ con số đó. 

Chi phí của những lòi hỏi hàng luôn đủ lớn để được coi là quan 
trọng. Đừng lờ chúng đi. Đừng ngừng nỗ lực vói những người mà 
bạn đã gần bán được cho họ. Khi một người hỏi xin, người đó hẳn đã 
đọc câu chuyện của bạn và cảm thấy hứng thú. Người đó sẽ muốn thử 
sản phẩm của bạn và biết thêm về nó. Hãy làm những điều bạn sẽ làm 
nếu khách hàng tiềm năng đó đang đứng trước mặt bạn. 

Chi phí của những lòi hỏi hàng phụ thuộc chủ yếu vào cách mà 
chúng đến. số người gửi phiếu qua đường bưu điện là thấp nhất. 
Thường thì số người trình ra phiếu để lấy mẫu dùng thử tại cửa hàng 



sẽ gấp bốn lần con số đó. 


Với sản phẩm đang ở trước mặt người viết, lòi hỏi xin mẫu dùng 
thử được gửi qua đường bưu điện tốn trung bình 70 xu một lòi. 

Trong khi đó, vói cùng các quảng cáo này, lòi hỏi xin chỉ mất từ 18 xu 
đến 22 xu mỗi lòi, nếu chúng đưực thực hiện bằng cách trình ra các 
phiếu tại một cửa hàng ở địa phưong. 

Đa số mọi ngưòi không viết thư. Viết là một việc làm cần sự cố 
gắng. Cũng có thể trong nhà họ không còn chiếc tem nào. Phần lón 
mọi người thà trả tiền xe để lấy mẫu dùng thử còn hon mất 2 xu tiền 
tem. Do đó, tốt nhất là, bất cứ khi nào có thể, hãy phân phối mẫu 
dùng thử đến các địa phưong. 

Với một sản phẩm bất kỳ, có ba phưong pháp đưực đưa ra. Người 
phụ nữ có thể viết thư để xin mẫu dùng thử, hoặc gọi điện, hoặc lấy 
tại cửa hàng. 70% lòi hỏi hàng đến qua điện thoại. Dùng điện thoại 
phổ biến hon và thuận tiện hon sử dụng tem. 

Đôi khi không thể cung cấp mẫu dùng thử cho tất cả các đại lý. 

Khi đó, chúng ta sẽ dẫn mọi người đến một số cửa hàng trung tâm. 
Những cửa hàng này sẽ vui vì có nhiều người đến đây, và những đại lý 
khác nói chung cũng không phản đối miễn là họ đưực chia sẻ doanh 
thu. 


Một việc quan trọng là bảo những đại lý này nhanh chóng gửi 
phiếu cho bạn. Khi đó, bạn có thể bám sát những người hỏi hàng 
trong khi sự quan tâm của họ vẫn còn nguyên vẹn. 


Người ta nói rằng mọi người thường lấy đi lấy lại mẫu dùng thử. 
Họ có làm như vậy ở một mức độ nào đó, nhưng họ chỉ là thiểu số. 
Hãy tính toán nó trong chi phí của bạn. 


Nếu bạn nói vói ngưòi phụ nữ rằng: “Mỗi nhà chỉ được lấy một 
mẫu dùng thử”, sẽ chẳng có phụ nữ nào tìm cách lấy hon. Và số ít 
người lừa bạn không phải là những người sẽ mua hàng, vì vậy, bạn 
không mất đon hàng, mà chỉ mất mẫu dùng thử thôi. 

Với nhiều sản phẩm, từ lâu, chúng tôi đã cung cấp các gói hàng 
chuẩn miễn phí. Các gói hàng này có giá từ 10 xu đến 50 xu mỗi gói. Ở 
những khu vực nhất định, trong một thòi gian, chúng tôi đã tiến hành 



kiểm tra những người lấy đi lấy lại, và phát hiện ra rằng số tiền thất 
thoát thấp hon nhiều so vói chi phí kiêm tra. 

Trong một vài sản phẩm, các mẫu dùng thử sẽ bị lãng phí vào trẻ 
em, và chúng là những người dễ lấy mẫu dùng thử nhất. Vậy thì hãy 
ghi trong phiếu của bạn là “chỉ dành cho người lớn”. Trẻ em sẽ không 
trình ra những phiếu này, và cũng hiếm khi gửi qua đường bưu điện. 

Hãy cẩn thận vói việc đăng các phiếu có giá trị đổi một gói hàng 
chuẩn tại bất kỳ cửa hàng nào. Một số người, thậm chí là các đại lý, có 
thể mua nhiều báo. Chúng ta đừng thông báo ngày của những đề nghị 
như vậy, hãy chèn chúng vào các báo ra ngày Chủ nhật, như vậy, việc 
mua nhiều cũng không quá dễ dàng. 


Chúng tôi không ủng hộ việc phân phát mẫu dùng thử một cách 
bừa bãi. Các mẫu dùng thử đưực ném vào cửa nhà như vật vô chủ có 
thể không bao giờ đem lại hiệu quả. Nhiều mẫu dùng thử trong số đó 
không bao giờ đến được tay các bà nội trợ. Nếu có đến được thì họ 
cũng không thích chúng. Sản phẩm bị rẻ rúng, nó không được giói 
thiệu theo một cách gây thiện cảm. 

Việc biểu diễn tại các cửa hàng cũng vậy. Luôn có một cách để thu 
được cùng kết quả với chi phí nhỏ hon nhiều. 

Nhiều nhà quảng cáo không hiểu điều này. Họ cung cấp hàng 
nghìn mẫu dùng thử cho các đại lý chỉ để chúng đưực cho đi một cách 
bừa bãi. Nếu có thể theo dõi chi phí tạo ra các lợi nhuận, nhà quảng 
cáo sẽ giật mình. 


Hãy chỉ đưa mẫu dùng thử cho những ngưòi quan tâm. Hãy chỉ 
đưa chúng cho những người thể hiện sự quan tâm của họ bằn^ một 
chút nỗ lực. Hãy chỉ đưa chúng cho những người mà bạn đã ke câu 
chuyện của mình cho họ. Trước tiên, hãy tạo ra một bầu không khí 
tôn trọng, ham muốn và sự kỳ vọng. Khi mọi người ở vào trạng thái 
đó, mẫu dùng thử của bạn sẽ luôn xác nhận được những phẩm chất 
mà bạn quảng cáo. 

Ở đây, một ĩân nữa, lại tồn tại lợi thế của việc xác định chi phí 
trên một khách hàng. Đó là cách duy nhất để đo lường quảng cáo. Đôi 
khi, những mẫu dùng thử có vẻ làm tăng gấp đôi chi phí quảng cáo và 
thường tốn kém hon. Tuy nhiên, nếu được sử dụng đúng cách, chúng 



luôn là phương pháp rẻ tiền nhất để thu hút khách hàng. Và đó cũng 
chính là điều mà bạn muốn. 

Các lý lẽ chống lại việc cho dùng thử luôn thiếu khách quan. 
Chúng có thể đến từ các công ty quảng cáo thích nhìn toàn bộ số tiền 
được chi vào việc quảng cáo trên giấy. Hãy đáp trả những lý lẽ đó 
bằng cấc thử nghiệm. Hãy chỉ cho dùng thử ở một vài thị trấn nhất 
định, ơ những noi mà việc cho dùng thử được thực hiện hiệu quả, 
chúng tôi hiếm khi thấy có sản phẩm nào không làm giảm chi phí trên 
một khách hàng. 



CHƯƠNG 14 
PHÂN PHỐI 

P hần lớn nhà quảng cáo đều đối mặt vói vấn đề phân phối. Việc 
quảng cáo trên quy mô toàn quốc sẽ là không tưởng nếu thiếu 
điều này. Một thưong vụ sẽ không thể sinh lòi nếu đa số những 
người đã bị thuyết phục lại không thể tìm mua được sản phẩm. 

Việc buộc các đại lý phải trữ hàng bằng cách mang đến các nhu 
cầu sẽ đưực lặp đi lặp lại có thể vô cùng đắt đỏ. Trải lực lượng bán 
hàng ra cả nước là một việc bất khả thi. Thuyết phục các đại lý trữ 
một sản phẩm vô danh vói lòi hứa hẹn về tiềm năng quảng cáo là 
không de. Họ đã nhìn thấy quá nhiều nỗ lực thất bại, quá nhiều lòi 
hứa hẹn bị phá vỡ. 

Chúng ta không thể thảo luận mọi kế hoạch để phân phối được 
hàng. Có vô số cách được dùng, tùy theo công ty. Một số bắt đầu bằng 
cách thu hút doanh số trực tiếp - các đon đặt hàng qua thư - cho đến 
khi lượng nhu cầu buộc các đại lý phải cung cấp. 

Một số lại liên hệ với các khách hàng tiềm năng bằng một mẫu 
dùng thử hoặc một đề nghị nào đó khác, sau đó, họ chỉ cho khách 
hàng đến những đại lý có lưu trữ sản phẩm. 

Một số nhà sản xuất nổi tiếng có thể khiến nhiều đại lý trữ hàng 
trước vói sự bảo đảm rằng sẽ lấy lại hàng hóa nếu không bán được 
trong một khoảng thời gian nhất định. Một số ký gửi hàng hóa cho 
các nhà bán buôn để các đại lý có thể dễ dang đặt hàng. Một số nêu 
tên các đại lý nhất định trong các quảng cáo của họ cho đến khi nói 
chung các đại lý đều trữ hàng. 

Có vô số vấn đề. Có nhiều phưong pháp thành công. Nhưng phần 
lớn trong số đó lại áp dụng với quá ít sản phẩm nên không đáng để 
thảo luận trong một cuốn sách như thế này. 



Ở đây, chúng tôi chỉ nói đến các sản phẩm có sức thu hút sâu rộng 
và được mua đi mua lại, như đồ ăn và các sản phẩm chuyên biệt. 

Chúng tôi luôn bắt đầu bằng việc quảng cáo ở địa phưong, mặc 
dù quảng cáo trên tạp chí là phù họp nhất với mặt hàng đó. Chúng tôi 
dần dần phân phối đưực hàng từ thì trấn này đến thị trấn khác, roi 
chuyển sang quảng cáo trên toàn quốc. 

Thỉnh thoảng, chúng tôi ghi tên các đại lý có hàng. Khi các đại lý 
khác có, chúng tôi thêm tên của họ. Khi một chiến dịch ở địa phưong 
được đề xuất, trong đó có nêu tên các đại lý nhất định, thì đại lý bình 
thường cũng muốn đưực đưa vào. Thường thì có thể thuyết phục 
phần lớn họ bằng cách đề nghị nêu tên họ trong một vài quảng cáo 
đầu tiên. 

Dù bạn quảng cáo ít hay nhiều đại lý, thì những đại lý khác cũng 
sẽ nhanh chóng trữ hàng của bạn nếu quảng cáo thành công. Khi đó, 
khách hàng sẽ được chỉ dẫn đến mọi đại lý. 

Các kế hoạch cho dùng thử được nói đến trong chưong trước 
cũng trự giúp làm tăng tốc độ phân phối. Chỉ riêng điều này đã giúp 
chúng tự bù đắp được chi phí của mình rồi. 

Nếu các mẫu dùng thử đưực phân phối ở địa phưong, các phiếu 
sẽ nêu tên các cửa hàng. Các khách hàng tiềm năng đến đó để lấy mẫu 
dùng thử sẽ biết rằng những cửa hàng đó có hàng, nếu một đại lý ở 
gần hon không có. Do đó, gần như sẽ không bị mất khách hàng nào. 

Khi các lòi hỏi xin mẫu dùng thử đến tay nhà quảng cáo, ban đầu, 
những người hỏi xin sẽ được chỉ đến những đại lý nhất định. Khi nhu 
cầu được tập trung ở đó đủ lớn, các đại lý khác sẽ buộc phải cung cấp 
nó. 


Đôi khi, phần lón các cửa hàng được cung cấp mẫu dùng thử, 
nhưng với điều kiện phải mua một số lưựng nhất định. Ví dụ, bạn 
cung cấp một tá mẫu dùng thử kèm theo một tá gói hàng. Sau đó, 
người hỏi xin mẫu dùng thử được chỉ dẫn đến tất cả các cửa hàng. 
Điều này nhanh chóng giúp sản phẩm được phân phối ra khắp noi. 
Các đại lý không thích khách hàng của mình đi vào cửa hàng của các 
đối thu cạnh tranh, dù chỉ là để lay mẫu dùng thử. 



Khi một phiếu mua hàng, có thể dùng để đổi lấy một gói hàng 
chuẩn tại bất kỳ cửa hàng nào được sử dụng, vấn đề phân phối trở 
nên đon giản. Hãy gửi cho các đại lý những tờ quảng cáo có chứa 
phiếu đó, chỉ ra cho mỗi đại lý biết rằng nhiều khách hàng của anh ta 
chắc chắn sẽ đưa ra phiếu này. Mỗi phiếu tưong đưong với một 
khoản doanh thu bằng tiền mặt mà toàn bộ đều là lợi nhuận. Không 
một đại lý nào lại để những khách hàng cầm phiếu đó đi noi khác. 

Một đề nghị tặng gói hàng miễn phí như vậy thường tự bù đắp 
cho chi phí theo cách này. Nó là phưong pháp rẻ nhất để giúp sản 
phẩm đưực phân phối rọng khắp. 

Một số nhà quảng cáo thành công nhất đã thực hiện điều này trên 
quy mô toàn quốc. Họ đã đính kèm các quảng cáo có phiếu vào các 
tạp chí, mỗi phiếu có thể dùng để đổi lấy một gói hàng chuẩn tại bất 
kỳ cửa hàng nào. Tờ quảng cáo đó được gửi trước đến các đại lý, kèm 
theo một danh sách các tạp chí đưực sử dụng và lượng phát hành của 
chúng. 

Bằng cách này, đôi khi chỉ trong một tuần, các nhà sản xuất coi 
như đã phân phối đưực sản phẩm ra toàn quốc. Và quảng cáo có 
phiếu, khi xuat hiện, đã hoàn thiện việc này. Ở đây, lại mọt lần nữa, 
các gói hàng miễn phí tốn ít hon các cách khác trong việc phân phối 
sản phẩm. Và bên cạnh đó, chúng còn khiến hàng nghìn người bắt 
đầu dùng sản phẩm. Xà bông Palmolive và Puffed Rice là những sản 
phẩm được phân phối rộng khắp theo cách này. 

Một nửa lượng phát hành của một tờ báo có thể đi đến các thị 
trấn bên ngoài. Một nửa đó có thể bị lãng phí nếu bạn cung cấp một 
mẫu dùng thử tại các cửa hàng địa phưong. Hãỵ nói trong phiếu rằng 
những người bên ngoài nên viết thư cho bạn để xin một mẫu dùng 
thử. Khi họ viết, đừng gửi mẫu dùng thử qua đường bưu điện. Hãy 
gửi nó đến các cửa hàng địa phưong và bảo những người hỏi xin đến 
cửa hàng đó. Nếu gửi mẫu dùng thử, có thể xảy ra trường họp người 
hỏi xin bị thuyết phục nhưng không tìm được noi mua hàng. Tuy 
nhiên, cửa hàng cung cấp mẫu dùng thử sẽ luôn đáp ứng nhu cầu. 

Theo những cách này, nhiều nhà quảng cáo phân phối đưực sản 
phẩm ra toàn quốc mà không phải thuê một người bán hàng nào. Họ 
làm được điều đó ngay lập tức vói chi phí thấp hon nhiều so vói bất 
kỳ phưong pháp nào khác. 



Có những nhà quảng cáo mà, khi mới bắt đầu, gửi cho mỗi đại lý 
một vài gói hàng như một món quà. Có thể, điều này tốt hon so với 
việc để mất những khách hàng đã được tạo ra, nhưng nó rất đắt đỏ. 
Những gói hàng miễn phí đó bán đưực là nhờ quảng cáo. Nếu coi chi 
phí của chúng bằng mức giá bán của bạn, bạn sẽ thấy rằng chi phí của 
bạn tính trên một đại lý là rất cao. Một người bán hàng có thể bán 
những hàng hóa nhỏ này ở một mức chi phí thấp hon. Và các phưong 
pháp khác có thể rẻ hon nhiều. 

Ký gửi hàng hóa cho các nhà bán lẻ không phải là phưong pháp 
được ưa chuộng. Nhiều đại lý đã trả lại. Rất khó để lưu trữ và các 
phưong pháp không mang tính kinh doanh đều không được các đại lý 
coi trọng. 

Những kế hoạch được ủng hộ ở đây là các kế hoạch tốt nhất tùng 
đưực biết đến đối với các sản phẩm đã sử dụng chúng. Những sản 
phẩm khác đòi hỏi các phưong pháp khác, sự phân nhánh nhiều đến 
mức không thể thảo luận hết trong một cuốn sách như thế này. 

Nhung đùng bắt đầu quảng cáo mà không nghĩ đến việc phân 
phối. Đùng sử dụng các phưong pháp quá đắt đỏ hay các phưong 
pháp lạc hậu và chậm chạp để phân phối sản phẩm. Việc mất thòi 
gian cổ thể khiến bạn mất đi khoản doanh thu khổng rồ. Và nó có thể 
khiến các đối thủ năng động đi trước bạn. 

Hãy đến gặp những người nhờ vô số kinh nghiệm, đã biết được 
đâu là kế hoạch tốt nhất dành cho sản phẩm của bạn. 



G ần như mọi câu hỏi đều có thể được trả lòi bởi một chiến 

dịch thử nghiệm, theo cách tốn ít tiền, nhanh chóng và chính 
xác. Hãy nhờ đến tòa án tối cao - người mua sản phẩm của 
bạn. 

Trong mỗi dự án mói đều tồn tại một câu hỏi là làm thế nào bán 
được sản phẩm đó có lãi. Bạn cùng những người bạn của mình có thể 
thích nó, nhưng đa số có thề không. Một số sản phẩm của đối thủ có 
thể được ưa thích hon hoặc rẻ hon, nó có thể được bảo vệ vững chắc. 
Có thể phải tốn rất nhiều tiền mói “cướp” được người sử dụng từ 
những đối thủ đó. 

Người ta có thể mua nhưng không mua tiếp nữa. Sản phẩm có thể 
dùng được lâu. Có thể nó chỉ hấp dẫn một lượng người nhỏ, vì vậy, 
phần lón quảng cáo của bạn bị lãng phí. 

Có nhiều điều ngạc nhiên trong quảng cáo. Một dự án mà bạn 
thấy khôi hài có thể tạo nên một thành công lớn. Một dự án mà bạn 
tâm huyết lại có thể thất bại. Tằt cả là do thị hiếu của mồi ngưòi khác 
nhau. Không ai trong chúng ta biết đủ các ham muốn của mọi người 
để có được một quan điểm tổng quát. 

Trước kia, những nhà quảng cáo mạo hiểm dựa trên các quan 
điểm của riêng họ. Và họ thường đoán sai nhiều hon là đúng. Đó là 
thòi điểm của các thảm họa quảng cáo, thậm chí những người thành 
công chỉ lật ngược được tình thế khi đã cận kề sự nguy cấp. Họ không 
nắm được chi phí hay doanh thu trên một khách hàng. Có thể mất 
nhiều thời gian mới thu lại đưực chi phí bán hàng, thường thì không 
bao giờ lấy lại được. 

Ngày nay, chúng tôi để hàng nghìn người quyết định điều mà 
hàng triệu người sẽ làm. Chúng tôi làm một thưong vụ nhỏ, rồi theo 



dõi kết quả và chi phí. Khi biết đưực chi phí của một nghìn khách 
hàng, chúng tôi sẽ biết gần như chính xác chi phí của một triệu người. 
Khi biết họ mua gì, chúng tôi sẽ biết một triệu người mua gì. 

Chúng tôi thiết lập những con số trung bình trên quy mô nhỏ, và 
những số trung bình đó luôn giữ vững. Chúng tôi nắm được chi phí, 
doanh thu, nắm được lãi hoặc lỗ của mình. Chúng tôi biết mình sẽ lấy 
lại được chi phí trong bao lâu. Trước khi mở rộng, chúng tôi chứng 
minh cách làm của mình là tuyệt đối an toàn. Vì vậy, ngày nay, không 
có thảm họa quảng cáo nào lại do những người có hiểu biết chỉ đạo. 

Chúng tôi có thể thử dự án của mình tại bốn hoặc năm thành phố. 
Chúng tôi có thể cho dùng thử hoặc tặng một gói miễn phí để nhanh 
chóng thuyết phục mọi người bắt đầu sử dụng sản phẩm. Bằng cách 
này, chúng tôi biết được chi phí tính trên một khách hàng bị thuyết 
phục là bao nhiêu. Sau đó, chúng tôi đợi và xem liệu người dùng có 
mua những mẫu dùng thử đó không. Nếu mua, họ có tiếp tục mua 
không? Họ sẽ mua bao nhiêu? cần bao lâu để lợi nhuận bù đắp được 
chi phí bán hàng? 

Một thử nghiệm như thế này có thể tốn từ 3.000 đến 5.000 đô-la. 
Số tiền này không mất đi hoàn toàn, dù cho sản phẩm không được ưa 
chuộng, nhưng sẽ thu về được một khoản doanh thu nào đó. Theo 
thòi gian, gần như mọi cuộc thử nghiệm đều sẽ thu lại được toàn bộ 
chi phí. 

Đôi khi chúng tôi phát hiện ra rằng chi phí quảng cáo được thu về 
trước khi các hóa đon đến hạn thanh toán. Điều đó có nghĩa là sản 
phẩm có thể được quảng cáo mà không cần đầu tư. Nhiều nhà quảng 
cáo vĩ đại đã phát triển dần dần mà không mất chút chi phí nào ngoài 
các khoản phải chi ngay lập tức. Đó là một tình huống lý tưởng. 

Vói sản phẩm khác, có thể cần ba tháng để bù đắp được chi phí và 
thu về một khoản lọi nhuận. Tuy nhiên vào thời điểm đó, anh ta phải 
chắc chắn về lọi nhuận của mình. Khi mở rộng, anh ta phải tài trự 
tưong ứng. 

Hãy nghĩ về ý nghĩa của điều này. Một người có thứ mà anh ta coi 
là một tiềm năng quảng cáo, nhưng quảng cáo ở quy mô quốc gia có 
vẻ lớn và đắt đến mức anh ta không dám thực hiện. 



Giờ anh ta quảng cáo nó ở một vài thị trấn trung bình, vói một 
chi phí rất khiêm tốn và gần như không có rủi ro. Từ vài nghìn người, 
anh ta biết đưực hàng triệu người sẽ làm gì, rồi anh ta dựa vào đó để 
hành động. Nếu khi đó mở rộng phạm vi, anh ta biết đưực chắc chắn 
kết quả là gì. 

Anh ta đang an toàn trong vụ cá cược 1 ăn 100. Nếu sản phẩm 
thành công, nó có thể khiến anh ta có được hàng triệu đô-la. Nếu anh 
ta sai lầm, khoản lỗ là không đáng kể. 

Đây là những thực tế mà chúng tôi muốn nhấn mạnh và truyền 
bá. Mọi sản phẩm lón nhất của chúng tôi hiện tại đều đưực xây dựng 
dần theo cách này, từnhững khỏi đầu rất nhỏ. Khi các doanh nhân 
nhận ra có thể thực hiện được điều này, hàng trăm người khác sẽ 
làm, vì vô số người kiếm tiền hiện vẫn chưa có động tĩnh gì. 

Nhà quảng cáo lớn nhất thế giói đã tạo nên một doanh nghiệp 
chuyên thực hiện các dự án như vậy. Làm từng cái một, anh ta tìm ra 
những cái chiến thắng. Giờ anh ta có 26 cái, và tất cả chúng đang 
cùng nhau kiếm ra hàng triệu đô-la mỗi năm. 

Những chiến dịch thử nghiệm này còn phục vụ cho các mục đích 
khác. Chúng trả lòi cho vô số câu hỏi phát sinh trong kinh doanh. 

Một nhà quảng cáo đồ ăn lón cảm thấy sản phẩm của anh ta sẽ 
được ưa chuộng hon nếu ở một dạng khác. Anh ta và các cố vấn đều 
chắc chắn về điều đó. Họ sẵn sàng hành động dựa trên giả định này 
mà không cần hỏi ý kiến khách hàng, nhưng lòi khuyên khôn ngoan 
đã chiến thắng. 

Anh ta chèn một phiếu đổi hàng vào một quảng cáo tại vài thành 
phố. Phiếu này có thê dùng để đổi lay một gói sản phẩm kiểu mói tại 
bất kỳ cửa hàng nào. Sau đó, anh ta viết thư cho ngưòi dùng để hỏi về 
nó. Gần như tất cả họ đều phản đối sản phẩm này. 

Sau đó, vẫn sản phẩm này đưực đề xuất làm thành một dạng khác 
tưong tự. Kết quả trước đó khiến sự thay đổi này không có vẻ gì là 
khả quan. Nhà quảng cáo gần như còn chẳng nghĩ đến việc cần làm 
một thử nghiệm. Tuy nhiên, anh ta vẫn đưa câu hỏi cho vài nghìn phụ 
nữ theo cách tưong tự và 91% đã ủng hộ nó. Giờ anh ta có một sản 
phẩm độc đáo, hứa hẹn sẽ tăng đáng kể doanh thu. 



Mỗi thử nghiệm này tốn khoảng 1.000 đô-la. Thử nghiệm đầu 
tiên giúp anh ta không mắc phải một sai lầm có thể khiến anh ta phải 
trả giá đắt. Thử nghiệm thứ hai sẽ mang đến cho anh ta lợi nhuận 
lớn. 


Sau đó, chúng tôi dùng các chiến dịch thử nghiệm để thử các 
phưong pháp mói vói các quảng cáo đã thành công. Qua đó, chúng tôi 
liên tục tìm kiếm các phưong pháp tốt hon mà không làm gián đoạn 
các kếhoạch đã được chứng minh. 

Trong năm năm, vói một nhà quảng cáo đồ ăn, chúng tôi đã thử 
hon 50 kếhoạch riêng biệt. Cứ một thòi gian ngắn, chúng tôi lại phát 
hiện ra một cách để cải thiện, vì vậy, kết quả từ việc quảng cáo của 
chúng tôi tăng lên đều đặn. Vào cuối năm thứ năm, chúng tôi tìm ra 
kếhoạch tốt nhất. Nó giảm chi phí bán hàng của chúng tôi đi 75%, tức 
là hiệu quả hon bốn lần kế hoạch tốt nhất tùng đưực sử dụng. 

Đó là việc mà những nhà quảng cáo đặt hàng qua thư thực hiện - 
thử hết kế hoạch này đên kế hoạch khác đề liên tục giảm chi phí. Tại 
sao bất kỳ nhà quảng cáo nào cũng nên bót cẩn thận và ít mang tính 
kinh doanh hon? 

Một mục đích khác của chiến dịch thử nghiệm là: 

Một nhà quảng cáo đang thực hiện quảng cáo theo cách tầm 
thường. Một người làm quảng cáo giỏi cảm thấy rằng anh ta có thể 
tăng kết quả lên rất nhiều. Nhà quảng cáo nghi ngờ. Anh này đang 
làm khá tốt, và có những liên minh mà anh ta không muốn phá vỡ. Vì 
vậy, anh ta có xu hướng muốn để nguyên mọi thứ mà đã đủ tốt rồi. 

Giờ đến câu hỏi làm thế nào để đánh giá một thử nghiệm. Người 
làm quảng cáo mói có thể lấy một vài thị trấn, mà không làm ảnh 
hưởng đến chiến dịch chung, sau đó, so sánh các kết quả của anh ta 
vói các kết quả chung rồi chứng minh rằng năng lực của mình tốt 
hon. 

Trong sản phẩm này, không khó để đưa ra các lý lẽ đáng tin cậy. 
Hết ngưòi này đến người khác đến gặp một nhà quảng cáo để nói về 
năng lực hay kiến thức vượt trội của mình. Rất khó đê đưa ra quyết 
định và có thể quyết định sai. 



Các con số thực thu đưực vói chi phí thấp có thể giải quyết câu 
hỏi này một cách rõ ràng. Nhà quảng cáo không cam kết gì. Nó như 
kiểu nói vói người bán hàng rằng “Hãy ra ngoài trong một tuần và 
chứng minh đi”. Sẽ có rất nhiều quảng cáo được chuyển sang cho 
người khác nếu phưong pháp này được áp dụng. 

Một lần nữa, chúng ta quay trở lại khoa học về quảng cáo. Giả sử 
có một nhà hóa học quả quyết rằng hỗn họp này là tốt nhất, hoặc hỗn 
họp kia tốt hon, bạn sẽ không mấy coi trọng quan điểm của anh ta. 
Anh ta làm các thử nghiệm - đôi khi là hàng trăm thử nghiệm - để 
thực sự biết cái nào là tốt nhất. Anh ta sẽ không bao giờ đưa ra một 
giả thuyết nếu chưa chứng minh đưực nó. Đến bao giờ các nhà quảng 
cáo mói áp dụng sự chính xác đó vào trong quảng cáo? 



CHƯƠNG 16 
DỰA VÀO CÁC ĐẠI LÝ 


T rong phần lớn sản phẩm, chúng ta không thể phụ thuộc nhiều 
vào sự giúp đỡ tích cực của nhà bán buôn hay đại lý. Họ rất 
bận. Họ có nhiều sản phẩm để cân nhắc. Lợi nhuận trên các 
sản phẩm được quảng cáo nói chung là không cao và một sản 
phẩm được quảng cáo có xu hướng bị bán hạ giá. 

Đại lý bình thường làm điều mà bạn sẽ làm. Anh ta cố gắng bán 
những nhãn hiệu của chính anh ta, nếu có, chứ không phải nhãn hiệu 
của người khác. 

Đại lý sẽ thường xuyên tìm cách khiến bạn nghĩ khác. Anh ta sẽ 
đề nghị bạn trự giúp hoặc nhượng bộ điều gì đó để anh ta cố gắng 
hon. Các nhà quảng cáo thường tăng chiết khấu, hoặc đưa ra các đề 
nghị cung cấp hàng - có thể là cứ 10 hộp thì sẽ có một hộp miễn phí - 
vói niềm tin rằng những đại lý được cung cấp đó sẽ cố gắng hon. 

Điều này có thể xảy ra nhưng chỉ trong rất ít sản phẩm, và dù họ 
thực sự cố gắng hon thì cũng ít khi tăng được tổng doanh thu. Việc đó 
chỉ khiến khách hàng đổi từ cửa hàng này sang cửa hàng khác mà 
thôi. 

Trong phần lón các sản phẩm, nếu bán được hàng mà không 
thuyết phục đưực ngưòi mua thay đổi thì cũng không có giá trị nhiều. 
Hàng bán được bằng sự thuyết phục - bằng quảng cáo - nhiều khả 
năng sẽ mang đến các khách hàng lâu dài. Những người mua hàng 
theo những lòi khuyến nghị thông thường sẽ không gắn bó. Lần tói, 
người khác sẽ đưa ra lòi khuyên khác. 

Doanh thu của nhà quảng cáo thường được đem cho mà không 
thu lại đưực lợi nhuận phù họp. Nếu không chi vào việc chiết khấu và 
tặng quà, số tiền đó có thể đưực sử dụng theo cách tốt hon nhiều 
thông qua việc thu hút các khách hàng mói. 



Những hàng hóa miễn phí kiểu gì cũng sẽ được bán, và chúng 
luôn đưực bán bằng những nỗ lực của chính bạn. Nếu cứ 10 hộp tặng 
thêm một hộp thì có nghĩa là quảng cáo phải bán thêm 10% nữa để 
mang về cùng số lọi nhuận. Đại lý có thê sẽ mua cũng chừng đó nếu 
bạn tạo điều kiện mua thuận tiện cho anh ta. 

Người ta thường phung phí rất nhiều tiền vào những cách khác 
để giúp đỡ đại lý. Có thể là giúp trưng bày ở tủ trưng bày hoặc trong 
cửa hàng. Việc trưng bày hàng ở tủ, đóng vai trò như một lòi nhắc 
nhở, có thê mang đến cho đại lý một lượng lớn khách hàng, song nó 
không hề làm tăng tổng doanh số của bạn. 

Phải tìm ra được những thực tế đó. Hãy thử dùng cách này ở thị 
trấn này, cách kia ở thị trấn kia, và so sánh tổng doanh số trong các 
thị trấn đó. Trong nhiều sản phẩm, những thử nghiệm như vậy sẽ cho 
thấy rằng việc tốn nhiều tiền để trưng bày là vô ích. Ngày càng có 
nhiều các nhà quảng cáo giàu kinh nghiệm không tiêu tiền vào việc 
trưng bày. 

Đây đều là những cách để gây đưực sự chú ý vói công chúng đưực 

ưa chuộng rất lâu trước đây. Đó đều là “thi ân bất cầu báo”^ và hy 
vọng việc đó sẽ đem lại lợi nhuận. 20 năm trước, phần lớn quảng cáo 
đều thuộc loại này. 

Hiện tại, chúng tôi thử nghiệm tất cả. Chúng tôi so sánh chi phí và 
kết quả của mọi cách chi tiền. Nó được thực hiện dễ dàng. Nhừ quy 
trình hiện đại này mà chúng tôi đã loại bỏ đưực rất nhiều sự lãng phí 
đắt đỏ. 

Khoa học về quảng cáo đã thay đổi nhiều kế hoạch và khái niệm 
cũ. Nó đã chứng minh nhiều phưong pháp được xác lập từ lâu là ngu 
ngốc, và tại sao không nên áp dụng chúng cùng những tiêu chuẩn mà 
chúng ta áp dụng vào các dạng bán hàng khác? Hay vào các chi phí 
sản xuất? 

Mục tiêu của mọi quảng cáo là giành đưực khách hàng mói vói 
một cái giá có thể đem về lợi nhuận. Bạn không quan tâm đến việc tập 
trung khách hàng vào bất kỳ một cửa hàng cụ thể nào. Hãy biết bạn 
cần chi bao nhiêu để thu hút khách hàng và họ mua gì. Nếu bạn mất 1 
đô-la để thu hút một khách hàng thì hãy nghĩ rằng mỗi khi bạn lãng 
phí 1 đô-la là bạn đang đánh mất một khách hàng. 


Công ty của bạn sẽ được xây dựng theo cách đó, chứ không phải 
bằng việc giúp đỡ đại lý. Bạn phải tự mình bán hàng, tự mình thành 
công. Hãy hài lòng nếu các đại lý hoàn tất các đon hàng bạn mang 
đến, hãy loại bỏ sự lãng phí và sử dụng tất cả “đạn dưực” của bạn vào 
noi nó có giá trị nhất. 



M ột ngưòi muốn tạo ấn tượng phải trở nên nổi bật so với 

đám đông theo một cách nào đó. Và cách đó phải khiến mọi 

người vui vẻ. Kỳ quặc, bất thường không phải là sự khác 

biệt đáng mong muốn. Nhưng làm những điều đáng khâm 

phục theo một cách khác biệt sẽ đem lại một lợi thế lớn. 

±. • • • • • • 

Với những người bán hàng cũng vậy, dù là bán trực tiếp hay bán 
trên giấy. Có sự độc đáo làm giảm giá trị hoặc gây ra sự tức giận, lại có 
sự độc đáo nâng cao giá trị và khiến người khác thích thú, mà chúng 
ta hoan nghênh và ghi nhớ. Người bán hàng nào có được nó là người 
bán hàng may mắn. 


Chúng tôi cố đem lại cho mỗi nhà quảng cáo một phong cách phù 
họp. Chúng tôi khiến anh ta trở nên khác biệt, có lẽ không phải trong 
hình thức, mà trong cách cư xử và giọng điệu. Anh ta đưực trao cho 
cá tính phù họp nhất vói những người mà anh ta nhắm đến. 

Anh ta sẽ là một người có vẻ ngoài khô cứng và chân thật trong 
sản phẩm mà sự chân thật đến mức khô cứng có giá trị. Sẽ là một 
người tốt trong sản phẩm mà sự lựa chọn tùy thuộc vào mức độ thiện 
cảm. Trong những sản phẩm khác, người này có thể nổi bật bằng cách 
tạo ấn tượng mình như một chuyên gia. 

Chúng tôi đã chỉ ra một trường họp trong đó một người phụ nữ 
đã thu được thành công lón trong việc bán quần áo cho các cô gái chỉ 
bằng cách tạo ra một nhân vật đầy hấp dẫn đối với họ. 

Đó là lý do đôi khi, chúng tôi tìm người ký các quảng cáo - để 
đem đến cho chúng một chuyên gia riêng. Một người đang nói - 
người tự hào về các thành tựu của mình - không phải là một “công ty 
vo hồn”. Bất cứ khi nào có thể, chúng tôi đều giơi thiệu một nhân vật 
nào đó trong các quảng cáo của mình. Bằng cách khiến một người trở 



nên nổi tiếng, chúng tôi khiến sản phẩm của anh ta trở nên nổi tiếng. 
Khi chúng tôi nói rằng mình có một điểm tiến bộ nào đó, việc nêu tên 
người làm ra nó sẽ giúp tăng thêm hiệu ứng. 

Khi đó, chúng tôi sẽ không thay đổi cá tính đã chứng minh đưực 
sức hấp dẫn của nó. Trước khi một người viết quảng cáo mói về sản 
phẩm đó, anh ta phải có tinh thần của nhà quảng cáo. Anh ta phải 
nhập vai như một diễn viên. 

Trong các quảng cáo thành công, để không bao giờ thay đổi giọng 
điệu của mình, chúng ta sẽ phải nhận rất nhiều nỗi đau. Điều đã tÙTLẸ 
giúp giành đưực rất nhiều khách hàng có thể cũng là cách tốt nhất đe 
giành đưực những người khác. Khi đó, mọi người sẽ biết đến chúng 
tôi. Chúng tôi xây dựng dựa trên sự quen biết đó thay vì giói thiệu 
một người xa lạ trong một vẻ ngoài xa lạ. Mọi người biết đến chúng 
tôi không chỉ ở cái tên, mà còn ở cả hình thức và phong cách. Nếu 
mỗi lần gặp chúng tôi lại khác đi thì sẽ không bao giờ xây đắp được 
lòng tin. 

Khi đó, chúng tôi không muốn mọi người nghĩ rằng nghệ thuật 
bán hàng được tạo ra để ra lệnh. Rằng những lòi kêu gọi của chúng 
tôi là giả tạo, là do ai đó nghiên cứu ra hay nghĩ ra. Chúng phải có vẻ 
xuất phát từ trái tim, và luôn phải từ cùng một trái tim, trừ khi có một 
đường lối sai lầm khiến chúng phải thay đổi hoàn toàn. 

Nếu trong quảng cáo có những nhân vật chiến thắng thì trong con 
người cũng vậy. Có những ngưòi chúng ta rất vui mừng vì đưực lắng 
nghe, có những người lại khiến chúng ta nhàm chán. Có người thú vị, 
có người bình thường. Có người truyền sự tự tin, có người truyền sự 
cảnh giác. 

Tạo ra được đúng tính cá nhân là thành tựu quan trọng nhất. Khi 
đó, danh tiếng ngày càng cao của một nhà quảng cáo về sản phẩm đó 
sẽ khiến uy tín của anh ta tăng chưa từng có. Đừng bao giờ ngừng 
quan tâm đến phần này. Hãy nhớ rằng một thay đổi trong các đặc 
điểm của chúng ta sẽ khiến những người bạn thân nhất của chúng ta 
ở khắp noi đưực biết đến. 



CHƯƠNG 18 
QUẢNG CÁO TIÊU CỰC 


T ấn công đối thủ không bao giờ là một cách quảng cáo tốt. Đừng 
chỉ ra lỗi lầm của người khác. Điều này không đưực phép trên 
các phưong tiện truyền đạt tốt nhất. Nó không bao giờ là một 
chính sách tốt. Ai cũng sẽ nhận ra mục đích mang tính ích kỷ. 
Nó có vẻ không công bằng và không cao thượng. Nếu bạn ghét bị chỉ 
trích, hãy luôn ra vẻ là một người tốt. 


Hãy thể hiện mặt sáng, mặt tốt đẹp và hấp dẫn. Hãy thể hiện vẻ 
đẹp, đừng thể hiện nét xấu; hãy thể hiện sự khỏe mạnh, đừng thể 
hiện bệnh tật. Đừng thể hiện những nếp nhăn mà bạn sẽ giúp loại bỏ, 
hãy thể hiện khuôn mặt sẽ xuất hiện sau này. Các khách hàng của bạn 
biết hết ve những nếp nhăn roi. 


Khi quảng cáo kem đánh răng, hãy thể hiện những chiếc răng đẹp, 
đừng the hiện những chiếc răng xấu. Hãy nói về tình trạng tốt đẹp sắp 
xuất hiện, đừng nói về tình trạng hiện tại. Khi quảng cáo quần áo, hãy 
dùng hình ảnh những người mặc đẹp, đừng dùng hình ảnh những 
người ăn mặc xoàng xĩnh. Hãy dùng hình ảnh những người thành 
công, đừng dùng hình ảnh những người thất bại, khi bạn quảng cáo 
một khóa học kinh doanh, hãy dùng hình ảnh những ngưòi mà ngưòi 
khác muốn trở thành, đừng dùng hình ảnh những người mà có thể 
hiện tại chính là họ. 


Chúng ta bị cuốn hút bởi sự tỏa sáng, vẻ đẹp, hạnh phúc, sức 
khỏe và thành công. Vậy thì hãy chỉ ra cách đạt được chúng, đừng chỉ 
ra cách thoát khỏi những điều đối nghịch. 


Hãy dùng hình ảnh những người đưực ghen tỵ, đừng dùng hình 
ảnh những người ghen tỵ. 


Hãy bảo mọi người nên làm gì, đừng bảo họ phải tránh gì. 



Hãy khiến mọi quảng cáo của bạn đều là một lòi động viên tích 
cực. Giả sử mọi ngưòi sẽ làm điều mà bạn đề nghị. Hãy nói: “Hãy gửi 
ngay bây giờ để lấy sản phẩm này về dùng thử”. Đừng nói: “Tại sao 
bạn lờ đi lòi đề nghị này?” Câu này có ý nói rằng mọi người đang lờ 
đi. Hãy mời họ đi theo đám đông. 

Hãy so sánh kết quả của hai quảng cáo, một tiêu cực, một tích 
cực. Một thể hiện mặt tối, một thể hiện mặt sáng. Một cảnh báo, một 
thu hút. Bạn sẽ ngạc nhiên. Bạn sẽ phát hiện ra rằng quảng cáo tích 
cực hấp dẫn hon quảng cáo kia đến bốn lần, nếu bạn có kinh nghiệm 
của chúng tôi. 

Các quảng cáo “trước và sau khi dùng” là những sự ngu dại của 
quá khứ. Chúng không bao giờ có tác dụng trừ với những người đã có 
vấn đề rồi. Đừng bao giờ để ký ức về chúng khiến bạn dùng những 
hình ảnh ảm đạm. 



Đ ây là một giai đoạn nữa trong quảng cáo mà tất cả chúng ta 

đều phải cân nhắc. Nó xuất hiện, hoặc nên vậy, trong gần như 
mọi chiến dịch. Các doanh nhân luôn phải nhận một lưựng 
lớn thư thông báo. Phần lón số thư này đi thẳng vào thùng 
rác, nhưng một số khác được anh ta hành động theo, và một số khác 
đưực dùng để tham khảo. 

Hãy phân tích những lá thư đó. Những lá thư mà bạn hành động 
theo hoặc những lá thư mà bạn giữ lại luôn có một dòng tít hấp dẫn. 
Nhìn lưót qua, chúng đều cung cấp một thứ gì đó mà bạn muốn, hoặc 
có thể muốn biết. 

Hãy nhó* điểm này trong mọi quảng cáo. 


Một người mua chi 50 triệu đô-la một nãm. Mỗi bức thư đến 
được bàn anh ta đều nhận đưực sự chú ý xứng đáng. Anh ta muốn có 
thông tin về mọi sản phẩm mà anh ta mua. 

Nhưng chúng tôi thường xuyên theo dõi anh ta. Trong vòng một 
phút, sẽ có một đống thư roi vào thùng rác. Rồi một lá thư đưực đặt 
sang một bên. Đó là thứ mà anh ta cần cân nhắc ngay lập tức. Một lá 
thư khác có tiêu đề “Véc-ni” được giữ lại. Sau này, khi anh ta mua 
véc-ni, bức thư đó sẽ xuất hiện. 

Nhờ thực hiện tốt việc mua hàng, người mua này giành đưực vài 
giải thưởng bằng các sản phẩm. Các mặt hàng anh ta mua đều được 
dựa trên thông tin, song, cả một đống thư đến vói anh ta chưa bao 
giờ nhận được nhiều hon một cái liếc nhìn. 


Những nguyên lý này cũng đúng trong mọi quảng cáo. Những 
người nhận thư lờ chúng đi cũng giống như những nhà quảng cáo, họ 
không thu được đúng sự chú ý, họ không nói đưực ra điều mà những 



người mua muốn biết. 


Mỗi năm, một tạp chí gửi đi hàng triệu bức thư. Một số để thuyết 
phục độc giả đăng ký mua dài hạn, một số để bán ấn phẩm. Trước khi 
nhà xuất bản gửi đi 5 triệu bức thư, anh ta thử nghiệm vài nghìn bức. 
Anh ta có thể thử 25 lá thư, mỗi lá gửi cho một nghìn khách hàng 
tiềm năng. Anh ta sẽ biết được chi phí tạo ra các kết quả là bao nhiêu. 
Có thể ke hoạch đó sẽ bị từ bỏ vì no không sinh lòi. Nếu không, lá thư 
hiệu quả nhất chính là lá thư đưực anh ta sử dụng. 

Hiện tại ngưòi ta cũng đang làm vậy, trong mọi quảng cáo đưực 
thực hiện một cách khoa học. 

Những nhà quảng cáo đặt hàng qua thư cũng làm tưong tự. Họ 
thử nghiệm các bức thư giống như họ thử nghiệm các quảng cáo. Một 
lá thư chung không bao giờ đưực sử dụng nếu nó chưa chứng minh 
được nó là lá thư tốt nhất dựa trên tiêu chí lựi nhuận thực. 

Việc viết thư liên quan rất nhiều đến quảng cáo. Viết thư cho 
người hỏi hàng, viết thư để bám sát khách hàng. Chúng nên được thử 
nghiệm ở bất cứ đâu có thể. Ở những noi không thể thử nghiệm, 
chúng nên được dựa trên những kiến thức thu được qua các thử 
nghiệm. 

Trong các bức thư, chúng tôi nhận thấy một sự khác biệt giống 
như trong các quảng cáo. Một số thuyết phục được khách hàng hành 
động, mọt số thì khong. Một số chốt được đon hẩng, một số lại đánh 
mất ấn tượng đã đạt đưực. Những bức thư mà luôn được gửi đến 
những người đã thuyết phục đưực một nửa, có tầm quan trọng rất 
lớn. 


Kinh nghiệm nói chung cho thấy rằng bức thư có giá 2 xu không 
thu được nhiều sự chú ý hon bức thư có giá 1 xu. Giấy bút tốt cũng 
không hon giấy bút tồi. Sức hấp dẫn nằm cả ở nội dung. 

Người ta còn phát hiện ra rằng giấy bút tốt và các cuốn sách đẹp 
làm giảm hiệu quả. Chúng thể hiện rằng người viết đang cố bán các 
sản phẩm khác chứ không phải đang bán giá trị. Trong các bức thư, 
điều đó cũng gây ra tác dụng tưong tự như trong các quảng cáo. 

Một lá thư được gửi cho một người hỏi mua hàng cũng giống như 



một nhân viên bán hàng đi đến gặp một khách hàng tiềm năng quan 
tâm đến sản phẩm. Bạn biết điều gì tạo ra sự quan tâm đó, hãy bám 
sát nó trong sản phẩm đó, chứ không phải một lý lẽ nào khác. Hãy 
hoàn thiện ấn tượng đã được tạo ra. Đừng tiến hành cái khác dựa 
trên suy đoán. 

Trong thư cũng như trong quảng cáo, điều tuyệt vời là thuyết 
phục được khách hàng hành động ngay lập tức. Con người luôn trì 
hoãn, và một hành động bị trì hoãn sẽ rất thường xuyên bị lãng quên. 

Hãy làm điều gì đó nếu có thể để khách hàng hành động ngay lập 
tức. Hãy cung cấp một ưu đãi nào đó. Hay chỉ ra việc trì hoãn có thê 
khiến họ mất gì. Hãy chú ý xem có bao nhiêu bức thư bán hàng thành 
công đặt giói hạn lên một lòi đề nghị, nó hết hạn vào một ngày nhất 
định. Tất cả những việc đó đều đưực thực hiện để khiến khách hàng 
quyết định nhanh, vượt qua thói quen trì hoãn. 

Một nhà quảng cáo đặt hàng qua thư đã đề nghị cung cấp một 
catalog. Người hỏi hàng có thể viết thư để xin ba hoặc bốn catalog 
tưong tự. Anh ta phải cạnh tranh để bán đưực hàng. 

Vì vậy, anh ta đã viết một bức thư khi gửi catalog đi, kèm theo 
một tấm thiệp riêng. Anh ta nói: “Bạn là một khách hàng mới, và 
chúng tôi muốn hoan nghênh bạn. Vì vậy, khi bạn gửi đon hàng của 
mình, xin hãy gửi kèm tấm thiệp này. Người viết muốn chắc rằng bạn 
nhận được một món quà kèm theo đon hàng - một thứ gì đó bạn có 
thể giữ”. 

Với một khách hàng cũ, anh ta đưa ra một lý do khác cho món 
quà. Đề nghị này gây ra sự tò mò. Nó khiến catalog của anh ta được 
ưa thích hon. Nếu không có một lý do hấp dẫn nào đó để đặt hàng ở 
noi khác, người phụ nữ sẽ gửi đon hàng cho anh ta. Món quà đã đem 
lại lợi ích còn lón hon chi phí của nó vài lần nhờ làm tăng doanh số 
tính trên một catalog. 

Có rất nhiều cách để thuyết phục khách hàng hành động. Cùng 
một cách hiếm khi có thể đưực áp dụng vào hai sản phẩm. Tuy nhiên, 
các nguyên tắc là chung. Hãy rèn sắt khi còn nóng, hãy khiến khách 
hàng quyết định ngay lúc đó. Khi có thể, hãy để quyết định đó được 
theo sau bởi một hành động nhanh chóng. 



Bạn thà mất tiền để chi trả cho việc thuyết phục khách hàng hành 
động nhanh còn hon mất tiền do bị trì hoãn. Một nhà quảng cáo đã 
khiến hàng trăm nghìn phụ nữ mua sáu gói sản phẩm của anh ta và 
gửi cho anh ta các nhãn, để được tham gia chưong trình nhận phần 
thưởng chỉ diễn ra trong một tuần. 



CHƯƠNG 20 
MỘT CÁI TÊN HỮU ÍCH 

M ột lọi thế lớn trong những cái tên có khả năng kể được một 
câu chuyện. Cái tên luôn đưực trưng bày rất nổi bật. bể 
chứng minh nó xứng đáng vói khoảng không gian mình có, 
nó phải có ích cho quảng cáo. Một vài cái tên mà bản thân 
chúng đã gần như là các quảng cáo hoàn chỉnh. Người ta có thể bảo vệ 
những cái tên như vậy, song do bản thân cái tên đã mô tả rõ sản 
phẩm, nên nó là một sự trưng bày có giá trị. 

Cũng có những cái tên vô nghĩa, như Kodak, Karo, Mazda, 

Sapolio, Vaseline, Kotex, Lux, Postum,... Chún^ có thể được bảo vệ và 
nếu quảng cáo trong thời gian dài, chúng có the đưực gán cho một ý 
nghĩa. Khi làm được điều này, chúng trở nên rất có giá trị, nhưng đa 
số không bao giờ đạt đến được trạng thái đó. 

Những cái tên như vậy không giúp ích gì cho việc quảng cáo. Rất 
khó để tin rằng chúnẸ có thể chứng minh chúng đáng được phô bày. 
Tác dụng của sản phẩm, chứ không phải cái tên, mới là điều quan 
trọng trong quảng cáo. Một lượng lớn không gian bị lãng phí vào việc 
trưng bày những cái tên cùng các hình ảnh mà không kể ra một câu 
chuyện bán hàng nào. Xu hướng của quảng cáo hiện đại là loại bỏ sự 
lãng phí đó. 

Những cái tên khác thể hiện những thành phần mà bất kỳ ai cũng 
có thể sử dụng, như Coconut Oil Shampoo (Dầu gội đầu dầu dừa), 
Palmolive Soap... 

Những sản phẩm như vậy có thể thống trị một thị trường nếu có 
giá họp lý, nhưng chúng phải đủ sức cạnh tranh ở một mức độ nào 
đó. Chúng mời gọi sự thay thế và tự nhiên được xếp vào cùng loại vói 
những sản phẩm khác có thành phần tưong tự, vì vậy, mức giá phải 
giữ nguyên trong loại đó. 



Toasted Corn Flakes và Malted Milk là những ví dụ về những cái 
tên không may mắn. Trong mỗi trường họp, nhà quảng cáo đều đã 
tạo ra một nhu cầu mói. Khi nhu cầu được tạo ra, những người khác 
chia sẻ nó vì họ có thể dùng cái tên đó. Người tạo ra ban đầu chỉ dựa 
vào một nhãn hiệu. Việc đoán xem một cái tên lẽ ra đã có thể sinh lòi 
được thêm bao nhiêu là rất thú vị. 

Vói một sản phẩm đưực cấp bằng sáng chế, phải nhớ rằng khi 
bằng sáng chế hết hạn thì quyền đối vói cái tên cũng hết. Những cái 
tên như Castoria, Aspirin, Shredded Wheat Biscuit..., đã trử thành tài 
sản chung. 

Đây là một điểm rất quan trọng cần phải xem xét. Nó thường 
xuyên biến một bằng sáng chế trở thành một sự bảo vệ không mong 
muốn. 


Một lỗi nghiêm trọng khác về những cái tên là tính phù phiếm. 
Khi tìm kiếm sự độc đáo, người ta thường thu được thứ gì đó tầm 
thường, và đó là một khuyết điểm chí mạng trong một sản phẩm 
nghiêm túc. Nó gần như ngăn cản mọi ngưòi tôn trọng sản phẩm. 

Khi một sản phẩm phải được gọi bằng một cái tên chung, thì cái 
tên phụ tốt nhất là tên người. Nó tổt hon nhiêu so với một cai tên 
được nghĩ ra, vì nó cho thấy có một người tự hào về sản phẩm của 
anh ta. 

Do đó, câu hỏi nên đặt tên gì vô cùng quan trọng trong việc đặt 
các nền tảng cho một thưong vụ mói. Một số cái tên đã trở thành yếu 
tố chủ chốt tạo nên thành công. Một số cái tên lại khiến người tạo ra 
nó đánh mất 4/5 số khách hàng mà họ đã phát triển. 



C ó một dòng suối chảy xiết ngang qua ngôi nhà. Dòng suối làm 
quay một bánh xe gỗ và bánh xe này làm quay một cối xay. 
Dưói phương pháp thô sơ đó, gần như toàn bộ tiềm năng của 
dòng nước bị lãng phí. 

Sau đó có người áp dụng các phương pháp khoa học với dòng 
suối đó - đặt một tua-bin và các máy phát điện. Giờ, không cần thêm 
nước, không cần thêm sức mạnh, nó giúp một nhà máy sản xuất lớn 
vận hành. 

Chúng tôi nghĩ về dòng suối đó khi nhìn thấy những sức mạnh 
quảng cáo bị lãng phí, và chúng tôi thấy điều đó ở khắp nơi - hàng 
trăm ví dụ. Những tiềm năng khổng lồ - hàng triệu số báo được phát 
hành - được sử dụng để quay một cái bánh xe cối xay. Trong khi 
những người khác sử dụng cùng sức mạnh đó với hiệu quả cao hơn 
gap nhiều lan. 

Chúng tôi thấy vô số quảng cáo chạy từ năm này qua năm khác 
mà biết rõ là không sinh lời. Có những người chi 5 đô-la để làm một 
việc mà chỉ cần đến 1 đô-la. Có những người thu về được 30% chi phí 
của họ trong khi đáng ra họ có thể thu về 150%. Các thực tế này có thể 
được chứng minh một cách dễ dàng. 

Chúng tôi nhìn thấy những không gian bị lãng phí, sự phù phiếm, 
những lòi nói dí dỏm thông minh, tính giải trí. Những trang báo đắt 
đỏ chứa đầy những lòi nói ba hoa mà, nếu được một người bán hàng 
áp dụng, sẽ làm hại đến sự đứng đắn của anh ta. Những quảng cáo đó 
luôn không có điểm nhấn, tiền được chi một cách mù quáng, chỉ để 
thỏa mãn một ý tưởng quảng cáo bộc phát nào đó. 


Không chỉ những nhà quảng cáo mói, nhiều nhà quảng cáo có 
kinh nghiệm cũng không biết hoặc biết nhưng rất ít về các kết quả 



quảng cáo của mình. Công ty đang phát triển nhờ tổng hòa của nhiều 
nỗ lực và công lao của quảng cáo cũng được ghi nhận. 

Một nhà quảng cáo có chỗ đứng trong nhiều năm, tiêu đến 
700.000 đô-la một năm, đã nói vói người viết rằng anh ta không biết 
liệu việc quảng cáo của mình có giá trị hay không. Đôi khi anh ta 
nghĩ rằng, công ty của anh ta vẫn có the phát triển lớn đến như vậy 
mà không cần nó. 

Người viết trả lòi: “Tôi biết chứ. Các quảng cáo của anh hoàn toàn 
không sinh lời, và tôi có thể chứng minh điều đó vói anh trong một 
tuần. Vào cuối một quảng cáo, anh hãy đề nghị trả 5 đô-la cho bất kỳ 
ai viết thư cho anh để nói rằng người đó đã đọc hết quảng cáo. Lượng 
phản hồi sẽ hiếm đến mức khiến anh ngạc nhiên đấy”. 

Hãy suy nghĩ về một lòi tự thú đáng kinh ngạc như vậy - rằng 
hàng triệu đô-la đang được chi mà không biết kết quả ra sao. Nếu một 
chính sách tưong tự được áp dụng trong mọi yếu tố của một công ty 
thì sự hủy hoại sẽ đến ngay lập tức. 

Bạn đã thấy các quảng cáo khác mà bạn có thể cũng không thích. 
Chúng có vẻ chen chúc hoặc dài dòng. Chúng không hấp dẫn bạn vì 
bạn đang tìm kiếm thứ gì đó để ngưỡng mộ, thứ gì đó để giải trí. 
Nhưng bạn sẽ nhận thấy rằng các quảng cáo đó có điểm nhấn. Người 
quảng cáo biết rằng chúng hiệu quả. Nhiều khả năng là trong rất 
nhiều quảng cáo được theo dõi, loại mà bạn thấy là loại hiệu quả nhất. 

Nhiều quảng cáo khác mà hiện tại đang không có điểm nhấn đã có 
điểm nhấn lúc đầu. Chúng được dựa trên những dữ liệu thống kê rõ 
ràng, và giành chiến thắng trên quy mô nhỏ trước khi được chạy trên 
quy mô lớn. Những nhà quảng cáo đó đang tận dụng triệt để sức 
mạnh khổng lồ của họ. 

Thoạt nhìn đã thấy việc quảng cáo chứng minh rằng người trả 
tiền cho nó tin rằng quảng cáo là tốt. Nó đã từng mang đến những kết 
quả cao cho những người khác, vậy chắc hẳn nó phải tốt với anh ta. 

Vì vậy, anh ta coi nó giống như một phưong thuốc bí mật đã đưực 
những ngưòi khác xác nhận. Nếu công ty phát triển, công lao thuộc về 
phưong thuốc đó. Nếu không, thất bại là do số phận. 


Điều này nghe có vẻ khó tin. Thậm chí, ngay cả người chủ một 



cửa hàng khi chèn một quảng cáo có giá 20 đô-la cũng biết nó có hiệu 
quả hay không. Mỗi dòng trong quảng cáo của một cửa hàng lớn đều 
được tính chi phí vào bộ phận phù họp. Song phần lón các quảng cáo 
ở quy mô quốc gia đều đưực thực hiện mà không phải chứng minh. 
Người ta chỉ giả sử là nó có hiệu quả. Một thử nghiệm nhỏ có thể cho 
thay một cách để làm tăng lợi nhuận lên gấp nhiêu lần. 

Những phưong pháp như vậy, giờ vẫn phổ biến, không ở quá xa 
điểm kết thúc của chúng. Người làm quảng cáo nào dùng chúng đều 
sẽ thấy sắp có một điều tồi tệ xảy ra. Thời điểm đó đang đến rất 
nhanh khi những người chi tiền đang muốn biết họ thu đưực gì. 
Quảng cáo sẽ phải tốt về mặt kinh doanh và phải có hiệu quả. Con 
người và các phưong pháp sẽ đưực đo lường bằng các kết quả rõ ràng 
và chỉ những người có năng lực mói có thể sống sót. 

Những quảng cáo lớn đang được thực hiện theo các cách khoa 
học. Thành công của nó là kiến thức phổ thông. Những nhà quảng cáo 
làm theo các cách khác sẽ sóm không còn cảm thấy hài lòng nữa. 

Chúng tôi, những người có thể đáp ứng các thử nghiệm, hoan 
nghênh những điều kiện bị thay đổi này. Sẽ ngày càng có nhiều những 
nhà quảng cáo thấy rằng quảng cáo có thể an toàn và chắc chắn, 
những khoản kinh phí nhỏ được chi dựa trên suy đoán sẽ phát triển 
thành những khoản kinh phí lớn dựa trên một sự chắc chắn. Cách 
kinh doanh của chúng tôi sẽ tốt hon, thuần khiết hon, khi yếu tố đánh 
cưực bị loại bỏ. Và chúng tôi sẽ tự hào hon về nó khi chúng tôi được 
phán xét dựa trên giá trị. 



Nước mềm: Nước không chứa can-xi và ma-giê - hai chất không tốt cho sức 
khỏe. 

Cà chua do Alexander w. Livingston phát triển từ giống cà chua dại. Sau 
nhiều lần nhân giống , ông đã tạo ra giống cà chua cho quả rất to và phát 
triển mạnh. 

Hãng ô tô hoạt động từ 1908 đến 1963, với mẫu xe nổi tiếng nhất là xe Jeep. 
Hoạt động từ 1905 đến 1975, là một trong bốn hãng xe bán chạy nhất tại Mỹ 
đến năm 1907. Do ảnh hưởng của cuộc Đại suy thoái, từ năm 1936, công ty 
chỉ còn sản xuất xe tải và đến năm 1975 thì dừng hoạt động. 

Sarah Bernhardt (1844-1923): Nghệ sĩ sân khấu người Pháp. Được mệnh 
danh là giọng ca vàng và được xem như một trong những nghệ sĩ vĩ đại nhất 
của thế kỷ XIX. 

Hãng ô tô được thành lập năm 1900 tại Racine, Wisconsin, Mỳ, và bắt đầu 
sản xuất ô tô vào năm 1903. Công ty đã gặp khủng hoảng với mẫu xe E-40 
và đóng cửa vào năm 1923. 

Studebaker là nhà sản xuất xe ngựa lớn nhất thế giới. Năm 1904, công ty bắt 
đầu sản xuất ô tô chạy bằng động co xăng, nhưng chỉ đến năm 1913 mới bắt 
đầu sản xuất xe gắn nhãn Studebaker. Công ty có thời gian hoạt động từ 
1852 đến 1967. 

Công ty chuyên sản xuất lốp xe được thành lập vào năm 1898, được đặt tại 
Akron, Ohio, Mỹ. 

Nhãn hiệu đèn sợi đốt được hãng General Electric đăng ký vào năm 1909. 
Đèn sợi đốt. 

Thưong hiệu kem đánh răng vị bạc hà được công ty Pepsodent giới thiệu lần 
đầu ở Mỹ vào năm 1915. 

Tác giả có quãng thời gian sống và làm việc trong rừng để có hiệu quả làm 
việc cao. 

Warren Gamaliel Harding (1865-1923): Tổng thống thứ 29 của Hoa Kỳ. 

Tên hai nhân vật được hai tác giả và họa sĩ người Mỹ tạo ra năm 1902, được 
sử dụng trong quảng cáo và xây dựng sản phẩm ngũ cốc Force và bo lạc. 
Chiến dịch quảng cáo xà bông Sapolio do James Kenneth Fraser tiến hành. 
Edna Wallace Hopper (1872-1959): Nữ diên viên phim câm người Mỹ, được 
biết đến với vẻ đẹp nổi bật, đồng thời là tác giả cuốn My Secrets of Youth 
and Beauty (Tạm dịch: Những bí mật về nét thanh xuân và sắc đẹp của tôi). 
Maud Ballington Booth (1865-1948): Người đồng sáng lập tổ chức Tình 
nguyện viên Hoa Kỳ. 

Tên được đặt cho người mẫu nam trong các quảng cáo quần áo của hãng 
Cluett Peabody & Company of Troy. Hình mẫu này là sản phẩm hợp tác của 
hãng sản xuất New York và công ty quảng cáo Calkins and Holden. 

Giúp đõ mà không cần đền đáp. 

Trường Chủ nhật (Sunday school): Tổ chức do Robert Raikes đề xuất và 



nhận được sự ủng hộ từ rất nhiều tu sĩ, được thành lập với mục đích dạy cho 
các thanh thiếu niên hiểu về Kinh Thánh. 

James Lucey là người thợ đóng giày, thường xuyên nói chuyện và đưa ra 
những lời khuyên cho Tổng thống thứ 30 của Hoa Kỳ, Calvin Coolidge 
(1872 - 1933), khi ông còn trẻ. Trong bức thư đầu tiên được gửi từ Nhà 
Trắng sau khi nhậm chức, ông đã gửi cho James Lucey, trong đó có câu 
“Nếu không có anh, tôi đã không có ngày hôm nay”. 

William Jennings Bryan (1860-1925): Cựu Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. 
Charlie Chaplin (1889-1977): Đạo diễn, diễn viên hài người Anh, nổi tiếng 
trong kỷ nguyên phim câm. Ông được xem là một trong những nhân vật 
quan trọng nhất trong lịch sử ngành điện ảnh. 

Robert Mantell (1854-1928): Diễn viên kịch người Anh , ông đã sản xuất một 
vài bộ phim câm. 

After the Ball: Bài hát được Charles K. Harris, nhạc sĩ dòng nhạc pop, viết 
năm 1891. Bài hát có % giai điệu theo hướng nhạc cổ điển. 

Moonlight Sonata (Bản sonata Ánh Trăng): Bản sonata số 14 op. 27 No. 2 ở 
cung Đô thăng thứ của Ludwig van Beethoven viết cho đàn dưong cầm. 



